LÊ TRUNG VŨ 
LÊ HỒNG LÝ 


LƯU KIÊM THANH 
NGUYÊN HỒNG DƯƠNG 


~: 


(|: 14- 
— = 
UHBNB Ø88Ì 
\B0ni 


KH NHÀ xuất Bản nà Nội 


NHI LỄ VỦNG 
ĐỬI NGƯỜI 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LẺ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


N§HI LỄ VŨN6 
BÙI NRƯỜI 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI. 
SỐ 4 - TỐNG DUY TÂN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 
ĐT: (04) 8252916, 8286766, - FAX: (04) 9289143 


NGHI LỄ VÙNG ĐỜI NGƯỜI 
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2007 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN KHÁC OÁNH 
Biên tập: 

PHAN NGUYÊN THẮNG 
Bìa : 

NS MINH LẮM 
Kỹ thuật vỉ tỉnh: 
HỒNG HẠNH 
Sứa bản in: 


HÀ SƠN 


In 1000°,khổ 16 x 24cm. Tại Xưởng II Công Ty CP In và TM Á Phi 
Giấy phép XB số: 290 - 2007/CXB/18XH - 77/HN 
In xong và nộp lưu chiếu quý III năm 2007 


NGHI LỄ VÒNG ĐỜI NGƯỜI 


Trong đời sống và văn hoá của mỗi dân tộc trên thế giới có 
nhiều phong tục. tập quán khác nhau mà dựa vào đó dễ dàng thấy 
được đặc thù văn hoá của từng dân tộc. Và nếu như dành cho các 
dân tộc việc lựa chọn những gì tốt đẹp nhất trong mọi phong tục 
tập quán thì mỗi dân tộc sẽ lựa chọn những phong tục tập quán đặc 
sắc nhất của chính mình. Đó cũng là điều dễ hiểu, vì mỗi dân tộc 
đều muốn bao giờ cũng là chính mình. Cuộc sống của người Việt 
cũng toát lên ý tưởng đó. Một người Việt Nam đích thực, không thể 
chỉ là người có quốc tịch Việt Nam, hay nói sõi tiếng Việt, người 
đó còn phải trở thành một bộ phận không thể tách rời của nền văn 
hoá truyền thống, một người luôn biết “gạn đục khơi trong” để 
sống bằng tinh thần “cội nguồn” do ông cha ta để lại qua bao thăng 
trầm của lịch sử. 

Tính cách và tâm hồn Việt Nam được hình thành từ nhiều yếu 
tố, trong đó vai trò quan trọng thuộc về thuần phong mỹ tục, những 
yếu tố tạo nên môi trường văn hoá cuộc sống cho chúng ta từ khi 
còn ở trong bụng mẹ. Từ lúc phôi thai chúng ta đã được bao bọc 
bởi những tập tục, nghỉ lễ đầy ý nghĩa nhân văn. Các tục thai giáo. 
phôi sinh, v.v. đù có nhiều điều mang tính dị đoan song bao trùm 
lên tất cả là ước muốn “mẹ tròn con vuông”, giống nòi phát triển. 
ý tưởng này còn xuyên suốt những tập tục, nghi lễ được tiến hành 
suốt thời gian sau khi đứa trẻ chào đời: cúng bà mụ, thờ cúng các 
thần, gia tiên, lễ đầy tháng, đầy năm... 


7= 


Khi bước vào tuổi trưởng thành ta bắt đầu học và dần dần thay 
thế ông bà cha mẹ tiến hành nhiều tập tục khác như thờ cúng tổ 
tiên, tiến hành lễ tết, việc hiếu, việc hỉ,... tùy theo tín ngưỡng của 
mỗi người, việc tổ chức, tiến hành, noi theo các tập tục có khác 
nhau, song có lẽ tất cả không ngoài một ý thức dân tộc, một môi 
trường dân gian truyền thống hun đúc lên tâm hồn người Việt Nam, 
tạo nên một cộng đồng thuần khiết Việt Nam dù cho các thành viên 
có thể có tín ngưỡng rất khác nhau (như người thì theo Phật giáo, 
người theo Thiên chúa giáo, v.v.). 

Tập tục, nghi lễ mà mỗi người được nhào nặn qua suốt cuộc đời 
là thế ứng xử của mỗi con người trước các mối quan hệ tổng hoà 
Nhân - Địa - Thiên. Quan niệm triết học đó bao trùm lên ý thức hệ 
của mỗi thành viên cộng đồng từ khi sinh ra trong trứng nước. Mối 
tương quan đó còn chi phối mọi liên hệ khác của các thành viên 
cộng đồng: gia đình, làng xã, lao động sản xuất... Những tập tục 
được biến đổi theo dòng lịch sử, dưới ảnh hưởng của các tôn giáo, 
tín ngưỡng khác nhau đã trở nên đa dạng và có nhiều sắc thái khác 
nhau, song những nét đặc trưng vẫn ngày càng tô đậm thêm, được 
cải biến phù hợp với sự phát triển của từng thời đại. “Uống nước 
nhớ nguồn” - đó là ý nghĩa to lớn của tín ngưỡng cổ truyền về thờ 
phụng tổ tiên, việc cúng giỗ những người đã khuất. Rất có thể tín 
ngưỡng này đúng là do người Trung Hoa truyền sang ta. Nhưng 
chắc hơn cả là trong ý thức ngàn xưa của người Việt cổ, việc thờ 
phụng ông bà tổ tiên chấc hẳn đã có dưới hình thức phôi thai nào 
đó, và chỉ có như vậy họ để dàng tiếp nhận hơn những nét tư tưởng 
và nghi thức tổ chức của người Trung Hoa. Sắc thái riêng biệt của 
người Việt trong việc thờ phụng tổ tiên cho thấy tín ngưỡng này là 
một sự hỗn dung, một tín ngưỡng thuần Việt chịu ảnh hưởng của 
văn hoá Trung Hoa mà thôi. 


Lá ——— ——-_— 
IEN <£rrone vớ - so vên lông puơno - Lê HónG Lý - LưU kiếm THANH 


Người Việt Nam truyền bá nhiều tôn giáo, tín ngưỡng. Song chỉ 
chấp nhận tòn giáo, tín ngưỡng nào không đi ngược lại với căn bản 
đạo đức dân tộc, không chống lại những điều đã được tổ tiên ta 
công nhận, rút ra từ nền tảng đạo đức là Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. 
Quan niệm về sự tiếp xúc của thế giới trần gian với thế giới Thần 
Phật, ma quý, vong linh qua hương khói, cúng bái không hoàn toàn 
là một điều mê tín dị đoan. Việc nhớ về cội nguồn, ý thức tin tưởng 
và sợ hãi “trời tru đất diệt” đối với những ứng xử xấu, hoàn toàn có 
ích để tạo nên nhân cách con người, thúc đẩy làm điều thiện, cản 
ngăn điều ác, xấu xa tội lỗi. Cho rằng mọi “Nếp cũ” là lạc hậu, mê 
tín dị đoan không thể biện bạch được cho thái độ thờ ơ, kém hiểu 
biết của, nhiều người hiện nay đối với “nếp sống” của dân tộc. 
Muốn có được một “phong cách sống hiện đại” phù hợp Với đạo lý 
truyền thống của dân tộc cần biết rõ “nếp cũ”, thấy được những nét 
tích cực, đáng trân trọng giữ gìn, gạn lọc được tỉnh hoa, xác định 
rõ hạn chế, những gì là mê tín dị đoan để gạt bỏ, đó mới là con 
đường đi đúng để tới được một “phong cách sống Việt Nam hiện 
đại” phù hợp với thời đại mới. Trước sử du nhập và ảnh hưởng 
mạnh mẽ của nhiều văn hoá ngoại lai hiện nay việc giáo dục cho 
thế hệ trẻ một “lối sống Việt Nam” thuần khiết mà hiện đại, việc 
trang bị cho họ một kiến thức tổng quát về “phong cách Việt Nam 
truyền thống” là hết sức cần thiết bên cạnh việc trang bị những kiến 
thức hiện đại không thể thiếu về tin học, tiếp thị, v.v. 

Chúng ta mong mỏi được hoà nhập cùng cộng đồng quốc tế đi 
tới tương lai, song không thể vì thế mà phải trở thành mờ ảo, phai 
nhạt truyền thống để mình không còn phải là mình. Con người 
được xác định trong thế giới vạn vật là Homo sapien - Con người 
trí tuệ, là Home faber - Con người lao động, song đó còn là Homo 
lundens - Con người lễ hội. Con người hiện đại phải là sự tổng hoà 
của những đặc trưng đó. Chỉ có trí tuệ, chỉ có lao động, hoặc chỉ có 


tễ hội không thật khó hình dung được cuộc sống của mỗi con người 
đích thực. Sự xói mòn đạo đức, khuynh hướng dân tộc trở nên mờ 
nhạt giữa muôn vàn màu sắc của cuộc sống hiện đại cho thấy đã 
đến lúc khẩn cấp đưa lại tín hiệu rằng chúng ta là “con rồng, cháu 
tiên”, nòi giống Hồng Bàng. Cũng nhằm mục tiêu đó chúng tôi thu 
nhập tài liệu và mô tả lại về một bộ phận quan trọng của đời sống 
văn hoá Việt Nam là Nghi lễ đời người. Những kiến thức này chỉ 
là giới thiệu, bước đầu còn sơ sài, song chắc chắn hữu ích cho bạn 
-_ đọc. “Trở lại cội nguồn” không chỉ là khẩu hiệu. Nó cần được thực 
hiện trong những hoạt động cụ thể hàng ngày. 

Hy vọng rằng những điều chúng tôi thu lượm được từ dân gian. 
sách vở và kiểm nghiệm bản thân, được trình bày trong các chương 
sau đây sẽ phần nào hữu ích cho bạn đọc trên con đường đi tới một 
CON NGƯỜI VIỆT NAM TINH KHIẾT. 


IENIG¿ trúac võ - veUyễn Hồng pương - Lê Hồng ý - LƯU kiểm THANH 


NGHI LỄ VỚI CUỘC SỐNG PHÔI THAI 


Sinh con mới ra thân người 
Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no 
(Ca dao) 

Có con là điều ước muốn của mỗi cặp vợ chồng. 

Đó không phải là một ước muốn đơn thuần, mà còn là bản năng 
để bảo toàn nòi giống. Đứa trẻ ra đời nhân lên gấp bội tình yêu, đó 
không chỉ là niềm vui của mỗi gia đình, mà còn là niềm vui của cả 
cộng đồng. Người con gái lấy chồng, cũng như gia đình hai bên nội 
ngoại, nhất là gia đình nhà chồng lúc nào cũng chờ được có tin 
mừng, tức là ngày cô gái bắt đầu có mang (còn gọi là có bầu, có 
chửa). Ai ai cũng coi đây là việc quan trọng nhất sau ngày cưới và 


ky 4: 


của cả cuộc đời người con gái lấy chồng. Vì vậy lúc gặp gỡ người 
ta hay có ý hỏi những cặp vợ chồng son xem là sắp có “tin mừng” 
chưa. Khoa học ngày nay có nhiều biện pháp xác định độ chính xác 
của thông tin “có tin mừng” này. Dấu hiệu cơ bản của việc biết 
mình có thai hay chưa thông thường là tất kinh - nôn oẹ vào sáng 
sớm lúc ngủ dậy hoặc vào bữa ăn (ốm nghén), ăn đở (thích, thèm 
ăn chua, ngọt, hay những thứ mà xưa nay trước đó vốn không ưa 
dùng), vú căng, khó thở, đi tiểu nhiều và táo bón, tính tình thay đổi 
bất chợt, màu da thay đổi (sạm gò má, thâm vú), thai “máy”, đạp 
từ tháng thứ tư trở đi, v.v. Dân ca có câu: 

Thám đông thì mua, 

Thám dưa thì Khứ 

Thảm vú thì nghén 

Việc sinh con đối với người Việt Nam là rất quan trọng, trước 
đây (và giờ đây vẫn có một số trường hợp việc không sinh nở được 
của người vợ là một trong những lý do chính đáng để bỏ vợ, hoặc 
lấy lẽ). Những nhà hiếm con vì vậy tìm đủ cách để có thể có con 
như chữa thuốc, đi cầu tự, v.v. 

Người ta thường nói: "Dạy con từ thuở còn thơ”, song thực ra 
việc nuôi nấng, dạy đỗ bắt đầu từ khi bào thai hình thành trong 
bụng mẹ. 

Thời gian mang thai là hết sức quan trọng và thiêng liêng. Để 
“mẹ tròn, con vuông” biết bao điều phụ thuộc vào thời gian này. 
Mẹ khoẻ thì con mới khoẻ. mẹ có khoẻ thì mới “chia da, xẻ thịt” 
đầy đủ cho con mình được. Người mẹ phải được chuẩn bị đây đủ 
về thể lực và tỉnh thần mới có điều kiện dưỡng thai tốt. Khác với 
cỏ cây, thai nhí không chỉ tiếp nhận từ người mẹ các chất bổ dưỡng, 
mà còn cả tình cảm, tâm hôn của người mẹ, do đó trong quá trình 
đưỡng thai người mẹ cần phải chăm lo và được chăm lo thật tốt cả 
về thể chất lẫn tinh thần. ' 


_:‹: TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Hải Thượng Lãn Ông khuyên các phụ nữ có thai như sau:.... 
“Có thai ba tháng gọi là thuỷ thai hình tượng mới hoá, theo cảm 
xúc mà biến đổi. Muốn có con thẳng thắn nghiêm trang thì nên 
miệng nói lời ngay thẳng, mình làm việc ngay thẳng (...) muốn con 
xinh đẹp thì nên đeo hòn ngọc quý; muốn con hiền tài thì nên đọc 
sách (...). Đàn bà chửa mà thấy “tượng thần” hay vật lạ thì đẻ ra 
“quái thai”, chứng cớ đó rất rõ rệt”. 

Trong dân gian ta có truyền khẩu bao nhiêu điều người mang 
thai nên làm và cần tránh: “Phải năng cất nhác, vận động, đừng ăn 
không ngồi rồi, kiêng ăn nhiều chất bổ, sợ thai lớn khó sinh, nai nịt 
bụng cho thai không lớn quá khó sinh, kiêng ăn trái cây sinh đôi, 
kiêng ăn cua để tránh sinh ngang (tục ngữ có câu: ngang như cua) 
kiêng ăn.sò, ốc, trai, hến để con khỏi có nhiều dớt dãi, không nên 
nóng giận, không có hành động gian ác. không nên xem nhìn 
những cảnh khiếp sợ, thương tâm. 

Trái lại, người có thai nên ăn nhiều trứng gà, đu đủ chín, uống 
nước dừa cho đứa bé có da trắng đẹp, hồng hào, nên luôn tươi vui 
hoà nhã dịu dàng, với tâm hồn thánh thơi ngay thẳng cho khỏi ảnh 
hưởng xấu đến đứa con sau này”. 

Theo Nếp cũ của Toan Ánh có một số điều theo mê tín dị đoan 
người phụ nữ có mang cần phải kiêng: 

- Kiêng ăn cua để tránh sinh ngang. 

- Kiêng ăn trai, sò, ốc, hến để tránh con nhiều đớt dãi. 

- Kiêng ăn thịt thỏ để tránh khỏi sinh con sứt môi. 

- Kiêng ăn những đồ ăn, hoa quả, bánh trái đã cúng ở một đám 
tang hay một đám cưới, để tránh con khỏi bị chứng sài. 

- Kiêng ăn những quả sinh đôi, để tránh sự đẻ song thai. 

- Kiêng ăn những thịt ôi, hoa quả úa, có hại cho sức khoẻ và do 
đó tới bào thai v.v.”Ơ), 


(1) Toan Ánh. Nếp cũ, con người Việt Nam, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 
1992, 


/⁄ Z...„ «. RE 


Những điều người đàn bà có maäg cần kiêng gọi là thai giáo. 
Thai giáo không hoàn toàn mang tính chất mê tín dị đoan, mà là 
kinh nghiệm dân gian đã được đúc kết để mọi người làm thco nhằm 
đảm bảo sức khoẻ cho người mẹ và cho bào thai trong bụng mẹ. 
Tuy nhiên cũng có nhiều điều trong thai giáo cần được xem xết và 
phân tích kỹ lưỡng nhằm áp dụng chúng sao cho có lợi nhất và 
tránh những suy diễn mê tín có hại. 

Vấn đề thai giáo không phải chí ở Việt Nam mới có, mà hầu 
như mọi dân tộc trên thế giới đều có. Với người phụ nữ Java 
(Indonesia) trong thời gian mang thai phải tuân theo những điều 
kiêng ky như không ngôi trên ngưỡng cửa để tránh con khỏi bị 
mềm rộng. Chồng có vợ chửa không được sát sinh, còn một khi quá 
cần thiết, không thể đừng được, thì phải vừa làm vừa nói: “Hàng 
ngàn lần xin lỗi em bé!”. Cũng ở Indonesia, người Đaiắc cả vợ lẫn 
chồng trong lúc người vợ mang thai kiêng châm lửa và gần lửa để 
tránh cho con khỏi bị sinh ra có vết nhám, không ăn hoa quả và một 
số đồ uống để tránh bệnh đường ruột sau này cho đứa trẻ, không 
đục lỗ vào thân cây để tránh cho con bị đui mù, không bắn súng. 
cầm chuôi đao, quấn song mây quanh người, v.v. Đối với người mẹ 
mang thai cần kiêng cho kiếm vào bao (để con khỏi điếc), đập 
trứng (để con khỏi mù), trồng chuối (để con khỏi to đầu), bóc vỏ 
dừa (để con có tóc), ngồi bậc cửa, chẻ củi (để để đẻ). v.v. Những 
điều thai giáo đó còn được nhiều dân tộc khác ở Indonesia và Đông 
Nam Á tuân thủ. 

Mọi tập tục trong vấn đề thai giáo đều không ngoài ý nghĩa 
đảm bảo sức khoẻ cho người mẹ và tránh cho đứa trẻ sinh ra bị 
những đị tật, tức là đảm bảo sao cho "mẹ tròn, con vuông”. Tất 
nhiên không phải điều kiêng ky nào cũng hay, và ngược lại cũng là 
mê tín đị đoan. Vấn để là cần xác định rõ điều nào hay nên giữ. 
điều nào dở nên bỏ. 

Theo Toan Ánh, “Trong vấn đề thai giáo” người đàn bà còn 
phải tránh: 


[Le truc võ - neUyến lồn pUonG - L£ HồnG Lý - Lưu kiếm THAnH 


- Mọi cảnh tượng hãi hùng hay đau đớn. 

- Mọi cử động gian tà. 

- Mọi ngôn ngữ thô bị. 

- Mọi sự nổi giận. 

- Mọi tranh ảnh bất chính. 

- Mọi sự kêu gào để cho cái thai khỏi lây ảnh hưởng xấu. 

Đồng thời người đàn bà phải: 

- Nói năng dịu dàng. 

- Cử chỉ khoan thai. 

- Luôn luôn tươi cười. 

- Giữ cho tâm hồn ngay thẳng trong sạch. 

- Treo tranh trong nhà. để luôn luôn được ngắm tranh ảnh các 
vị anh hùng, các vĩ nhân, các bà mẹ hiển từ cùng những phong 
cảnh cao nhã thanh khiết, gây một ảnh hưởng tốt đẹp cho đứa con 
sau này. 

Nhiều điều nêu trên đã được y học ngày nay kiểm nghiệm. 

Về việc ăn uống cần Ìưu ý người mẹ mang thai rất cần dinh 
dưỡng cao để đảm bảo phát triển bình thường cho thai nhi. Người 
mẹ mang thai nên ăn rau tươi, trái chín, nước trái cây. Trong 3 
tháng đầu ăn nhiều rau quả sẽ hạn chế được các dị tật bẩm sinh cho 
trẻ. Với ba tháng cuối nên ăn nhiều chất đạm có trong cá, gan, thịt, 
trứng. Nên dùng các chất béo đề tiêu như pho mát. sữa chua. Nên 
dùng vừa phải bánh ngọt, mật ong, bơ, sữa. Không nên dùng rượu 
mạnh, cà phê, thuốc lá, các thứ gia vị cay nồng (ớt, hạt tiêu...), các 
thứ ăn khó tiêu như ốc. sò... nên chia bữa ăn thành nhiều lần và 
không nên ăn quá no. 

Về mặt tỉnh thần thì phải luôn luôn cố gắng giữ cân bằng, 
không nên hoảng sợ những vấn vơ như “đau để”. “nuôi con sẽ vất 
vả”, “có con sẽ xấu người đi”, v.v. Toàn bộ tỉnh thần là luôn phải 
lạc quan để đón chào “cục cưng” ra đời. 


7 —~ 


Tuy nhiên, cuộc sống không phải là ngày hội đối với tất cả mọi 
người. Có nhiều trường hợp chưa đủ 9 tháng 10 ngày đã “nở nhuy 
khai hoa”, cũng như quá ngày rồi mà vẫn chưa thấy đứa trẻ có ý 
định “tòi” ra. Chưa nói là những trường hợp “đứt gánh giữa đường”, 
“hữu sinh vô đưỡng” tức là sảy thai. 

Để tránh đẻ non trong suốt thời gian mang thai người mẹ cần 
tăng cường vệ sinh phòng bệnh. không nên tiếp xúc với những 
người mắc bệnh lây lan. Nhà cửa ở cần đảm bảo các chế độ vệ sinh, 
ngăn nắp, gọn gàng, v.v. Tránh những vận động mạnh, những cú 
“sốc”, những tổn thương về tỉnh thần. Những điều kiêng ky nêu 
trên phần nào cũng nói lên được ý nghĩa của việc này. 

Trong những trường hợp đẻ khó (chiếm khoảng 5% trường hợp) 
phải thấy được những nguyên nhân tâm sinh lý của vấn đề. Không 
nên vì thế mà đổ lỗi cho “quá báo”, "nghiệp chướng” để sinh ra mê 
tín, đị đoan mà mắc phải những hậu quả khôn lường. Tuy nhiên 
trong dân gian cũng có những bài giải trong các trường hợp này. Ở 
đây chúng tôi nghĩ chúng mang tính chất “làm phép” nhiều hơn là 
“khoa học, kinh nghiệm” đúc kết như các điều kiêng ky trong lúc 
dưỡng thai. Theo Nhất Thanh), “có mang quá chín tháng mười 
ngày mà chưa đẻ thì gọi là chửa trâu. Trong trường hợp này, người 
chồng nên tìm một con trâu, cất đứt dây thừng sỏ mũi trâu, vợ sẽ 
đẻ mau chóng, hoặc lấy một chiếc cọc đóng nơi chân chiếc cối giã 
gạo trong nhà”. 

Khi đẻ khó, người chồng có thể làm một:trong những việc sau 
đây để cho vợ số để dàng: 

- Cảm một chiếc đòn gánh đứng giữa cửa lao ra đường. 

_- Trèo lên cây cau cao, ôm cây tụt xuống. 


- Lật đít ông đồ rau giữa bếp. nhổ nước bọt vào. 


(1) Nhất Thanh. Đất !ê quê thói, NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1992. 


NEN á¿ run võ - xe yến cónG nướng -L£ Hồng Lý - Lưu kiếu ToANH 


- Viết đủ họ tên một ông lớn trong vùng vào một mảnh giấy 
nhỏ, nếu không có thì viết tên ông quan đầu tỉnh cũng được, đốt 
mánh giấy dầm vào nước, cho vợ uống, vừa cho uống vừa đọc câu 
thần chú: “Đại nhân nhập, tiểu nhân xuất” (người lớn vào, đứa trẻ 
ra). Không biết chữ thì mượn người viết cũng được. 

Người ta cũng thường cho người có thai ăn cháo vừng để đê đẻ. 
Những điều dẫn trên được gọi là thuật thôi sinh. Theo Toan Ánh 
thuật này còn có thể kể thêm như: 

- “Người chồng phải lấy một cái nồi đất đập vỡ toang ra hoặc 
cởi đây lưng ra rồi trèo lên ngồi trên nóc nhà. 

- Luồn qua những nấc một chiếc thang đựng đứng. 

- Lấy chiếc lông dím mọc ở khấu đuôi con dím đưa cho vợ. 

- Lãng lặng sang nhà hàng xóm, tìm người đàn bà nào sinh đẻ, 
ăn cắp chiếc giải rút váy mang về quấn vào bụng vợ. 

- Cầm cái thắt lưng của mình vắt qua mái nhà (thắt lưng bằng 
vải xưa vẫn dùng)”. 

Nhiều tập tục của thuật thôi sinh không phải chỉ ở Việt Nam 
mới có, mà nhiều dân tộc khác trên thế giới cũng theo. Một số đân 
tộc ở Indonesia khi trong nhà có người đẻ khó thì bà đỡ làm một 
loạt động tác ma thuật như mở tất cả hòm, tủ, cửa... có ở trong nhà, 
rút dao ra khỏi chuôi, các cô gái tháo vòng đeo tay, cổ chân, bỏ xoã 
tóc. Người đàn ông Tôrátgia thì lấy khăn quấn bảy lần ngang bụng 
rồi lại bảy lần tháo ra. Có nơi người ta lấy chỏi dừa nhúng nước rồi 
treo phía trên đầu người sản phụ đang nằm sao cho từng giọt nước 
giỏ xuống miệng sản phụ. 

Điều kiện phát triển của y học và công tác bảo vệ bà mẹ trẻ em 
ở nước ta hiện nay hoàn toàn giải quyết được tốt những trường hợp 
đẻ khó. Và cũng vì thế không nên lo lắng như: 

Một con so lò bằng mười con rạ. 

Còn những điều kiêng ky liên quan đến người phụ nữ có mang, 
điều nào hợp lý ta nên theo, điều nào không hợp ta bỏ. Thí dụ tục 


A⁄ 8à .B« 


“kiêng không cho người có chửa ở nơi khác tới đẻ ở nhà mình vì 
tục cho rằng “sinh đữ tử lành” thật không hợp đạo lý chút nào. Khí 
người ta chẳng may phải nương tựa vào mình thì sao lại chối từ, 
nhất là khi việc liên quan đến cả những sinh mạng mới sắp sửa 
chào đời. Rồi việc sinh con trai hay gái xưa nay cũng là mối quan 
tâm của đa số các gia đình Việt Nam. Nhưng việc đó có cần thiết 
như vậy không? Các cụ ta có câu: 

Gái mà chỉ, trai mà chỉ, sinh con có nghĩa, có nghì là hơn. 

Thai nghén và sinh ra con trai hay con gái đâu phải là chuyện 
mê tín. đị đoan mà được. Khoa học ngày nay đã làm sáng tỏ nhiều 
điều trong vấn đề này và đưa ra nhiều biện pháp cụ thể để thỏa mãn 
ước vọng của đôi vợ chồng. Tuy nhiên “Cha mẹ sinh con nhự tạo 
hoá sinh muôn vật”. Đất sinh muôn vật chẳng qua thuận theo lẽ 
trời, thế thì cha mẹ sinh con chẳng qua cũng thuận theo ở cha. việc 
sinh con nên lấy đàn ông làm chủ chốt, không nên trách người đàn 
bà. Ở đàn ông thì không kể già trẻ, khoẻ hay yếu. lành mạnh hay 
bệnh tật, tình tiết để hay khó - chỉ cần khi giao cấu trăm mạch đều 
đến là tốt. Còn như thành con trai hay gái, không phân biệt tỉnh 
huyết ra trước hay sau (...) chỉ cần tính và huyết bên nào cũng do 
trăm mạch( cùng đến hay hơn kém mà phân biệt. Trăm mạch 
thuộc về tỉnh cùng đến (tức là tỉnh thắng hơn huyết) thì thành trai, 
trăm mạch thuộc về huyết cùng đến (tức là huyết thắng hơn tỉnh) 
thì thành gái”. Điều chí bảo trên đây của trường phái y học phương 
Đông danh tiếng cổ xưa cho 1a thấy việc sinh con trai hay con gái 
là lẽ tự nhiên của tạo hoá, chứ không phải do quả báo hay ma quỷ 
nào đó ám vào. 

Dầu vậy lúc mang thai ai cũng muốn đoán trước xem mình sẽ 
có con trai hay gái. Theo Toan Ánh thì: 


(1) Trăm mạch cùng đến là trạng thái sung sướng thỏa mãn đến cực điểm. 
không một chút gì miền cưỡng. 


IEN ctrrone vụ - neuyên cónG pươnG - LẺ Hồng Lý - LƯU kiếM THANH 


a) Theo người Tàu thì con trai nằm mé bên trái, con gái nằm 
mé bên phải người mẹ. nơ ở nữ hữu. Vì vậy, người tu đoán rằng 
khi cái thai nằm chếch về mé trái, người mẹ sinh trai. con nằm 
chếch về mé phải. người mẹ sinh gái. 

b) Khi người mẹ đang đi, người ta gọi giật lại. Nếu người mẹ 
quay về bên trái sẽ sinh trai, còn quay vẻ bên phải thì sinh gái. 

©) Bụng người mẹ đẹp, sinh con trai. bụng tròn sinh con gái. 

đ) Khi đứa trẻ cựa trong bụng, nếu thấy động ít, sinh con trai. 
còn thấy động nhiều nặng bụng, sinh con gái. 

e) Nằm mơ thấy những giống vật to mạnh như voi. gấu. beo. 
cọp sinh con trai: còn thấy những giống vật mảnh dẻ như rắn. rết 
sinh con gái. 

f) Tín ngưỡng của ta cho rằng nam thuộc đương. nữ thuộc âm. 
Nên tính theo tuổi chồng, tuổi vợ. tháng có thai và tháng sẽ sinh 
người ta đoán con trai hay con gái (...). 

8) Lấy chiếc nhần cưới của người mẹ buộc vào một sợi tóc 
cũng của người mẹ rồi cẩm đầu sợi tóc giơ tòn ten trên rốn người 
mẹ. Nếu chiếc nhẫn lắc lư đưa từ bên nọ qua bên kia là con trai. 
còn nếu chiếc nhẫn xoay tròn là con gái. 

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông có dạy: “Người đàn bà chứa 
mà bụng hình như cái thúng là thai gái; bụng hình như cái nồi là 
thai trai (vì khi ở trong bào thai, gái ngoánh mặt vào phía bụng mẹ. 
đưới lên trên nhỏ mà thành hình như cái thúng; trai ngoanh mặt vào 
phía lưng mẹ thì xương sống lưng áp vào bụng mẹ. thành hình như 
cái nồi). 

- Thai trai máy động ở tháng thứ ba do tính dương sớm. Thai 
gái có thể máy động ở tháng tư và tháng thứ sáu. 

Không nên nhâm lẫn việc “đoán” đẻ trai hay gái với việc 
“muốn” đẻ trai hay gái. Các biện pháp ma thuật đầy mê tín, dị đoan 
không thể tác động được vào việc đẻ con trai hay gái, do vậy cần 
tránh những việc làm đây thủ đoạn kiếm chác của những kẻ buôn 


AM“: #ueny 6x 


thân, bán thánh để khỏi mang họa về sau. Sinh con là ước muốn của 
hầu hết mợi cặp vợ chồng. Song do nhiều nguyên nhân không phải 
ai ai cũng được toại nguyện. Trong dân gian sự hiếm hoi của đôi vợ 
chồng thường bị gán vào những nguyên do đầy thần bí. Nào là do 
“quả báo”, “nghiệp chướng”, nào là bị “tà ma ám ảnh”, v.v. Nhiều 
phụ nữ cũng vì mong mỏi có con, có nhiều con đã phải chịu đựng, 
hy sinh mọi mặt. Ở ta có tục đi cẩu r để xin thần thánh ban cho 
đứa con lập tự về sau. 

“Muốn đi cầu tự, trước hết phải giữ mình cho thanh khiết, phải 
ăn chay niệm Phật để tâm thành động tới quỷ thần. Phải tắm nước 
ngũ vị để tẩy mùi xú uế trần tục. Phải kiêng ăn hành tôi”. 

Việc cầu tự do vậy thường tiến hành ở đình, chùa, đến miếu, 
đặc biệt là những chốn linh thiêng có tiếng như Chùa Hương (Hà 
Tay), Đền Và (Sơn Tây), Phủ Giầy (Nam Định), v.v. Tại Chùa 
Hương nơi Chùa Hang thiết lập trong động, có nhiều tảng đá nhô 
lên trông như hình các em bé. Khách trẩy hội cầu tự tới xoa đầu các 
em bé đó, rủ về với mình. 

Tới nơi cầu tự người ta thấy không chỉ xin Thần Phật cho có 
con, mà nhiều nhà sinh một bề con gái cũng tới để xin cho có được 
mụn con trai. Những người đi cầu tự, lúc trở về phải tự coi mình ' 
như đã có em bé về cùng, họ làm những động tác như đang dắt con 
đi theo vậy (mua quà bánh, đồ chơi, trả tiền đò hai suất, v.v.). 
Người ta tin rằng con cầu tự khó nuôi, đễ chết đuối, do đó chúng 
“là con mẹ Ranh” (con hầu đầy tớ của các vị thần thánh đầu thai 
vào, vì khi người mẹ đi cầu tự là mẹ Ranh ở đền chùa nhận với 
Thần Thánh Phật để xin cho con mình đi đầu thai, nhưng chỉ sau 
mấy năm chúng lại bắt về, nên đứa trẻ sinh ra chết yếu). Còn con 
chính hiệu Thần Phật cho sẽ ở với cha mẹ trọn đời. Con cầu tự 
thường được cưng chiều hết mức. 

Việc chăm lo cho thế hệ trẻ được bắt đầu từ khi con phôi thai 
trong bụng mẹ. Lúc người mẹ mang thai là lúc người mẹ đang sống 
“bằng hai”. Mọi tai biến đều có thể dễ dàng xảy ra trong thời gian 


NNEBÍLt tron võ - noUyễn cồn puơxG - LẺ HồnG Lý - LƯU KiếM THANH 


này. “Chứa là cửa nưỉ”, câu nói này bao hàm ý nghĩa sâu xa. Để 
“Mẹ tròn con vuông” người mẹ tương lai và các thành viên khác 
trong gia đình, cộng đồng, cần phải hết sức chú ý đến việc đảm bảo 
đầy đủ cuộc sống vật chất và tỉnh thần cho đứa trẻ sắp cất tiếng 
chào đời, cuộc đời khi mà còn phải trải qua biết bao thử thách, cuộc 
đời mà lịch sử tổ tiên đã dành lại cho rất nhiều điều bổ ích trong 
tập tục, văn hoá lối sống. 

Sinh con là một điều quan trọng. Nhưng công việc tiếp theo sau 
còn quan trọng không kém là nuôi con. Từ khi bé cất tiếng khóc 
chào đời, một thế giới mới mở ra và cũng là lúc bắt đầu bé trực tiếp 
không chỉ tự “trao đổi chất”, mà còn “giao tiếp tinh thần” với cộng 
đồng. Cũng bắt đâu từ đây môi trường văn hoá dân tộc đào luyện 
và hun đúc nên tâm hồn và tính cách một thành viên mới. Những 
nghỉ lễ mới bắt đầu được tiến hành để mở đầu cho quá trình đào 
luyện và hun đúc đó... 


= k8 .‹ ` 


TỪ HÀI NHI ĐẾN TUỔI ĐI HỌC 


Sinh con và thăm mừng 

Thuở xưa, người thiếu nữ sau khi lấy chồng thì niềm vui sướng 
nhất hảng chờ đợi của cô gái cũng như của gia đình là “có tin 
mừng”, tức là cô đã mang thai. Từ nay, niềm vui được ấp ủ, nhưng 
cũng kèm theo biết bao lo âu, trong những ngày chờ đợi, “nghe” 
thai lớn và phải dưỡng thai, mặc đầu thời gian này không dài. Trước 
đây không có nhà hộ sinh, người phụ nữ mang bầu thường nghĩ tới 
ngày “nằm bếp” tức là lúc sinh nở đẻ ở đâu. Người ta nói “Con số 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


về nhà mẹ, con rạ về nhà chồng”. Con so là con đẻ đầu tiên, Con 
rạ là từ con thứ trở đi. Tục ngữ trên có nghĩa là khi sinh con đầu 
lòng thì vẻ nhà mẹ đẻ để “nằm nơi”. Khi sinh con rạ thì hãy ở nhà 
chồng. Một vài địa phương miền Bắc và Thừa Thiên Huế, có tục 
này. Nhưng ở Nghệ An, Hà Tĩnh thì không như vậy. Hễ đã đi lấy 
chồng thì cô gái phải đẻ ở nhà chồng, dù con so. Vì “Con gái là 
con người tạ, con dâu mới thật mẹ cha mua về!” Sinh đẻ luôn là 
công việc khó khăn, phức tạp, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, 
nhất là đối với người sinh nở lần đầu, cái gì cũng quá mới. Gặp 
trường hợp đẻ khó có thể chết me, vì kiệt sức, hoặc chết con vì ngạt 
thở hoặc chết cả mẹ lẫn con: 

Đàn ông vượt bể có chúng có bạn, 

Đàn bà vượt cạn chỉ có một mình. 

Ở nhà mẹ đẻ, mọi việc cậy nhờ. mọi điều bỡ ngỡ, mọi sự hầu 
hạ vệ sinh ban đầu, đều có thể tự nhiên hơn, sản phụ thật sự yên 
tâm nghỉ ngơi trong những ngày “lột xác” ấy. 

Dù đã hình dung, tưởng tượng mọi điều về chuyện sinh đẻ, 
nhưng sau cơn đẻ và giờ phút /đm bồn qua đi, nay đã “mẹ tròn, con 
vuông” thì bà mẹ sinh con đầu lòng này vẫn không hết ngạc nhiên 
sung sướng khi nghe tiếng khóc chào đời của chính núm ruột mình, 
đỏ hỏn, đang nằm ép bên mình, mà trước đó “nào đâu thấy”! Lúc 
này bà mẹ mệt mỏi, song không thấy quá vất vả như người ta đã kể, 
ngược lại, niềm vui sướng được làm mẹ đã lấn át tất cả. Bà mẹ thấy 
nhẹ nhõm về thể chất lẫn tâm hồn. 

Bà bắt đầu sống trong nổi niềm mới, nhiều cảm giác mới, cả 
những thử thách mới. Từ nay bà có một đứa con để nuôi nấng, để 
yêu thương và cả lo lắng nữa trong niềm vui làm mẹ. 

Sinh vật nhỏ nhoi nằm đó, là bé gái, người ta nói R#ưộng sâu trâu 
nái không bằng con gái đầu lòng. Gái đầu lòng sớm biết đỡ đần cha 
mẹ hơn trai đầu lòng. Nếu những bằng tư tưởng trọng nam thì nhất 
nam viết hữu, thập nữ viết vô (một trai là có, mười gái vẫn là 


A“t #‹ay xã 


không). chỉ ao ước có con trai để yên tâm có người nối đõi. Gặp gia 
đình nhà chồng như vậy, người ta an ủi “có hoa nưừng hoa, có nụ 
mừng nụ ”, con nào cũng là con, hoặc “rưi mà chỉ, gái mà chỉ, sinh 
con Có ngãi có nghì thì hơn ”. Sửa soạn làm mẹ, người đàn bà thường 
lo một cách chu đáo, từ việc may vá quần áo lót sơ sinh cho tới việc 
nhỏ như tìm mua cái niêu đất để đựng nhau thai. Đẻ xong. bà mi - 
bà đỡ - vắt chanh vào mắt bé (cho sạch và sáng mắt) rồi moi rớt dãi 
từ mồm, mũi cho sạch. Rồi bà lau thân bé bằng nước ấm. xong. ủ 
kỹ trong khăn áo cũ mềm. Những việc này ngày nay ở nhà hộ sinh 
đảm nhận. sạch sẽ gọn ghẽ và vô trùng, yên tâm hơn nhiều. Nhau 

“thai cho vào niêu đất đậy kín, chôn thật sâu trong buồng sản phụ 
nằm, nhưng tránh nơi giọt gianh nước mưa mái nhà giỏ xuống. 
Trong buồng thường tối, đóng cửa cho kín gió. Dưới giường để một 
chậu than hồng cho ấm áp. Như thế. cá hai mẹ con đều được tránh 
gió và yên tĩnh. Người ta ngăn người lạ vào thăm, vì sợ người vía 
dữ. trẻ sẽ sinh bệnh. Chắc từ ý nghĩ ấy mà có nơi (như ở Đồng Nai 
- Nam Bộ) có tục buộc một que củi đang cháy vào chiếc cọc cắm ở 
cổng. Nếu đẻ con trai thì đầu củi cháy quay vào nhà. với ý, con trai 
sẽ ở mãi nhà này. Còn đẻ con gái thì làm ngược lại. Cả cái tín hiệu 
ấy là “cái khém ”, còn thanh củi cháy đở là “vỏ lửa”. Người ta nói 
“Con gái vỏ lửa trở ra; con trai vỏ lửa trở vào”. Mội kiểu buông để 
như vậy cũng là xa lạ và trái vệ sinh với bệnh viện hộ sản ngày nay. 
Nơi bà mẹ tĩnh dưỡng với trể sơ sinh bạn đâu phải sáng, thoáng, ấm 
áp nhờ chăn đệm, cửa kính chứ không nhờ lửa than. 

Mặc dù sinh con là niềm hạnh phúc lớn cho mỗi gia đình, nhất 
là con đầu lòng. người xưa vẫn cho là: “Sinh đữ tử lành”. Vì vậy, al 
cũng nghĩ rằng những ngày đầu tiên sinh nở sản phụ thường mang 
sự không may bên mình. Sự không may đó là “phong long” (hoặc 
“cung long”). Đo đó sản phụ phải “trút cái phong long” đi (sau khi 
đầy cữ) dưới hình thức mua hay bán thứ gì đó. Sản phụ trao tiền cho 
người bán hàng, ấy là một cách “trút phong long” vậy. Còn nếu sản 
phụ đang đi trên đường chưa “bỏ” được cái “rủi ro” ấy mà gặp ai 


NI (cê rxono võ - oUyên Hồng Dương - LẺ nồnG Lý - LƯU KiếM THANH 


thì người đó bị “chạm phong long”. Người chạm phải phong long 
cũng phải đem “đổ phong long”. nếu không suốt ngày hôm đó làm 
gì cũng hỏng, hoặc bị lừa gạt, mất mát, hoặc đánh đổ. đánh vỡ vật 
dùng, hoặc buôn bán thua lỗ! 

“®Œ#" là một định lượng thời gian 7 hoặc 9 ngày. Bé ra đời đủ 
thời gian đó là “đầy cữ”. Cữ của bé trai là 7 ngày, của bé gái là 9 
ngày. Tính như vậy vì đân ta quan niệm mỗi con người đều có hồn 
và vía ngoài thể xác vật chất. Số hồn thì nạm nữ có bằng nhau: 3 
hồn. Nhưng vía thì khác: nam có 7 vía, nữ có 9 vía, vì vậy cúng đầy 
cữ tuỳ thuộc bé là trai hay gái. 

Nhưng tuổi đó phải cú mít nói đúng ra là cúng “các bà mụ”. 
Vì con người thành hình là do các bà mụ nặn, cơ thể mỗi chúng ta 
có 12 bà mụ nặn ra, do đó. lễ vật dâng cúng phải lo đủ 12 phần 
(suất): 12 bộ quần áo, 12 đôi hài, 12 cái mũ, 12 trăm vàng mã (mã), 
L2 trái cây, 12 chiếc bánh. 12 nén hương. 12 bông hoa, 12 con ốc, 
12 miếng trầu... Lê Quý Đôn ghi trong Vân Đài loại ngữ: “Tục 
nước ta sinh con được 3 ngày thì chỉ làm vài mâm cỗ cúng thần 
Dưỡng bà (bà mụ). Đến ngày thứ 7, thứ 9, đầy 100 ngày, đầy năm 
thì làm lễ cáo gia tiên, yến tiệc linh đình; rồi tân khách đem thơ 
văn, đồ chơi, quần áo đến mừng. Các lễ trăm ngày và đầy năm là 
trọng hơn cả”. Nói vậy, ở nông thôn trước đây dân nghèo khổ, vẫn 
giữ bền phong tục, thăm hỏi, mừng nhau, thường chỉ là ít thì chục 
trứng gà tươi hoặc vài ba tới 5 kg gạo nếp, nhiều thì cũng gạo nếp 
ấy với đôi gà mái non tơ, một lít nước mắm ngon... Còn nhà nho lại 
thích làm thơ hoặc câu đối mừng. Đẻ con trai thì viết “lộng chưng” 
(chơi ngọc) hoặc “huyền hồ” (treo cung) hoặc nữa “mộng hùng” 
(mộng thấy gấu). Đẻ con gái thì viết "lộng ngoã” (chơi ngói)(Ù) hay 
“huyền cân” (treo khăn mật). 


í 
(1) Sinh con trai thì quý. cho chơi hạt ngọc. sinh con gái thì coi thường cho 
chơi hòn ngói (Kính TÙ2) - dần theo Nhất Thanh. Đất /£ qgué thói. NXB Thành 
phố Hồ Chí Minh. 1992. 


⁄/Z...„ . RE 


Như vậy là “cúng Bà mụ” xong thì cúng đầy cữ, rồi lại cúng đầy 
tháng, đầy năm (sẽ nói tiếp dưới). 

Nhiều gia đình cẩn thận, muốn chu toàn mọi vẻ '*đương sao, âm 
vậy”. Khi sinh con, nhất là con trai. thường sửa lễ cáo gia tiên và 
thổ công. Vì đây là một tin mừng lớn. phải trình tổ tiên rằng nồi 
giống. huyết tộc đã thêm chồi để tổ tiên biết đến, đm phù cho đứa 
trẻ khoẻ mạnh, gia đình làm ăn thịnh vượng. Còn thổ công là “đệ 
nhất” gia chí chủ phải cáo trình, ngài che chở cho đứa nhỏ. Hoặc 
còn chân thành hơn, lại sửa đĩa xôi. con gà dâng lễ tại đình, đến để 
vị thần làng chủ mệnh (thần thành hoàng). ban phúc cho trẻ sơ 
sinh, từ lúc này muốn được coi là con dân của làng! 

Chăm sóc trẻ sơ sinh 

Người mẹ sinh ra con, đứa con được mẹ sinh ra. hai nhân mạng 
này hơn lúc nào hết, gắn chặt với nhau như hình với bóng. Trước 
khi nói tới chăm sóc trẻ sơ sinh phải nghĩ về người mẹ. 

Từ khi là bào thai tới khi thành bé khóc chào đời, đứa con nhỏ 
nhoi ấy chính là hiện thân một phần xương thịt mẹ. Sinh nở xong, 
người mẹ rất yếu, vì phải chia xẻ một phần máu thịt của mình tạo 
hình nên bé. Rồi, trong 12 tháng liền sau đây, người mẹ lại là 
nguồn cung cấp thức ăn chính cho con. Người mẹ không thể chỉ ăn 
cơm với muối rang hay nước mắm chưng kéo dài, lấy cớ đó là thức 
ăn lành. Ngay chỉ với thịt heo nạc rim cũng không thể gọi là đủ 
chất định dưỡng nuôi mẹ và sản sinh đủ sữa tốt nuôi con. Thức án 
của mẹ phải được bổ sung theo chỉ định của thầy thuốc, trong đó 
các chất đạm, béo, đường phải có tỷ trọng tương xứng và cần thiết. 
Hoa quả tươi bổ sung các loại sinh tố không thể thiếu trong lúc này. 

Để giữ thân thể, tránh bệnh tật, sau khi đầy cữ, người mẹ phải 
xông nước muối và xoa nghệ khắp mình mẩy chân tay rồi mới ra 
ngoài. Công việc lao động - ngay giặt giũ cho cá nhân và tã lót của 
bé - cũng phải hạn chế và chỉ tham gia dần dần, phù hợp với thời 
gian cần thiết hồi phục toàn diện cơ thể của người mẹ. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LỰU KIẾM THANH 


Ảnh: Xoa nghệ sau khi sinh 
Nguồn: Ký họa Việt Nam đâu thế kỷ XX, NXB Trẻ, 1989 


Việc chăm sóc đầu tiên đối với bé là ăn, ngủ và vệ sinh đầy đủ. 
Sữa mẹ là thức ăn thiên nhiên đây đủ, lý tưởng nhất của bé. Sữa mẹ 
đáp ứng nhu cầu phát triển cơ thể và ngay cả tâm hồn của trẻ: 
những axít amin (tạo tế bào), chất sắt (tạo huyết cầu tố), những men 
đặc biệt (giúp tiêu hoá), các kháng thể (chống bệnh tật), và các sinh 
tố tươi mà không bị huỷ hoại vì pha chế. Nhờ các kháng thể mà trẻ 
em bú sữa mẹ ít bị tử vong. Lại nữa, sữa bò, sữa dê... tuy bổ song 
không có kháng thể này. Lại nữa sữa mẹ lúc nào cũng thích hợp và 
vô trùng. Lại chẳng phải pha chế mà luôn luôn sẵn sàng, chờ đợi 
cơn đói của bé, làm bé lúc nào cũng hài lòng, lớn đều, bụ bẫm, 


A4 àxy “6c 


- 


đáng yêu. Còn người mẹ, cho con bú đều đặn, đời sống tâm - sinh 
học của mẹ cũng phát triển bình thường, tốt. Cho con bú, ngắm 
con, mẹ hiểu mình. không ngừng phát triển: tình mẫu tử thiêng 
liêng giữa mẹ và con, con và mẹ. 

Đáng thương và nực cười cho những bà mẹ nào đó đẻ con 
nhưng không thích nuôi bằng sữa của mình, lại nuôi “vú em” cho 
con mình bú, để giữ cho cơ thể bản thân “gọn gàng” hơn và đỡ bận 
đến tấm thân! Ngược lại, thật khổ tâm cho bà mẹ nghèo, phải để 
con ở nhà, nhờ người nhai cơm pha muối mớm truyền miệng để đi 
làm công cho nhà giàu - con người ta bú sữa của mình! 

Cho nên, nếu như trên đã nói - thức ăn người mẹ lúc này chỉ là 
nước mắm chưng mặn sẽ khó tiêu. lại uống ít nước như những lời 
khuyên cổ hủ thì sữa không lên kịp cho bé bú. Nếu kiêng cữ 
nghiêm ngặt theo kiểu cổ, người mẹ sẽ thiếu sinh tố. nhất là Bị, bé 
có thể bị phù thũng tim, một bệnh có thể gây tử vong. 

Thực đơn cho người mẹ không cầu kỳ nhưng phải vừa đủ. có 
đạm (chân giò hầm) nhưng cần dùng nhiều rau tươi, quả tươi, uống 
nhiều nước (nước sinh tố hoặc sữa càng tốt). Không nên ăn uống 
những chất kích thích hoặc mùi vị đặc biệt (rượu, cà phê, trà, đặc 
biệt... tôi, măng...) và trong lúc này, cũng như lúc mang thai. 
người mẹ cần một đời sống tinh thần thoải mái. yên tĩnh, vui vẻ, ít 
lo lắng, không giận dữ, không nói to, quát tháo; sự kích thích này 
có thể làm mất sữa! 

Trẻ sơ sinh bú mẹ 12 tháng là vừa đủ. Nhưng trong quá trình này 
từ 4 tháng trở đi, cân cho bé ăn pha dần, từ từ có kế hoạch, bằng sữa 
bò, bột ngọt, bột mặn, cháo thịt, nước rau, nước hoa quả... thay dần 
sữa mẹ cho đến lúc bé “hôi nói” - đây tuổi tôi - cũng là thôi bú. 

Tuy nhiên nếp sống lâu đời đã thành thói quen không dễ dứt bỏ. 
Mỹ tục thì phát huy. Hủ tục thì dứt bỏ dân đần theo trình độ dân trí 

được nâng cao và cải thiện đời sống xã hội. 

Như một thông lệ, nhiều gia đình. khi nghe tin vợ ở cữ “mẹ 
tròn, con vuông” rồi người chồng ghi nhớ ngày giờ đứa con ra đời, 


26 Ï LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


đi tìm thầy tử ví, xin cho con lá số để kịp tính toán hoặc suy tư về 
những việc sắp tới đối với đời sống đứa bé. Thói quen dựa vào tâm 
lý thông thường là muốn biết tương lai gần và xa của con ra sao: để 
mà vui nếu số nó tốt lành, may mắn; để mà lo rồi liệu tìm cách giải 
trừ, cúng kiếng nếu các cung số báo những điều chẳng lành. 

Cha ông ta đã có quan niệm sâu sắc về giá trị con người (vì vậy 
mà càng lo hơn về số phận hấm hiu về con người) rằng câu nói cửa 
miệng nổi tiếng: "Wgười fa là hoa đất”. Nếu hiểu theo nghĩa đen 
(người từ đất sinh ra), đó là một khuynh hướng tư duy tôn giáo; 
còn hiểu theo nghĩa biểu tượng thô. câu nói hàm nghĩa nhân văn 
và thẩm mỹ đặc sắc. Con người là đẹp là đáng tôn quý. nên “một 
mặt người bằng mười mật của” hoặc “người làm ra của, của không 
làm ra người”. 

Quý con lắm, nên đối với bé phải “nâng như nâng trứng, hứng 
như hứng hoa”. Thời kỳ này trẻ hay ốm nhất, cha mẹ lo lắng đủ 
điều. Trong khi con ốm thường bị ám ảnh bởi quan niệm “số mệnh” 
(sống chết có số) nên dù vất vả đắng cay thế nào, bố mẹ vẫn một 
phần chạy thuốc men. một phần lo làm mọi điều khuyên răn mang 
tính ma thuật (phương thuật) mới thấy yên tâm. Và chăng, vì lòng 
thương con, lúc này, tư tưởng “Nhân định thiên” trỗi đậy, càng làm 
người ta nỗ lực theo chủ định duy tâm mãnh liệt “Cứu đứa con 
thương yêu”. Nỗi ám ảnh vô thức về ký ức một thời nông thôn chìm 
ngập trong cảnh bùn lầy nước đọng, nạn hữu sinh vô dưỡng tràn 
lan... là nguyên nhân làm người ta liên tưởng tới sự ràng buộc giữa 
mệnh của bé với quy chiếu "cay nghiệt” của các vì sao xấu trên lá 
SỐ tứ ví, 

Bé khi sinh phải giờ '*quan sát” hoặc giờ “kim thiết tổn” sẽ khó 
nuôi. Phải cầu cúng, thậm chí phải cúng xin đổi giờ... sinh. 

Đứa trẻ cứ đêm là khóc, khóc nhiều đêm liền. có khi ba tháng 
mười ngày, là khóc “đạ để”. Người ta nhờ một người khác họ lấy 
chiếc cọc chuông lợn ném xuống gầm giường. Khách tới nhà, bé 
khóc dữ, cho là tại vía khách đữ, người ta phải lấy lửa đốt vía người 


A“£ Zsày 2S 


lạ. Bé ngủ lì không dậy, hoặc hay “tứa”, hay “nấc” đều bị coi là một 
thứ bệnh phải chữa, và đều chữa theo ma thuật tương tự, nhiều khi 
cách chữa mẹo (ma thuật) hoặc chữa theo lời thầy cúng, thây lang 
kiểu này đã dẫn các em tới cái chết thảm thương. Con lên đậu, lối 
chữa lại là treo một bó vàng và trồng cây lá rấáy vào chiếc nồi đất 
ở cổng để giữ mệnh cho con. Có khi người ta mang con kéo rê 
quanh ngôi mộ mới để vứt cái sài, cái đẹn lại đó... Thật là nguy 
hiểm và kém suy nghĩ! 

Trong trường hợp đứa bé qua đời, người ta dùng câu “phúc đức 
tại mẫu” (phúc đức ở người mẹ. Mẹ có đức, con được hưởng...) để 
kết luận con bạc mệnh bởi người mẹ thiếu đức độ. 

Do quá tin vào lá số và thuyết số mệnh, cũng như lời các thầy 
bói, thầy tướng, do nghĩ rằng có ma quỷ, và ma quỷ chính là 
nguyên nhân gây bệnh và mọi tai nạn cho đứa bé, người ta đã tạo 
ra nhiều cách để bảo vệ hài nhỉ. 

Tục bán khoán là một phương thức rất được chú ý. Bán kñoán 
là bán (sinh mệnh) con cho Phật. Những nhà sinh con muộn mằn 
và hiếm hoi thường dùng cách này, để đứa bé được yên ổn, bố mẹ 
khỏi lo lắng. mặc dầu bé không đẻ vào giờ khó nuôi. Người trần tục 
thường bị tà ma theo đõi ám ảnh. (Ngay thời sơ sinh, hễ ẩm con ra 
khỏi nhà, người ta bôi một vết nhọ lên trần cho trẻ, hoặc thủ theo 
chiếc đữa hoặc cái kéo, con đao với ý rằng: con ta đã đánh dấu rõ 
ràng, ma quỷ không dễ gì bắt được. Còn đũa, dao hay kéo là để giữ 
vía, bảo vệ con). Cho nên khi đã bán khoán rồi thì đứa trẻ từ nay là 
con nuôi của Phật, muốn vậy phải qua một nghỉ lễ. Trước hết bé 
phải được trăm ngày tuổi, tức là khoảng thời gian đủ để sạch những 
uế tạp lặt vặt của lúc mới sinh và người mẹ cũng đã hết tuần chay 
gái đẻ. Khi đó, chọn ngày tốt, gia đình mang lễ vật lên chùa trình 
bày mọi nhẽ cho vị sư chủ trì ngôi chùa đó. Gia chủ phải nhờ thầy 
viết lá sớ xin bán khoán đứa trẻ và một tờ khoán (hai bản). Tờ 
khoán được hiểu như tờ văn tự bán con cho Phật, có dấu ấn của 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


“ 


chùa. Nghỉ lễ bắt đầu, trước khói hương nơi tam bảo uy nghi, cha 
mẹ bé làm lễ trước bàn thờ trong lúc thầy cúng đọc sớ. Sau đó hoá 
sớ, bản khoán sau khi đã đặt trên bàn thờ và qua nghỉ lễ rồi thì bắt 
đầu có hiệu lực. Một bản lưu tại chùa, một bản cha mẹ bé mang về. 
Có người xem số, lại chỉ hợp với Đức Thánh Trần Hưng Đạo thì bán 
khoán cho đền. Bé là con nuôi của Thánh, Đức Thánh Trần kể từ 
ngày đó, về mặt tâm linh, với thế giới thần linh đứa bé có họ mới, 
họ của nhà Phật (là Mầu). họ của Đức Thánh (là Trần). Từ ngày đó, 
trong mọi việc cúng khấn, khấn cầu cho bé đều phải khấn theo họ 
của Phi. của Thánh. Giá trị thời gian người ta lo nhất cho sự an 
toàn của đứa trẻ là trên đưới mười tuổi. Thường tới 13 hoặc 16 tuổi 
bố mẹ có thể xin chuộc khoán được, cũng thông qua một nghỉ lễ 
tại nơi trước kia mình đã bán khoán. 

Tà vẫn thường biết có đứa trẻ luôn ốm đau quật queo, lúc nào 
cũng sài đẹn, xanh xao gầy yếu; cúng rồi, thuốc rồi mà trẻ vẫn đâu 
hoàn đấy. Ấy là ma do quỷ thấy bố mẹ quá cưng chiều con, liền tìm 
đến quấy nhiễu để được cúng lẻ. Người ta không tiếc sự cúng lễ. 
nhưng họ nói, ma quý thường là loại cô hồn bơ vơ đói khát, càng 
cúng chúng càng nhiễu hơn. 

Vậy phải làm thế nào? Chỉ có cách bố mẹ tỏ ra không quý yêu 
con như ma quý tưởng. Người ta mang con bỏ nơi ngã ba đường 
hoặc ở chợ. Ma quỷ - vốn vẫn theo đõi (2!) - thấy vậy không theo 
đuổi “đối tượng” nữa. Với con, bố mẹ đã lo toan đầy đủ. Bố mẹ đã 
điều đình xong với mọi người thân tín, bè bạn, rằng, khi sự việc xảy 
ra, họ chỉ cứ lắng lặng “nhặt” đứa bé bỏ rơi về nhà. Vào thời gian 
thoả thuận, bố mẹ của bé sẽ đến cám ơn ân nhân và lắng lặng mang 
bé về. Thế là thoát nạn! 

Một trường hợp khác, nếu đứa trẻ hay ốm đau, nhưng xem số 
lại thấy tuổi bé xưng khắc với bố mẹ, và do đó là nguyên nhân gây 
bệnh, ảnh hưởng tới sức khoẻ của bé. Cách bảo vệ bé là phải cho 
làm con nuôi. Người ta đi tìm một gia đình thân tín, hiểu hoàn cảnh 


A⁄“t #/Asy xEc 


của mình, và đông con. Đây chỉ là một việc làm tượng trưng, vì mọi 
chỉ phí cho đứa bé, gia đình chịu cả. Điều quan trọng nhất là người 
đỡ đâu bé phải hợp với tuổi hợp số với bé và vui lòng giúp đỡ như 
trên. Vả lại, việc đông trẻ, có thể đứa bé vui vẻ, sống khoẻ mạnh 
hơn, trở lại bình thường được. 


Ảnh: Đem con bỏ chợ 
Nguồn: Ký họa Việt Nam đâu thế kỷ XX, NXB Trẻ, 1969 


IEDLG Trung võ - xoUyễn HónG Dương - LÊ HỒNG Lý - LƯU KIẾM THANH 


Có khi người ta thấy đứa trẻ bỗng dưng bị ngã, không vấp váp 
vướng víu gì, đêm về ngủ lại thường thảng thốt giật mình. Người ta 
cho rằng như thế là vía đã rời khỏi thân xác, lạc đi đâu đó vậy phải 
“gọi” tức “hớt vía” về. Người ta luộc quả trứng vịt bóc vỏ cắt dọc 
làm 7 miếng (nếu là bé trai), làm 9 miếng (nếu là bé gái). Kèm theo 
là 7 hoặc 9 miếng cơm nhỏ nắm lại, đặt vào đĩa, mang tới chỗ bé 
ngã, hú vía trẻ rồi trao cơm và trứng 7 hoặc 9 lần (trao đi trao lại 
tại chỗ). Xong, mang lễ vật về cho bé ăn. Nếu đứa bé còn nhỏ chưa 
ăn được thì nhai mớm cho nó... 

Nhiều đứa trẻ ốm đau, không tìm ra bệnh (?), chữa thuốc gì 
cũng chẳng khỏi, gia đình vội vã xem số hoặc bói toán. Quẻ bói có 
khi lại phán rằng, đây là do thần thánh, quỷ phạt hoặc quỷ ma ám. 
Người ta cho rằng thần, quỷ hành có thể do sống thất đức, hoặc đời 
trước, hoặc đời cha ông gây tội mà nay mình phải gánh chịu (tiền 
oan nghiệp chướng). Hỏi thây, thây bày cách, với thần thánh phải 
cúng, khẩn cầu xá tội và xin âm phù ở đền, nếu được chỉ định. Với 
tà ma thì đeo bùa (bùa trừ tà). Bùa, có khi là cái vuốt hổ, có khi là 
gói thuốc đã “thiêng hoá” bột thơm và một vài vật nhỏ (tờ giấy 
trang kim có viết chữ thần bí, đoạn gỗ thơm) cho vào chiếc túi vải 
mỗi bề chừng 22cm, khâu kín, lỏng đây để đeo vào cổ bé. Tà ma 
trông thấy bèn tất phải lảng tránh. 


Ảnh: Vật trang sức cho trẻ em 
Nguồn: Ký họa Việt Nam đầu thế kỷ XX, NXB Trẻ, 1989 


At 8a AB 


Còn một công cụ “võ khí” nữa có thể bảo vệ an toàn cho bé. 
chống sự quấy phá của tà ma. Đó là “đo đấu”. Áo đấu là thứ áo 
thông thường bằng vải, có in đấu của cửa đến. chùa hoặc phủ, điện. 
Thường vào dịp hội hàng năm như hội Phủ Giầy, hội Kiếp Bạc. hội 
chùa Hương. hội chùa Trấy hoặc ngôi chùa, đến nào thiêng liêng 
khác, người trấy hội hoặc nhà có con nhỏ muốn cầu bình an, thì 
mang theo vải tới làm lễ rồi xin nhà chùa hoặc các chủ đẻn. điện 
đóng dấu (của đến chùa) lên vải. Vải này lấy may áo cho bé mặc. 
Như vậy Thần, Phật sẽ tha thứ, ban phúc cho; còn tà ma quỷ quái 
trông thấy áo dấu là phải lần tránh. Biết vậy, nên trước đây ở những 
đến chùa nổi tiếng thiêng đã có người mang vải lụa tới xin đấu đóng 
sắn rồi bán cho các thiện nam tín nữ hoặc những người cần dùng. 
Có điều phải nhớ là. vải này chỉ được may áo, vì đây là vật thiêng. 
thanh khiết, không được may quần để tránh uế tạp. Lại nữa. áo dấu 
có thể mặc lâu đài. nên mỗi lần giặt cũng phải giặt riêng và phơi 
riêng một chỏ. đảm bảo sự trong sạch và tấm lòng thành của mình. 

Theo quan niệm cổ, còn một đối tượng nữa không thể bỏ qua 
được, nếu khi thấy con cái - có thể vài ba đứa - cứ hay ốm vặt. mà 
nguyên nhân không thật rõ ràng. Thuốc thang rồi, cúng lẻ rồi, mà 
hiện tượng trên vẫn không dứt. Sau phải nhờ thầy, mới vỡ lẽ là. tại 
cune tử (cùng về đường con cái) của bố hoặc mẹ, hoặc của cả bố 
mẹ có sao dữ chiếu, ảnh hưởng tới sức khoẻ của các con, vậy phải 
sửa lễ cúng ngôi sao đó. Lễ cúng này gọi là lễ cúng sao hoặc lễ 
cúng thần sao (ngôi sao nào là tuỳ thuộc vào lá số của đương sự). 

Đầy tháng, đây năm 

Như phần đầu đã trình bày, trẻ sơ sinh - nhất là con so. con đầu 
lòng - được coi là niềm vui lớn không chỉ của người mẹ, mà là của 
cả nhà, nên bé được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. 
Người ta theo dõi từng ngày sự biến đối, sự trưởng thành của bé. 
Cho nên 7 ngày (hoặc 9 ngày) đã được tính là một mốc thời gian 
để làm lễ, đù tên gọi có khác nhau, thì mục đích sâu sắc nhất vẫn 
là cầu an cho bé. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Vì vậy, tròn một tháng nhà lại làm lễ cúng đầy tháng, mừng bé 
đã vượt qua một giai đoạn nữa của sự trưởng thành. 

Cúng đầy thắng người ta cúng mụ, cúng Thỏ công và cúng gia 
tiên như khi cúng đầy cữ. Lễ vật cũng tương tự như địp cúng đầy cữ. 

Ở thành phố, những nhà phong lưu còn mời cá bè bạn, họ hàng 
tới dự lễ và bày cò bàn ăn uống. mừng cho đứa trẻ đã vtKÿI thêm 
một giai đoạn nữa trong cuộc đời nhỏ nhoi của mình. Đồ dùng lần 
này chủ yếu là dành cho bé, vì người ta cho rằng sản phụ sau một 
tháng. nếu không có gì đột biến, là đã ở trong trạng thái bình 
thường rồi. 

Khi trẻ sơ sinh. bố mẹ lo lắng, đõi theo sức khoẻ bé từng ngày, 
chơ tới đầy cữ. rồi tới đầy tháng. Nhưng sau một tháng rồi thì sự 
lớn lên của bé bài đầu được hiểu. được tính theo tháng. Nếu bé bình 
thường thì các thang bậc lớn lên của bé đã được định rõ theo các 
hoạt động sinh học là: 3 tháng biết lẫy. 7 tháng biết bò, 9 tháng lò 
đò biết đi. Bé cứ lớn cho đến 12 tháng. nhà làm lẻ mừng bé đầy 
năm. gọi là /È dây năm hoặc "Đây tuổi tôi” hoặc nữa là "lễ thôi 
nôi”... Đây cũng là một hình ảnh cụ thể. đánh đấu một chỉ tiết khác 
trong sinh hoạt của bé, từ lúc khóc chào đời. bé được mẹ bế ấm suốt 
tới đầy cữ. Nhưng sau cữ, mẹ đặt bé vào “nôi”, giường treo nơi nghỉ 
ngơi riêng của bét), Vào nôi bé nằm mới an toàn, vì nôi trũng, hẹp, 
lại có một sự chuyển giao mới. Bé sang giường của bé, chiếc 
giường nhỏ xinh xắn. đặt làm riêng cho bé, vẫn có thành cao. đảm 
bảo an toàn lúc mẹ bận rộn. không ở hên bé. 

Vì vậy fẻ thỏi nói thường được coi trọng hơn cả. Hôm ấy không 
chí là lễ mừng mà cồn là */¿ /#”, một tục thử trẻ. thường có tính 
ngẫu nhiên, song người xưa không quan niệm như vậy mà cho rằng 
hành động này có giá trị thực tiễn, đoán định (gần đúng) khuynh 
hướng phát triển của trẻ trong tương lai. do đó, định ra phương 
pháp giáo dục con cái. 


(1) Nói có thể đụng đưa như võng. để ru bé vào giấc ngủ sâu và êm đểm hơn. 


4 #2 


Hôm ấy ngoài những nghi lễ trên các bàn: bàn cúng mụ, bàn 
cúng Thổ công. bàn thờ gia tiên, nhà sửa soạn mấy thứ cần thiết 
như cung tên, giấy bút, đàn sáo (nếu là bé trai); kim chỉ dao kéo... 
(nếu là bé gái) và một vài thứ đồ chơi khác. Cũng có khi người ta 
bày đủ mọi thứ trên cùng lúc để thử tính nam và tính nữ của đứa 
trẻ. Tất cả bày trên giường rộng hoặc sàn nhà lau sạch. Sau phần 
nghỉ lễ, khi bé được tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới rồi được đặt 
trước những vật dụng đó. Sau giây phút ngỡ ngàng. háo hức, bé sẽ 
nhặt lấy một thứ hoặc vài ba thứ. Người ta căn cứ vào đồ vật bé cầm 
đầu tiên để xác định tương lai “tự chọn” của bé. 

Mọi người - bố mẹ. họ hàng. bạn bè, có khi có cả ông bà - đứng 
quanh nhìn bé như xem một tiết mục sân khấu. Ai cũng phán đoán 
rằng bé sẽ theo nghề văn, nếu bé cầm bút giấy, theo đường võ nếu 
bé cầm cung nỏ: còn đàn sáo có thể bé làm nghệ sĩ: còn nếu cầm 
một đồ đùng nào khác cũng sẽ được kết luận. sau này bé sẽ là người 
thợ của nghề đó. Đó là với bé trai, còn bé gái nếu chọn kim chỉ, bé 
sẽ là người nội trợ đảm đang, nếu chọn thúng mủng. đồng tiền thì 
chắc bé sẽ thạo nghề buôn bán... Có những gia đình căn cứ vào lễ 
kỷ niệm này mà vun trồng hoặc uốn nắn tương lai của con mình, 
dựa vào những hành động đầu tiên đó của bé. 

Mặt khác bé đầy tuổi tôi không chỉ đánh mốc thời gian trong 
cuộc đời của con người, bắt đầu được tính theo đơn vị thông 
thường (từng năm). mà chính là. theo các bác sĩ. đây là giai đoạn 
mới của y - sinh học đối với cơ thể con người đứa bé. Các cơ quan 
trong thể xác - lục phủ ngũ tạng - cùng với tứ chỉ cử động dần đân 
chính xác. năng khiếu (mũi, tai, mát) dần dần cảm nhận tỉnh tường. 
đều dần dần phát triển. sức để kháng mọi mặt tốt hơn, nên kế từ 
sau 12 tháng tuổi, thân hình đứa trẻ cứng cáp, bệnh tật của bé đã 
lui đi nhiều. 

Khách mời trong dịp này có nhiều lý do để mừng bé. Vì, tuy 
gọi là lễ thôi nôi. lễ đầy năm, song đây cũng đồng thời là lễ mừng 
sinh nhạt thứ nhất trong đời bé. Theo phương Tây và hiện nay, 


+ 
IELc trunc vụ - xo0y¿š nóng puonG - LẺ HồNG Lý - LƯU KIỂM THANH 


trong sự sinh hoạt hiện đại của gia đình Việt Nam, nhất là ở đô thị, 
lễ mừng sinh nhật đã trở thành bình thường, một biểu hiện của nếp 
sống văn minh. có ý nghĩa nhân văn tốt đẹp. 

Điều đáng nói là, gia chủ không nên coi đây là một địp phô 
trương tài sản hoặc tỉnh thần trưởng giá, làm cho khách phải theo 
đuổi (tới dự) với những quà mừng lớn, gây một sự tốn phí lớn cho 
khách được mời. 

Tên - cách đặt tên 

Tên mỗi con người đều do bố mẹ đặt cho. Ở nước ta trước đây 
mỗi người có 2, 3 hoặc 4, 5 tên do tự bản thân mỗi người. tuỳ theo 
yêu cầu của người đó, cũng như phần nào phụ thuộc vào tập tục 
chung của xã hội, mà đặt thêm về sau, ngoài tên ban đầu của bố mẹ 
đặt cho. 

Vì làng, xã, quốc gia thời xưa không có hộ tịch - tuy mỗi xã 
vẫn có số đính để định thuế sưu, nhưng chỉ đành cho nam giới - nên 
đứa trẻ sinh ra chưa cần khai sinh ngay. 

Do đó để “có cái mà gọi đứa bé mới sinh”, người ta hết sức tuỳ 
tiện trong việc định tên khi bé còn đang tuổi hài nhì. Đơn giản và 
đễ hiểu là cách định danh bằng giới tính, thằng cu. thằng cò (thằng 
là bé trai); cái đỏ, cái gái, cái im. con đĩ... (cái, con là bé gái) cho 
tiện dùng lại còn một cớ khác: đặt tên xấu xí, tầm thường đi (Đơm, 
Đó, Hom, Sọt...) để tỏ ra đứa trẻ này chẳng báu ngọc gì nên tà ma 
cũng đừng để ý tới đừng quấy nhiễu nó. Sự sợ hãi thời xưa sâu sắc 
đến nỗi thành thói quen, một nếp nghĩ mang màu sắc tôn giáo. 
chẳng hạn nếu khen “Cháu khoẻ đẹp. bụ bằm quá nhỉ!” thì chỉ 
bằng ấy thôi người mẹ đã thấy sợ cho đó là quở quang. điểm gở. 
Rồi ra, lũ tà ma nghe được, sẽ quấy đảo, con mình sẽ ốm đau, quật 
quẹo... Lại nữa, do cảnh nghèo, sống cùng quẫn. nhiều gia đình 
không đủ sức nuôi con, lấy tiền đâu mua thuốc chữa bệnh. nên sinh 
mệnh cháu bé bấp bênh, liệu có sống được không? Vậy lẽ đặt tên 
làm gì vội? 


>> 


Rồi đến khi phải khai chính thức vào số định của giáp. thì hoặc 
văn theo nếp nghĩ cũ. hoặc theo mối liên tưởng gần gũi nào đó giữa 
tên bố mẹ mà đặt cho con. Chẳng hạn như bố tên là Cuốc. thì đặt 
tên con trai là Mai, mẹ tên là Dần thì đặt tên con gái là Sàng... 
Nhiều gia đình trung lưu hoặc nho sĩ (thầy đồ, thầy thuốc...) thì lấy 
tên hoa (Hồng. Cúc, Mai...) đặt cho con gái: tên cây (Tùng, 
Bách...) đặt cho con trai hoặc Trung (trai). Hiếu (gái)... hoặc Phúc. 
Lộc. Thọ. hoặc đơn gian, theo năm sinh ứng vào thập nhị can chỉ: 
Giáp. Ất... Dân, Mão... Cùng với khuynh hướng ấy. gia đình nông 
đân lại đặt Bưởi, Bông. Sung. Mứt hoặc Đào. Mận...t 

Tư tưởng trọng nam khinh nữ thấm sâu tầng lớp trí thức phong 
kiến. đến cái tên của giới nữ cũng bị phân biệt đối xử. Trong sử 
xách hay thân phả, ngọc phả thường vẫn thấy hiện tượng ghi chép 
thân phụ các danh nhân thì họ tên, chữ đậm được ghi chu đáo 
nhưng thân mẫu thì chỉ phí Bà Lê Thị. Trần Thị (⁄¿ là chữ đệm chỉ 
nữ giới) mà thôi. 

Với con trai, sinh ra là phải ghi tên vào sổ đỉnh hàng giáp, gọi 
là r¿„ bó. tức là rền te (bố mẹ đặt cho) sử dụng về phương điện 
hành chính. Tên tục còn gọi là rén huý. Vậy là vẫn có hiện tượng 
tồn tại hai tên tục. Tên gọi từ bé, dùng hàng ngày: tên ghi trong số 
định. dùng trong công việc hành chính. 

Tên của người đã như một thứ thiêng một giá trị cần được trân 
trọng: như một thứ tài sản của mỗi người. chỉ được và chỉ nên sử 
dụng tuỳ lúc với mức độ khác nhaut2), Những người đi rừng - thợ 
săn. thợ sơn tràng, tiểu phu - lên rừng muốn tìm nhau. muốn thông 
báo điều gì. đều chỉ đùng tiếng hú. Vì đâu đó, thú rừng. chim 


(1) Bọc lộ cách suy nghĩ vẻ cái đẹp (của hoa). hoặc về ý chí (biểu tượng: 
tùng. bách... sống ngay thắng. quân từ): hoặc hướng về đạo lý (hiếu. nghĩa...). 

(2) Tên thiêng vì được quan niệm gần liền với hồn. Khi người nào đó bất 
tỉnh: người ta cho rằng hồn đã ra khỏi thân xác và phải gọi tên hú hồn người đó. 
có thể làm người đó hồi tỉnh lại. 


IEĂIG¿ run võ - veu yến cónG puonG - Lý Hồng Lý - LưU kiểu THANH 


muông, cổ thụ, tảng đá, hang động... đều có thần hay ma quy (thân 
cây. thần đá. thân nước...) nghe được tên mình. mình sẽ bất lợi 
hoặc bị tiếng là sĩ nhục (người tiên). Bất kính sẽ bị trừng phạt. sỉ 
nhục sẽ gây hận thù. 

Tục kiêng tên sinh ra từ đó. Phép xã giao có câu “Nhập môn nhi 
vấn huý”, khi tới nhà ai cần phái hỏi tên gia chủ trước để biết mà 
kiêng. Người có con được gọi theo tên con, tức là được kiêng tên 
mình. Nếu con là cu Tôn hoặc cái Tèo, thì người ta sẽ gọi bác Tôn 
trai, bác Tôn gái hoặc bác Tèo trai, bác Tèo gái... Ở nông thôn, khi 
bất hoà to tiếng đến mức *réo tên tục hoặc tên cúng cơm (sẽ nói ở 
dưới) nhau ra mà chửi là có thể gây ẩu đả hoặc đổ máu, vì coi đó 
là hành động làm nhục, bị xúc phạm tới cõi thiêng liêng nhất vì ứên 
cúng cơm thường phải giấu kín. chỉ khấn nhỏ khi mời hồn về dự 
hưởng lưu vật, phải giấu cả ma quý để tránh bị quấy rối. 

Người có chức tước hoặc danh vọng, hoặc thuộc lớp thượng lưu 
thì được gọi theo chức tước kèm với họ, hoặc chỉ có họ đi với đại 
từ hoặc một bổ túc từ hoặc học vị với quê hương...: Cụ Huyện Đào 
(quan huyện họ Đào): bác Tú Vị Xuyên (bác Tú Xương quê ở Vị 
Xuyên, Nam Định): Trần đại huynh (anh lớn họ Trần): Nguyễn tiên 
sinh (tiên sinh họ Nguyễn)... 

Ở làng xã cũng gọi theo chức vụ: anh Nhiêu. chị Nhiêu (chức 
nhiêu), cụ Tiên (tiên chỉ), cụ Thứ (thứ chỉ), cụ Lý cựu (cụ Lý trưởng 
đã thôi việc), cụ Lý đương (cụ Lý trưởng đương kim, tức đang làm 
việc). Tên các quan, đặc biệt tên vua, chúa phải kiêng trong lời nói 
cũng như trong văn bản. Thí sinh đi thi, trong bài làm phải kiêng 
tên huý của vua hoặc họ hàng lân cận của vưa (nằm trong danh mục 
thông báo trước), viết thẳng tên vua gọi là phạm huợ, không được 
xét chấm bài thi, cho dù bài đó hay tới đâu thí sinh cũng bị trừng 
phạt. Do kiêng, mà phải đọc chệch đi, ngôn ngữ hình như lại phong 
phú hơn, vì nhiều từ thay thế (bằr,g cách đọc chệch...) ví dụ: Xuân 
phải đọc, (shi) là Xoan, Nhân thành Nhơn, Hoa thành Bông hoặc 
Huệ, Long thành Lương... 


A“ @ xà» Zb< 


Đó là rên tục hoặc rên huý. Loại tên thứ hai của một người là 
tên tự. Đây là tên tự đặt, cốt giải rõ hơn chỗ hay của tên cha mẹ đặt 
cho. Ví dụ: Mai (là Hoa), Hoa Mai nở mùa xuân hương thơm 
thoảng. nhàn hạ. bèn đặt tên tự là Xuân Hương (Hương thơm mùa 
xuân) hoặc dùng tên núi. tên sông như nhà thơ Nguyễn Khắc Hiếu 
tên tự là Tản Đà tức núi Tản, sông Đà, là tên sông núi của quê 
hương ông. 

Tên hiệu. Cũng là loại tên tự đặt, có ý nói lên chí bình sinh của 
mình. Chẳng hạn “Tri Túc” là (người) bằng lòng với cuộc sống. 
không có tham vọng cao “Trí túc thường túc, trung nhân bất nhục”, 
(biết coi là đã đủ thì thường đầy đủ, suốt đời không bị nhục). Hoặc 
lấy ý nghĩa tên mình. cái tướng của mình đặt trước chữ Hiên. Đình. 
Đường... Ví đụ Lê Quý Đôn tên là Lê Danh Phương, Phương là 
thơm nên tự đặt “Quế Đường” (nhà quế, hương thơm của quế)... 

Tên thụy là tên của vua ban cho các quan to, sau khi chết như 
một cách truy tặng(Ủ, Đó cũng là tên đặt cho vua sau khi vua mất. 
Ví dụ Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế (1010) lấy niên hiệu là 
Thuận Thiên. Vua băng (qua đời) 1028, đặt thuy là Thần Vũ Hoàng 
Đế. niên hiệu là Thái Tổ (Lý Thái Tổ). 

Tên hẻm (tên cúng cơm): tên vào lúc sắp chết. Con cháu, anh 
em, hoặc bè bạn đặt cho bằng cách người thân ghé tai người hấp 
hối báo cho người đó biết được. Đó là tên cúng cơm (cúng vào địp 
giỗ người ấy) là bí đanh chỉ con cháu và đương sự biết. Lý đo: 
nhiều hồn cô quả không người thờ cúng; gặp ngày giỗ của người 
khác, nhận bừa tên người chết để vào hưởng lễ vật. Do đó phải có 
tên hèm, và khi khấn với Thổ công phải khấn thầm để ngài tiện 
kiểm tra danh tính đương sự. Tên hèm thường có ý nghĩa đạo đức. 


(1) Ví dụ: Chu Văn An tự là Linh Triệt. hiệu là Tiểu Uần. lúc mất (1370) 
vua Trần Nghệ Tông tặng tên thụy là Văn Trính. 

(2) Miếu hiệu là cái hiệu truy tôn ông vua khi đã chết rồi để đem thờ ở 
thái miếu. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Ví dụ: nam thường là Cương Nghị. Cần Mẫn... nữ thường là Trinh 
Thục... 

Họ và tên 

Tên đầy đủ của một người thông thường (phổ biến nhất), có thể 
phân biệt rạch ròi được với người khác thường phải gồm 3 từ (nam 
cũng như nữ): họ - chữ đệm (lót) - tên. Ví dụ Nguyễn - Văn - Anh 
(nam); Nguyễn - Thị - Hiền (nữ). Cũng có người (thường là nam 
giới) không đùng chữ đệm (Ví dụ: Lê Bài). Cũng có người dùng tới 
4 từ (thường là nữ): Họ - chữ đệm - tên (2 từ): Hoàng Thị Vân - 
Anh. Hiện tượng này ngày nay thường thấy ở Thừa Thiên Huế và 
miền Nam nói chung. 

Phải có họ để biết sự truyền nối giữa các thế hệ, quan hệ huyết 
tộc với nhau. tức là rất gần gũi, tới mức nam - nữ trong cùng dòng 
họ hoặc một cÙ¿ họ không thể kết hôn với nhau được. 

Thường - tuyệt đại đa số. và về mặt pháp lý - thì con lấy họ cha. 
Hãn hữu, bởi một duyên cớ đặc biệt con mới lấy họ mẹ, chẳng hạn 
như khi mẹ không có anh em trai, bố và ông bà ngoại đồng ý để 
một người con trai của mẹ lấy họ mẹ để chịu trách nhiệm thờ phụng 
bên ngoại. Hoặc một trường hợp như ngày nay, người ta nói “đứa 
con sinh ngoài giá thú” người mẹ không biết, hoặc không cho con 
biết tên người cha đích thực của con. 

Với đầy đủ ba thành tố như trên. người ta - xã hội đương thời 
và trong tương lai mới dễ phân biệt được các cá thể khác nhau. Vì 
thông thường có rất nhiều người cùng tên; thậm chí cùng chữ đệm. 
vậy chỉ còn phân biệt nhau ở họ. Dòng họ trong xã hội cùng một 
giai đoạn lịch sử hoặc kbác thời đại, vẫn có hai người trùng tên, 
trùng họ. trùng chữ đệm. Lúc ấy truy tìm đến nguyên quán từng 
người thì sẽ giải mã được điều bí ẩn trên. 


(1) Đoạn từ “Tên tự đến tên hèm”, trích và dân theo Hà Văn Cầu, Toan 
Ảnh, trong “Thờ cúng tổ tiên” (Khoa học xã hội, H. 1991) “Nếp cñ, con 
người Việt Nam”. NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1992, Đại Việt sử ký toàn 
thư, TT - L9G7. 


Và. với những lý do Khác nhau, người ta đã đổi họ. 

Hoặc một người vì hoàn cảnh hoặc ý thích nào đó. muốn mai 
danh ấn tích, 

Hoặc một dòng họ suy vong trong lịch sử, bị dòng họ chiến 
thắng truy lùng. để tránh sự phục thù của người chiến tháng. Chẳng 
hạn như nhà Mạc sau khi phải rời kinh đô chạy lên Cao Bằng một 
số người hoặc chỉ họ Mạc đối sang họ Nguyễn để được sống yên 
bình trong chế độ đương thời. 

Hoặc. thân nhân những người tù tội (tử hình) muốn tránh tai 
tiếng cuộc đời, 

Hoặc. nhà bị họa tru đi tam tộc (án từ hình cả bà họ) con cháu 
trốn chạy phải đổi họ mới yên ổn được. 

Hoặc. những người có công với triều đình. được nhà vua bạn 
cho quốc tính. tức là lấy họ của vua. Đó là trường hợp Trần Bình 
Trọng. gốc là họ Lê. 

Hoặc, con nuôi. có khi bỏ họ cha đẻ. theo họ chà nuôi... 

Như trên đã thấy. chữ đệm nốt liên họ với tên. Có những chữ 
đệm thường thường quen thuộc và được coi như tiêu biểu cho giới 
tính. Chữ đệm của tên nam giới thường là Văn. song phát triển vô 
cùng: Hữu, Đình. Trọng. Trung... hoàn toàn tùy thuộc vào từng 
người hoặc từng chi họ. Nhưng chữ đệm của nữ giới chỉ cố định. 
hấu như duy nhất là Thị. Tuy nhiên ngày nay hiện tình đã có những 
biến đổi phong phú. song có khả năng đoán ra. khi không có chữ 
Thị. Chẳng hạn Nguyễn Mộng Bích. Trần Lệ Thuý, Lê Thuý 
Hồng... Mộng. Lệ. Thuý - những từ tự nó nghe đã thấy êm ái, dịu 
hiền giàu nữ tính rồi. 

Vào họ, vào làng 

Khi đứa trẻ có tên chính thức - chính danh - ở giấy khai xinh, 
có thể hiểu là từ buổi ấy, đứa trẻ bắt đầu hoà nhập vào xã hội bằng 


một chứng chỉ có giá trị xã hội. giá trị cộng đồng. Ngược lại, từ 


BE rnunc võ - xeuyến ôn pUonG - Lê HónG (ý - Lưu kiếu Tran 


buổi ấy. xã hội cũng chính thức có thêm một thành viên làm hoặc 
sẽ làm nghĩa vụ đối với mình. 

Cộng đồng nhỏ nhất. sẩn gũi nhất đối với mỗi người Việt Nam 
là cộng đồng huyết thống, là gia đình và đồng họ. Đại tên cho con. 
nhận giấy khai sinh rồi, bố mẹ đứa trẻ làm lễ trình eia tiên, rồi, sửa 
một lề nhỏ tới nhà trưởng họ xin ghi tên con vào số họ (tộc bạ). Số 
họ cũng tức là tộc phả. ở đây. mỗi người đều được ghi rõ tên (gồm 
họ, chữ đệm. tên) vào đúng từng vị trí: là con thứ mãy của bố nào. 
mẹ nào (bố mẹ cũng được ghi đủ họ - chữ đệm - tên): gia đình ấy 
thuộc chỉ thứ mấy (tức là anh. em chỉ trên, chỉ đưới. ngành nào. chữ 
đệm khác nhau, tuy cùng họ. Ví như Nguyễn Hữu.... Nguyễn 
Văn...). Việc làm này gọi là “vào họ”, 

Nhiều họ loại trừ, không ghi tên con gái. coi như “nữ nhân 
ngoại tộc” - con gái thuộc họ khúc. xa lạ (!) - vì sau này khi lấy 
chồng. người đàn bà được ghi tên vào giá phá nhà chồng (cũng có 
gia đình bên chồng cũng không ghi tên người vợ. mà chỉ ghi họ và 
chữ đệm. bên tên chồng. Ví dụ: chỏng: Nguyễn Văn Mỗ, vợ: Bùi 
Thị. Đó là một thiệt thòi phi lý cho nữ giới ngày xưa). Ngay việc 
ghi tên con vào tộc bạ cũng phải chọn ngày tốt. tránh ngày xấu, để 
mọi quan hệ giữa đứa bé và dòng họ luôn luôn được tốt. Từ ngày 
vào họ, đứa trẻ phải chịu sự đóng góp cho họ vào địp giê họ. hoặc 
những việc công ích của họ. Số tiền đóng góp không lớn, vì đây là 
suất trẻ con. Số này chí khoảng 1⁄3, 1/4 so với người lớn, và điều 
chính tảng đần thco tuổi lớn của đứa trẻ, cho tới năm L8 tuổi. thì 
cậu thanh niên này đóng đú một suất. Về mặt địa lý làng có luỹ trẻ 
bao bọc. vào làng phải qua cổng làng. Nếu là làng lớn sẽ chia thành 
các xóm. Mỗi xóm lại chia thành nhiều ngõ. Ngõ. xóm tồn tại như 
một đơn vị tổ chức của làng, tuy nó không được xét vẻ mặt hành 
chính. nhưng về tâm linh. đầu mỗi xóm có miếu xóm (thờ thổ 
thần). và về mặt tình cảm thì ngõ. xóm lại trực tiếp cúng cố tình 
nghĩa láng giêng giữa người làng với nhau (không kể con người 
thuộc dòng họ nào). Hàng ngày. người ta sống bên nhau. chung 


một hàng rào. có khả năng giúp đỡ nhau kịp thời nhất. do đó được 
coi là hữu hiệu nhất trong cuộc sống hàng ngày. Sinh hoạt đầy tình 
cảm và thuận lợi đã được đúc kết thành tục ngữ - thành ngữ: “Tình 
làng nghĩa xóm”, “Tối lửa tắt đèn có nhau”. đến mức thân và cần 
hơn cả họ hàng, nên đã “Bán anh em xa. mua láng giêng gần”... 

Cho nên sỉnh con (chỉ riêng con trai). khi vào họ cho nó rồi, gia 
đình nghĩ ngay tới việc bưng cơi trầu tới ông trưởng ngõ, rồi ông 
trưởng xóm xin cho con mình vào “hàng ngõ”. “hàng xóm”. Từ 
buổi ấy tên đứa trẻ mới sinh đã có trong số hàng ngõ, hàng xóm. 
Riêng với xóm, thì trước khi vào sổ, ông trưởng xóm còn phải đem 
lễ vật tới cúng ở miếu thổ thần của xóm với sự có mật (hoặc không) 
của gia đình đương sự. Đương nhiên, đứa trẻ cũng bắt đầu có nghĩa 
vụ với negõ. xóm cũng như sẽ được hưởng mọi quyền lợi mà một 
thành viên của ngõ, xóm được hưởng... 

Giáp là một tổ chức đặc thù, bên vững của làng quê Bác Bộ - 
giáp không dựa theo địa lý. không theo dòng họ. mà là tổ chức của 
nam giới, một thứ “hội đàn ông” ở nông thôn xưa. Vai trò giáp rất 
lớn và quan trọng. Giáp có sổ đỉnh. Giáp có trách nhiệm quản lý SỐ 
đinh của làng, do đó giúp các chức sắc của làng đôn đốc sưu thuế, 
tạp dịch mà trai đình phải gánh chịu. Làng mạnh hay yếu tuỳ thuộc 
một phần quan trọng ở số đỉnh nhiều hay ít. Đỉnh nhiều thì lực 
lượng sản xuất mạnh, lực lượng bảo vệ làng tốt (chống cướp vào 
làng. chống cướp lúa ngoài đồng). Thường làng chia làm 4 giáp 
như Tìm một sự cân bằng trong thuyết phong thuỷ với tên gọi giáp 
Đông, Nam, Đoài, Bác. 

Giáp chịu trách nhiệm hầu như toàn điện về tổ chức hội làng: 
từ việc phân vai đến lễ phẩm đâng cúng thành hoàng. cũng như lễ 
thức và nội dung của hội. từ ngày mở đám tới ngày đóng đám. Vả 
lại, đẻ con trai không chỉ là niềm vui của gia đình và dòng họ. mà 
cũng là niềm vui của giáp. của làng. Vì “đính tài hương vượng: 
định đa gia thịnh”. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LỄ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Ở tỉnh Vĩnh Phú xưa, nhiều làng có lễ cầu đỉnh, chẳng hạn như 
tục “cướp đỏ” (dò là thanh tre dài 12 cm, tượng trưng hình sinh 
thực khí nam) trong hội làng Gia Thanh (huyện Phong Châu) ngày 
2-3 tết Nguyên đán. Sau khi cướp đò cầu đính, thì tới “lễ trao phần 
trai” được cử hành trịnh trọng. Tất cả các bé trai sinh ra trong 
khoảng từ mồng 3 tháng giêng năm ngoái tới mồng | tết năm nay 
đều được trao phần. Trưởng giáp mặc lễ phục, dẫn một tốp người 
mang phần đến từng nhà bé em của giáp mình. Phần gồm một lát 
thịt mỡ dài bằng chiếc lược thưa (12cm). hai cái bánh ướt, mỗi 
chiếc lại cảm theo một cái “dò”, 

Vì vậy, sau khi ghi tên vào ngõ. xóm, gia đình lại phải trình 
giấp cháu bé mới sinh và xin cho cháu vào số định hàng giáp. 

Tiếp theo lại phải vào làng để được hưởng quyền lợi và làm 
nghĩa vụ của một người đân trong làng. Ghi tên từ lúc sơ sinh, 
nhưng chỉ tới 18 tuổi, chàng thanh niên kia mới thực sự hưởng 
quyền lợi và chịu nghĩa vụ đầy đủ của một trai làng. 

Làng xóm gắn bó với con người như vậy nên những người xa 
quê, sống lẻ loi nơi đất khách, mỗi khi sinh con thường phải gửi lễ 
về quê hương bản quán, xin ghi tên vào họ. vào làng. Hàng năm. 
nếu không về thăm quê được lấy một lần thì thế nào cũng gửi tiền 
về đóng góp mỗi khi họ “có việc”, làng vào đám. gọi là “gửi giỗ", 
gửi lễ. Vì từ bao đời, người Việt Nam vẫn sống bằng đạo lý “uống 
nước nhớ nguồn”, “sống về mỏ mả, không sống về cả bát cơm” 
hoặc dù có “sang ở nước” rồi vẫn là "sống ở làng” (“sống ở làng, 
sang ở nước”), và “lá rụng về cội”. 

Ngày nay thời thế đã biến đổi nhiều, xã hội tổ chức chặt chẽ và 
văn minh, hễ đã sinh con thì trong khoảng thời gian quy định - từ 
3 đến 7 ngày - phải khai sinh, nhập hộ tịch gia đình, để làng xã 
hoặc phố phường biết, quản lý số dân. Và từ cháu bé mới ra đời, 
không phân biệt trai hay gái, đều được xã hội quan tâm, thể hiện 
bằng những kế hoạch trước mắt và lâu dài đối với việc nuôi dưỡng 


4 .„.„ xa. | 


và phát triển thể lực và trí tuệ con người. hầu biến con người cá thể 
gắn liền với cộng đồng trong một bối cảnh xã hội rộng lớn là đất 
nước. Những điều kiêng cữ vì sự sống của cháu bé cũng giảm dần 
khi mạng lưới giáo dục - y tế - 


“ăn hoá xã hội phái triển mạnh mẽ 
và đồng bộ từ thành thị đến nông thôn. 

Song có một điều không thay đổi về nguyên tác, đó là tính gia 
đình, dòng họ và quê hương. Đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trở 
thành ý thức tr giác và phát triển theo cả chiều sâu và chiều rộng 
của khái niệm. 

Và. tất ca, những điều vừa trình bày trên chỉ mới dừng lại ở 
nơi chăm Ìo cho cuộc sống thân xác và. phần nào đó. sự quan tâm 
vẻ tỉnh thần. sone thiên về tâm linh và quan niệm truyền thống về 
tâm lính. 

Chấu bé vẫn lớn từng ngày. đối thay từng tháng. Mọi việc đã bàn 
xoay quanh công việc nuôi con, Mới là nuôi con và nếu chỉ là nuôi 
con. thì trách nhiệm bố mẹ với con chỉ mới được một nửa. 

Dạy còn 

Nên văn hiến lâu đời của nước ta đã tạo cho dân ta nếp sống ưa 
lễ giáo. Lệ làng phép nước đã khuyên người đân sống trong trật tự 
và lễ nghi. Ông bà xưa coi việc dạy cũng quan trọng như nuôi con. 
Từ khi người phụ nữ có mang, việc “thai giáo” đã được chú ý. nghĩa 
là phải chăm sóc trẻ từ lúc còn là bào thai trong bụng mẹ. 

Với quan niệm chất phác và ca mề tín, người ta khuyên bà mẹ 
kiêng nhiều thứ, ví như không ăn cua để tránh đẻ ngang (đẻ khó) 
vì cua đi ngang, hoặc "ngang như cua”). Lại kiếng ăn trai, ốc, vì 
sợ trẻ nhiều rớt đãi... Song những lời đặn dò. chỉ bảo thực tế và 
khoa học vẫn là về ăn uống. 

- Không nèẻn ăn rau úa, thị ôi. hoa quả chín nát, mất vệ sinh, 
vì mẹ bị hại sức khoẻ thì bào thui suy yếu. Ngược lại cần ăn thứ 
tươi, rau quả ngon. và nên ăn nhiều trứng gà. đu đủ, để da dẻ đứa 
trẻ hồng hào, tươi sáng... 


| LÊ TRUNG VŨ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LẼ HỒNG LÝ - LƯU KIỂM THANH 


Về vận động: không nên ngồi một chỗ, vì như vậy cơ bắp. con 
người trì trệ, máu huyết không lưu thông sẽ gây những mệt mỏi, 
thậm chí thành bệnh. 

Về giao tiếp: cần luôn luôn điểm đạm. khoan thai tươi cười, nói 
năng địu dàng với mọi người. Tạo môi trường thanh nhã: đồ đạc 
bày biện thanh thoáng, đồ dùng XẾp gọn sạch, trên tường treo 
những tranh ảnh đẹp; phong cảnh đẹp. phụ nữ vui tươi. mẹ chăm 
sóc con, tranh danh nhân. 

Ngược lại, người mẹ không dùng ngôn từ thô tục: tự kiểm chế 
để tránh mọi nguyên cớ tạo ra sự cầu giận; đặc biệt tránh sự khóc 
lóc, than văn, kêu gào cũng như phải tránh nhìn những cảnh bạo lực 
hay đau đớn (cảnh trên phim hay trong sinh hoạt hàng ngày). 

Tóm lại, những việc nên và không nên làm như trên cốt tạo cho 
cơ thể bà mẹ khoẻ mạnh, một tâm trạng ôn định, tâm lý vui tươi để 
tâm hồn hướng tới những ý nghĩ cao cả, trong sáng. Rèn luyện và 
bảo vệ người mẹ chính là nội dung và ý nghĩa của việc thai giáo vậy. 

Khi bào thai đã thành hài nhi. hài nhi thành đứa trẻ biết đi, biết 
nói. thì dù con đang bập bẹ tiếng một hoặc tập nói ghép câu, bố mẹ 
chú ý dạy ăn, dạy nói. Đây là thời kỳ "dưỡng nhỉ, giáo nhỉ”. Mẹ 
vân là người trực tiếp nâng giấc chăm bẩm con. Song nếu người bố 
phó mặc đứa con cho người mẹ thì khó tránh khỏi thói hư tật xấu 
của con phát sinh. phát triển, mất ngay cái tính thiện vốn có của 
con người đi (nhân chỉ sơ tính bản thiện). Người ta nói “Con hư tại 
mẹ”, vì mẹ bao giờ cũng quý con, chiều con rất mực. Cho nên cùng 
với người mẹ địu hiền rất cần có người bố nghiêm khắc thì con mới 
vào khuôn phép, để tránh cái điều đã được đúc kết thành câu nói 
cửa miệng “Bé không vin, cả gẫy cành”... Trước tiên, ở nhà dạy 
cho trẻ biết bố, biết mẹ. ông bà nội. ông bà tgoạt, rồi rộng dần, tới 
những người trong họ, người làng; chủ yếu và trước nhất vẫn là lời 
chào và cách thưa gửi, nói năng lễ độ, phải phép, trên dưới rõ ràng, 
trong ngoài chu tất. 


4... |EB 


Khi con biết chạy. biết chơi, biết đi từ nhà ra sân, từ sân ra ngõ, 
nhập vào đường làng. chơi với trẻ con trong ngõ. trong xóm; những 
nhà nền nếp lo chọn bạn cho con. Bố mẹ rất sợ con lêu lổng. đánh 
bạn với những đứa trẻ hư đốn, nghịch ngợm, gặp người lớn không 
biết chào hỏi, với trẻ cùng tuổi thì hay gây sự đánh nhau, bay nói 
tục, chửi bậy. gây tại nạn hoặc phiền hà cho mọi người, mọi nhà. 
Bố mẹ khuyên nhủ con phải `Chọn bạn mà chơi”, vì “Gần mực thì 
đen, gần đèn thì rạng”. Bạn tốt ví như ánh sáng. còn người gần đèn 
thì tính khôn nết tốt. Bạn xấu như mực đen, dính phải mực thì bẩn 
tay, bẩn người. sẽ trở thành người xấu, trẻ hư. Thực ra, nội dung 
đạy bảo không rộng không lớn mà chỉ khuôn vào nguyên tắc chung 
nhất. Giữ được cái chung ấy. trẻ thơ sẽ vào khuôn phép. Cái chung 
ấy quy vào bốn chữ "Gọi dạ. bảo vâng!”. 

Báo váng, gọi dạ con ơi 

Váng lời sau trước con thời chớ quên 
Công cha nghĩa mẹ khôn đến 

Vào thưa ra gửi mới nên con người 

Những gia đình hoặc đo cha mẹ lam lũ, vất vả vì việc kiếm 
sống hoặc coi thường việc chăm sóc dạy đỗ con, nên ngày một 
ngày hai, đứa trẻ hư đốn, để lại điều ân hận cho gia đình đã đành, 
nhưng điều chính yếu. nó sẽ trở thành người công dân không tốt 
sau này. “Cá không ăn muối cá ươn. con cãi cha mẹ trầm đường con 
hư”, điều ấy đã là sự thực hiển nhiên. Cho nên. gia đình nào ý thức 
được đầy đủ trách nhiệm đối với con cái thì cũng hiểu sâu sắc rằng, 
dạy con phải dạy từ thuở còn nhỏ, dân dần và liên tục. không chút 
lơ là, bê trễ. 

Ngày nay, cấu tạo tổ chức gia đình thường chỉ hai thế hệ: cha 
mẹ và con cái. Cha mẹ nếu là - và thường là - người lao động hoặc 
công nhân viên chức nhà nước thì việc chăm sóc con trong giờ làm 
việc của bố mẹ phải do xã hội đảm nhận. Đó là những nhà trẻ và 
lớp mẫu giáo bán trú. Nghĩa là bố mẹ đi làm cả ngày có thể gửi con 
từ sáng tới chiều. Buổi trưa, trẻ ở lại (vườn trẻ hoặc lớp mẫu giáo) 
ăn cơm. ngủ. Chiều đi làm về, bố mẹ mới đến đón con. Việc trông 


BE ‹ nrunc vụ - ncUyễn nồng pươnG - LÊ HônG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


nom nuôi nấng dạy dỗ trẻ nhỏ - từ 2 đến 5 tuổi - là việc của những 
cô nuôi dạy trẻ. Một lớp mẫu giáo tốt, thường tạo cho trẻ nhiều nết 
tốt: lễ phép, đi về đều chào bố mẹ, tới lớp chào cô giáo, biết sống 
trong trật tự tập thể. Lối sống cộng đồng sẽ tạo cho trẻ mạnh dạn, 
hoạt bát và việc chuẩn bị cho trẻ tới trường cũng được chăm lo từng 
bước chu đáo. 

Tuy nhiên cũng cần nhắc lại ngày xưa để biết cũ, hiểu mới (“ôn 
cố trí tân”). Khi đứa trẻ đã lớn 5, 6 tuổi - thời kỳ đưỡng nhỉ, giáo 
nhi đã qua, phải lo cho con đi học. Mong ước của nhiều bố mẹ 
thường chỉ là “kiếm cho con dăm ba chữ thánh hiển” (chữ nho, chữ 
của Khổng Tử, người được suy tôn là bậc thánh), đọc thông được 
văn tự, nhưng chủ yếu là “cho nó nên người”. Học. chỉ dám nghĩ 
tới cho con mình thành đứa trẻ ngoan, tức là có đức độ. Trước hết 
là đức độ. Thời xưa học chữ nho (chữ Hán), tuy thường cho là 
không tốn kém, song thực sự phiền hà ở chỗ việc học kéo dài, 
dường như không kể tới năm tháng. 


Ảnh: Trẻ con tập viết 
Nguồn: Ký họa Việt Nam đâu thế kỷ XX, NXH Trẻ, 1989 


A“ Øay “‹ 


Neày bắt đầu cầm quyển vở. cái bút lông. cái nghiên mực đến 
nhà thầy. là một bước ngoặt lớn trong đời đứa trẻ. Quảng đời mới cửa - 
trẻ bắt đầu. Buổi học đầu tiên hết sức cảm “động. Lớp học là của thầy 
đồ, dạy ở nhà thầy hoặc ở một gia đình đón thầy đạyv cho con. rồi 
nhân đó, thầy cũng nhận các trẻ khác tới học. Buổi đầu tiên là buổi 
“khai tâm” (mở mang trí tuệ), cho nên khi trò do chà (hoặc mẹ) dưa 
tới, thầy làm lễ cáo gia tiên và chính đứa trẻ cũng phải lễ. vái trước 
bàn thờ. Ý nghĩa của nghi thức được hiểu là. việc học là việc mới 
quan trọng. khó khăn, làm lễ trình gia tiên. lại xin gia tiên âm phù 
cho con cháu học hành tấn tới, không thua kém người. Có thầy đồ 
cần thận, khi trẻ mới đến. thầy cũng khăn áo tế chỉnh, làm lễ cáo gia 
tiên xong thầy đưa trẻ ra văn chỉ (nơi thờ Đức Khổng Tử) của làng 
làm lễ khai tâm tại đây, rồi mới chính thức nhận môn sinh mới này. 


Ảnh: Dân tay 
Nguồn: Ký họa Việt Nam dâu thể ký XX. NXP Trẻ, 1989 


Về phía gia đình, buổi học đầu tiên của đứa con cũng được coi 
trọng, nên được sửa soạn cẩn thận. Đứa trẻ được cắt tóc. tắm rửa 
sạch sẽ, mặc quần áo mới. Nhà sửa lễ cáo tổ tiên. hoặc mâm xôi 


mm LÊ TRUNG VŨ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIỂM THANH 


€on gà. trà rượu. cau trầu. Lễ vật này có người đội theo tới nhà th: 
dâng biếu. như lễ ra mắt của môn sinh mới. 

Việc học là cốt "để nên người”, cho nên bao giờ cũng phá: -. 
Tiên học lẻ. hậu học văn”. Trước hết là lễ phép, đạo lý rải mới n 
chuyện văn bài, chữ nghĩa. Trẻ ngoan, trò giói, ông đồ được tic::: 
và tiếng lành đã bay xa, thì thầy ngày càng nhiều trò, không chỉ ¡., 
trò trong làng mà cả trẻ hàng tổng. thậm chí hàng huyện cũng k-. 
tới. Thầy luôn có trách nhiệm với trò, nên về phía trò - tức pía đì::a 
- phải quý thầy. trọng thầy. Bởi theo lễ xưa thì Quân (vua). sứ 
(thầy) rồi mới tới Phụ (bố). Thầy dạy học - truyền chữ nghĩa, t:¡ 
thức - còn hơn cá cha mình sinh ra. Cho nên gia đình có còn học 
phái tâm niệm câu *Muốn con hay chữ thì yêu lấy thấy”, đói xử với 
thầy cho phải đạo: tiền học, những lễ tết trong năm, cần chủ đáo 
với thầy. mặc dầu xưa kia, dạy học không bao giờ giàu, vì tiền học, 
lễ lạt chẳng đáng là bao, điều chính vẫn là phải chịu ơn thấy, phi 
nhớ công thầy và trọng thầy. Truyện thầy trò ngày xưa đã để lại 
nhiều gương tối, 


Ảnh: Thấy đồ và học mò chữ Thánh 
Nguồn: Ký họa Việt Nam đâu thể kỷ XX, NXH Tìẻ, 1989 


z7.) 


Chu Văn An đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) đời Trần. Ông không 
chịu ra làm quan mà vẻ làng (xã Tam Hiệp. huyện Thanh Trì. Hà 
Nội) mở trường dạy học. Ông là người có khí phách. thấy triều đình 
thối nát, ông đã đâng sớ tâu vua chém bảy tên gian thần. Học trò 
ông có tới hàng nghìn, ông dạy giỏi, rất nghiêm. luôn coi trọng đạo 
làm người. Trong hàng trăm người nồi tiếng có Phạm Sư Mạnh làm 
quan tới chức Hành khiển (Tể tướng trong triều). Tuy vậy. mỗi lần 
về thăm thầy. vị quan này vẫn giữ đạo làm con như hồi đi học. Một 
lần quan Phạm Sư Mạnh vẻ làng, gặp phiên chợ quê, đẻ quân lính 
thét loa. vung roi đuổi người. dọn đường cho quan đi. Phiên chợ 
huyện náo, tối loạn. Thầy Chu Văn An biết chuyện, trách Mạnh: - 
Về thăm thầy mà náo động đến thể, tạ ở đây, còn mặt mũi nào nhìn 
mọi người? Nói rồi thầy không tiếp Mạnh. Mạnh phải quỳ gối bên 
giường thầy, xin được tha tội rồi mới dám đứng dậy. 

Thầy ấy. trò ấy. thật là tấm gương sáng để soi chung! 

Nhưng dù xưa hay nay, trẻ em được gọi là học sinh, bắt đầu từ 
năm đầu tiểu học. do xã hội phụ trách. lo toàn (tuy nhiên. không 
phải tới đây gia đình hết trách nhiệm). Nếu thai giáo - giáo nhỉ là 
chặng đường làm nên tảng để trẻ bước vững vàng vào đời học xinh 
tiểu học. thì chính năm đầu của bạc tiểu học này cũng sẽ là nẻn 
tảng cho cậu (hoặc cô) học sinh bước vững vàng lên bạc thang trì 
thức của xã hội trong tương lai. 


EETN L rung vụ - nguyễn nónG DƯƠNG - LẺ HỒNG LÝ - LƯU KIỂM THANH 


WÑ 


XWWNV 


Z 


HÔN LỄ 


Từ rất xưa. nhiều dân tộc trên thế giới có tục tổ chức lễ thành 
định cho các chàng trai tới độ trưởng thành. tuỳ nơi quy định, từ 6 
đến I8 tuổi. Ví như các dân tộc Tây Nguyên. chàng trai tới tuổi lớn 
khôn, vào một ngày định trước. phái đi vào rừng diệt được thú dữ 
(lợn lồi. bò rừng. trâu rừng). đem con mỗi về làm chứng tích vẻ 
chiến công với buôn Plây, để cầu báo với Giàng (Yang. Thần Trời) 
rằng chàng trai nay đã đủ sức khoẻ và tài năng. ném được cái lao. 


+." 


phóng được mũi tên diệt thú, xứng đáng là con chấu của anh hùng 
Đam Sản (hay Đam Di, hay Xinh Nhã...), Từ buổi ấy chàng trai 
được hội đồng già làng thừa nhận là thành viên của cộng đồng, đủ 
sức hảo vệ buôn Plây. Cũng từ buổi ấy các cô gái mới để ý tới 
chàng, và chàng mới hy vọng có vợ, Hoạt động ấy với người Tây 
Nguyên ngày nay cũng chỉ là hồi ức, nhưng biến đạng thành lễ hội 
trong buôn, như tần dư của nghỉ lễ thiêng, 

Ở người Việt không thấy nói vẻ lễ tục này, nhưng hương ước 
nhiều làng vẫn ghi, con trai tới 18 tuổi phải có cơi trầu trình làng 
như lời kính báo lên Thành hoàng làng rằng. chàng trai "Nguyễn 
Văn Mỏ" ấy đã đủ điều kiện đóng góp với làng, từ nay gánh vác 
“việc làng". 

Đồng thời cũng vào lứa tuổi này, trai gái làng đến với nhau tìm 
duyên, giao duyên... Họ không như thanh niên nam nữ thời nay, 
từng đôi một gặp nhau vào bất kỳ lúc nào, mà thường có dịp và ở 
trong không khí "tập thể”, Dịp thuận lợi nhất là vào buổi nông 
nhàn, từng tốp nam, tốp nữ quần tụ nhau đưới đêm trăng sáng hay 
hếp lửa một gia đình, vui hát, trò chuyện, đan lát... Nhưng tự nhiên 
nhất vẫn là dịp làng vào đám, làng mở hội. Hội làng là sinh hoạt 
văn hoá đặc sắc, hấp dẫn của làng, lứa tuổi nào cũng thấy phần 
mình trong ấy, nhưng nhiều nhất vẫn là thanh niên, Đến hội, người 
1a tìm nhau, không phải từng đôi, mà từng bọn, từng bọn rồi mới 
lựa ra từng đôi, Họ hát những bản tình ca, giao duyên: Quan họ. 
Đám, Ví, Trống quân, Xoan, Ghẹo... 

- tập dây mận mới hỏi đào, 
| ườn hồng đã có di vào hay chưa. 
Mận lối thì đào xin thưa 
Vườn liẳng có lái nhưng chưa ai vào. 


> Những người con mắt lá rầm 
Lang mày lá liễu đáng trăm quan tiền 
- Lấy chẳng cho đáng tẩm chồng 
Bở cảng mang điển má hồng, răng đen... 


IEEBBNN L TRona vũ ‹ ng2yễn nóng pương - c£ nóng Lý . Lưu kiểu HÁN: 


Chúng ta thấy ngay. mỗi giới đều có cách chọn lựa đối tượng 
của mình, chung quy lại là “Gái tham tài, trai tham sắc”, 

Mặc dâu vậy, mọi chuyện mới dừng ở tìm yêu, tình. yêu. Dù 
đắm say nhau, dù thể thốt nặng lời tới mấy, vẫn phải qua bước hôn 
nhân. Có cưới xin mới phải đạo, mới đúng “lệ làng, phép nước”, 

Vả chăng, lệ bất khoán (phạt vạ) của làng với các cô gái 
“Không chồng mà chửa” quá nghiêm khác, nhiều khi thật cân bạo. 
Chưa cưới xin đã mang thai, chứng tỏ con người không chín chắn, 
làng nước chê cười đã đành, lại còn chiếu hương ước phạt, mức cao 
nhất là “cạo đầu bôi vôi” hoặc “thả bè trôi sông”, sống chết làng 
chảng biết tới. Đã một thời, cô gái nào “cá nể” để làm vào cảnh dở 
dang ấy thì chỉ có cách bỏ làng trốn biệt. 

Cho nên, thời xưa, cha mẹ giữ Vai trò quyết định trong hôn 
nhân của con cái: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Nhiều cặp vợ 
chồng trẻ không có tình yêu, thậm chí có đôi đến khi làm lễ cưới 
mới chính thức gặp mặt, nhìn thấy nhau. Sau đó, chung sống, dù 
không hợp, cũng phải ngậm ngùi chịu đựng. Bởi các bậc cha mẹ 
muốn hạnh phúc của các con phải vẹn toàn theo ý nghĩ của các cụ. 
ý muốn của các cụ thì chân thực, nhưng hiệu quả thường không 
đoán trước được. Đời tư không biết nhau từ trước thì làm thế nào 
để “ý hợp tâm đấu”. Những nhà theo lễ giáo cổ thường kén dâu 
theo tam tòng, tứ đức. 

Tam tòng là ba điều người phụ nữ phải theo: ở nhà theo cha, lấy 
chồng theo chồng, chồng chết theo con (tại gia tòng phụ, xuất giá 
tòng phu, phu tử tòng tử). 

Tứ đức gồm: công, dung, ngôn, hạnh. 

Công là tài khéo léo, nội trợ, biết lo toan mọi việc, của một 
thôn nữ xưa. Từ việc trồng đâu, chăn tầm, tới kéo sợi, đệt vải, rồi 
lại vá may, cô phải thông thạo, ấy là “cái mặc”. Còn “cái ăn”, cô 
biết trồng cấy, cơm nước, nấu nướng cho bữa ăn hàng ngày cho tới 
mâm cô ngày giổ, ngày tết. Có thế khi “ra ở riêng” mới gánh vác 
nổi "Giang sơn nhà chồng”. 


A/, an 2< 


Đứng là nhan sắc. vẻ đẹp bên ngoài. Trước hết là "cát răng, cái 
tóc”. nó là “một góc con người”. Hàm răng đều, nhuộm đen như 
hạt huyền, hạt na. Lần tóc đài cuốn vòng đầu vẫn còn thả xuống 
như đuôi gà, ấy là cái răng. cái tóc lý tưởng một thời gian dài đã 
qua. Còn quần áo hoặc yếm váy thường bằng lụa hay tơ tằm. đi với 
mấy chiếc thát lưng hoa đào. hoa lý. Kèm theo lại có sợi xà tích 
(dây đeo lưng kèm ống vôi bằng bạc hoặc bằng vàng). Và trên vành 
tai. đôi khuyên vàng óng ánh làm duyên ngày hội. Tất cả. hoàn 
thiện bằng chiếc nón quai thao và đôi đép cong. tạo thành một đáng 
đẹp mẫu mực. 

Ngôn là lời nói. Cô gái biết thưa gứi. nói năng rành rẽ. đâu ra 
đấy. Điềm đạm nhưng không chậm chạp. lễ độ nhưng không nhu 
nhược. Lời nói ngọt ngào. biết trên biết đưới. với bố mẹ. với anh 
cm nhà chồng. Riêng với chồng thì: 

Chồng gián thì vợ làm lành 
Miệng cười tắm tìm rằng anh giận gì? 

Đợi lúc nào việc xong xuôi, vợ chồng bên nhau, người vợ mới 
tỉ tê nhỏ to “phê phán”. Chỉ có thế mới gìn giữ được tổ ấm gia đình. 
ấy là bài thuốc hữu hiệu của các cụ để lại. 

Hạnh là nết tốt. Người sống có thuỷ có chung. Hiền dịu. ứng xử 
đúng mực lễ phép với hai bên bố mẹ, vui vẻ với bà con xóm giềng. 

Việc lựa chọn vẫn chưa hết. Những nhà giàu có hoặc có danh, 
có vị trí xã hội còn cần hai gia đình phải “môn đăng hộ đổi”, nghĩa 
là hai nhà phải tương xứng với nhau về địa vị xã hội. về kinh tế. 
Đây cũng từng là tai hoạ. nguyên nhân đổ vỡ của nhiều đôi lứa 
thanh niên yêu nhau thời xưa, mà hai gia đình trái nhau về đẳng cấp 
hoặc cương vị xã hội. 

Việc cưới xin gọi là Giá rhú. Giá là lấy chồng. Thú Tà lấy vợ. 
Xưa. lệ làng phép nước không quy định tuổi con trai, con gái xây 
dựng gia đình. Các cụ thường nói “gái thập tam, nam thập lục”. 
Gái 13 tuổi. trai l6 tuổi, về mặt sinh học là có thể quan hệ vợ 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


chồng. Song những đôi vợ chồng thanh niên như vậy không đủ sức 
sinh ra nòi giống khoẻ mạnh được... Thế nhưng còn có những nhà 
giầu lại còn lo cưới vợ sớm cho con trai hơn nữa, để hoặc là sớm 
có cháu nối dõi tông đường. hoặc là mua con dâu về là mua thêm 
người làm. Cái cảnh vợ hơn chồng dăm tuổi làm cho người vợ đêm 
đêm bị hụt hãng: 

Buồn tình em bế thẳng bé nó lên 

Nó còn bé mọn dã nên cơm cháo gì. 

Nó ngủ nó ngây khì khi 

Một giác đến sáng còn gì là xuân 

ỐÕi chị em ở Hoa nở mấy lận. 

Cảnh táo hôn đã có những chuyện buồn tình như thế, và đau 
đớn hơn. nó làm hại cả một đời người. Có người yên phận. Có 
người cố vùng vẫy để thoát cái gọi là mệnh ấy. Bì kịch có thể xảy 
ra. Cho nên. tuổi vợ chồng thường xấp xỉ nhau mới nên, hoặc là: 

Vợ chồng càng tuổi, ngôi đuổi mà ăn 

Cồn thường thì “Gái hơn hai, trai hơn một” là tốt. 

Thời thế biến chuyển. quan niệm đổi thay. dần dần người ta 
“thực tiên” hơn: 

Đời xưa kén những con dòng 
Đời nay ẩm cật no lòng thì thôi 

Phải thế chăng? 

Còn một việc nữa, cũng không kém phần nan giải, là việc tính 
tuổi của đôi trai gái khi bàn tới chuyện dựng vợ gả chồng, Đây 
không phải là độ chênh tuổi giữa hai người mà là so tuổi “cầm 
tỉnh” con gì ở mỗi người, tính theo hệ can chỉ của Âm lịch. Vì ai 
cũng cho rằng có hợp tuổi nhau thì gia đình mới hoà thuận. Thậm 

..chí, việc này còn ảnh hưởng đến cả đường con cái hoặc tính mệnh 
của nhau. Việc bấm tuổi đã thành một mục trong việc nghiêm túc 
xem Xét mối quan hệ tuổi của hai người, Đã không ít trường hợp vì 
quá nghe thầy số mà nhiều đôi lứa hợp nhau về tình cảm, trình độ 


A4 đà Z6 


.ăn hơá, sức khoẻ, mà vàn đành chia tay nhau vì "tỉnh” của mỗi 
người đật bên nhan là xung khác. Người 1a đã lập bảng những tuổi 
hợp nhau giữa nam nữ: 

l - Dân. Ngọ. Tuất 

2- Tí, Đậu, Sửu 

3- Hợi, Mão, Mùi 

Ví dụ: Tuổi Dân là hợp với tuổi Ngọ hoặc Tuất. 

Những tuổi xung khắc nhau. piữa nam nữ: 

I- Tí. Ngọ. Mão. Dậu 

2- Dân. Thân. TỊ. Hợi 

3- Thìn. Tuất, Sửứu. Mùi 

Ví dụ: Tuổi Tí là xung với cả ba tuổi Ngọ. Mão, Dậu. 

Môi giới. ông mỗi. bà mai 

Muốn tìm vợ cho con. nhà có con trai - hở ứrdi cậy nhờ một 
người trung gian đến gặp nhà có con gái - nà gái - thăm dò. ngỏ 
lời. Người trung gian có thể là đàn ông hoặc đàn bà, gọi là ông mối, 
bà mái hay óng mai, bà mai. Có người chuyên làm nghề này. Có 
người đo có đắm “nhờ” mà làm, làm giúp. Nhà có việc thường chọn 
- mời - những ông mối (hoặc bà mối) có tuổi. tính tình vui vẻ. hoạt 
hát. Nhưng trước hết phải là nhà toàn vẹn (còn đủ vợ chồng) hoà 
thuận. về đường con cát là có nếp có tẻ (có trai, có gái). Trong một 
số trường hợp, người mai mối là người có công trong việc chắp mối 
lương đuyên cho đôi trai gái nén vợ nên chồng. Trong một số 
trường hợp khác, nhiều đôi trai gái chỉ thông qua tin tức do người 
mối mại đưa đến mà nên vợ nên chồng. rồi dẫn lễ *vu quy" họ mới 
thực sự rõ mặt nhau. 

Ở đoạn này, người ta có thể lừa nhau bằng cách đánh tráo 
người. Chẳng hạn về phía nhà trai, khi đi hỏi thì để cậu em nhanh 
nhẹn. mặt mũi sáng sủa đóng vai rể, Nhưng hôm cưới lại là cưới 
cho ông anh chậm chạp xâu xí. Sự đã rồi, biết làm sao? Hoặc ngược 


NI LÊ rRunG vũ - nGUyễn HỏnG DƯƠNG - Lễ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


lại. bên nhà gái tráo người. Cô em xinh đẹp. trẻ trung đóng vai cô 
đâu. Nhưng ngày cưới. người chị lại là cô dâu về nhà chồng. Ở 
trường hợp này, là do cô chị tuổi đã quá lứa. không người “hỏi 
han”. Mà nếu để vậy, thì cô em cũng khó lấy chồng. Vì lệ xưa. phải 
để chị đi trước rồi em mới đi được. 

Cũng có trường hợp - cá biệt - sau khi môi giới rồi. việc không 
thành một bên trong hai họ làm phật ý ông (bà) mối, rất có thể 
người mối trả thù bằng cách nói xấu hoặc bêu riếu khéo léo, những 
khuyết - nhược điểm của đương sự. đến nỗi người con gái (hoặc 
người con trai) ấy lận đận trên đường tình duyên. 

Ngày nay cuộc sống văn minh hơn, các gia đình đều có thể cho 
phép con cái tự tìm hiểu “đối tượng” của mình: hoặc bản thân 
những bạn trẻ tự động tìm duyên cho mình. 

Song sự “cách mặt cách lòng” xưa của những đôi bạn trẻ trước 
lúc cưới xin không được hiểu nhau đã có thể gây ra những bi kịch 
gia đình sau khi cưới; thì không phải vì vậy mà ngày nay, việc tự 
do yêu đương, tự do tìm hiểu của các đôi trai gái trước lúc thành 
thân đã đảm bảo hoàn toàn hạnh phúc của họ. Thậm chí, những 
năm gần đây, sự ly thân hoặc ly hôn trong xã hội lại xảy ra với tần 
số ngày một cao hơn. Có thể giải thích là. hoặc do sự tìm hiểu 
không thấu đáo; đúng hơn là trong nhiều trường hợp tình yêu mang 
tính bản năng. thiên về vật chất đơn giản, tầm thường: nên sau đó 
họ chẳng có nội dung gì để nói chuyện và chung sống với nhau 
nữa. Hoặc do động cơ yêu đương hoặc quan niệm về hạnh phúc gia 
đình không rõ ràng, trong sáng. Sự thất bại của họ là do chính họ 
không xác định được mục đích của tình yêu và hơn thế, mục đích 
cúa hôn nhân, cũng như trách nhiệm của hai bên đối với tình yêu 
và hôn nhân. 

Hôn lẻ 

Lập gia đình là một hình thức củng cố xã hội, sinh sản cho nòi 
giống vững mạnh. Người ta nói vợ chồng là đều ngũ luán (năm mối 


` 


A4“ &«ảxg 4c 


quan hệ: vua tôi. chà con, vợ chồng, anh em. bè bạn), Lễ cưới là 
gốc vạn phúc. Lễ cưới được tổ chức chu đáo. còn chứng tỏ xã hội 
có văn hoá, văn mình. Lễ cưới quan trọng như vậy nên luôn luôn 
được mọi người quan tâm. Từ lâu. người ta đặt ra tới 6 lẻ. từ lúc tìm 
được người như ý tới lúc đón đâu: 
1- Nạp thái: Kén chọn. Gia đình nhà trai đưa lễ tới nhà gấi ngỏ 
ý muốn kén cô gái ấy làm vợ cho con trai mình. Nạp thái còn gọi 
là lễ chạm ngõ hay lễ đạm vợ. 
2- Vấn danh: hỏi tên cùng ngày sinh tháng đẻ của cô con gái 
và bố mẹ của cô (tránh cưới xin trùng họ). 
3- Nạp cát: bói được tốt. Báo cho nhà gái biết đã xin được quẻ 
tốt. Thêm một điều thuận lợi. 
4- ƒhinh kỳ: định ngày. Báo đã chọn được ngày lành thắng tốt 
để làm lễ cưới. Xin cam đoan với nhà gái. 
5- Nạp tệ: dần đồ cưới. Đưa sính lễ đến nhà gái. 
6- Thành nghénh: đón đầu. Lễ cưới đón dâu về nhà chồng. 
Đám cưới phải có người đứng chủ. gọi là chủ hôn, chủ hôn là 
người có uy tín, có trách nhiệm lo toan và quyết định mọi việc 
trong suốt quá trình lễ cưới... Chủ hôn thường là ông hay bố chú 
rể. Nếu thiếu những người này thì mời người trong hàng chú bác. 
Chủ hôn phải sạch bụi (không vướng tang từ [ năm trở lên). 
Về sau. thấy 6 lễ quá bận rộn và tốn kém. người ta thu lại thành 
3 lễ, gọi đơn giản là: 
1- LỄ chạm ngõ (hoặc chạm mặt, dạm vợ), gồm nạp thái và vấn 
danh. 
2- Lễ ăn hỏi, gồm nạp cát và thỉnh kỳ. 
.3- Lê cưới, gôm nạp tệ và thành nghệnh 
Lễ chạm ngõ 
Muốn cho mọi việc tốt lành, phải chọn ngày tốt. Từ sáng sớm. 
trên bàn thờ, nhà trai đã dâng lễ mọn cáo tổ tiên về công việc hệ 


[5s | LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


trọng này. Nhà nghèo thì chén nước nén hương. Nhà phong lưu thì 
cố lo đủ thanh bông hoa quả. đĩa xôi con gà... Nhiều gia đình giữ 
nẻ nếp, phải làm lễ cáo từ đường nghiêm chính bằng bài cáo riêng. 

Cáo rằng: 

“Ngày ... tháng ... năm (Ấm lịch), hiếu tôn ... kính dem lÊ mọn 
dâng lên: 

Cao tổ Khảo ... (tên) Cao tổ tỉ... (cụ 5 đời), cụ ông, cụ bà. 

Tầng tổ khảo ... Tầng tổ tỉ... (cụ 4 đòi) 

Hiển tổ kháo ... Hiển tổ tỉ... 

Hiển khảo... Hiển tỉ... 

Liệt vị, 

Trước lính vị lạy mà tâu rằng: Ơn nhà phúc ấm, sinh hạ con 
trai trưởng (thứ) là... tuổi, đã trưởng thành, nay dạm lấy con gái 
nhà ông ... ở cùng làng (hoặc làng khác...) làm vợ. Hôm nay nạp 
thái, nhân để vấn danh, xin dáng lễ mọn tâu trình. móng đợi phúc 
lành ứng hộ. 

Cẩn cáo” 

Rồi sửa lễ sang nhà gái. Lễ chạm ngõ cốt phải cau ngon rượu 
thơm để nhà gái dâng cáo tổ tiên và chào biếu họ hàng. không tốn 
phí lắm, nên người ta gọi là “cơi trầu chạm ngõ”. Tuy nhiên, với 
nhà khá giả. lịch sự thì sắm cau buồng, trầu mớ, trà lạng móc câu. 
mứt sen, đựng trong quả son, cử người đội đi hoặc thuê xe kéo. xe 
tay (xưa), xích lô (nay). Nếu chủ nhân là người cẩn thận, có chữ 
nghĩa, lại còn gửi thư đưa đoàn chạm ngõ sang bên nhà gái. bày tỏ 
lễ nghĩa và lòng thành tâm của mình (xin ghi lại đây để biết phong 
cách của một thời). 

Thư rằng: 

“Ngày... tháng... năm... (Am lịch) 

Kính khải.... (tên) tôn ông, tôn bà nhấ giám: 


Nay nhờ ông bà quá rủ lòng yêu, gả lệnh ái cho tiện nam tôi 


2“ 2..; xa. |REB 


tên là... Hôm nay tốt ngày kính dạng lễ tố, xin đưa nạp thái, nhán 
để vấn dụnh, dám hỏi lệnh ái tên là gì và sùuh ngày, thẳng, năm nào 
(theo Âm lịch), đông thời quý tính danh, dòng tóc (tên, họ) của lệnh 
bà (mẹ cô gái). Xin cho biết tường, đội ơn vạn bội. Nuy thịt, 

(Họ tên)... Kính khi” 

Nhà gái tiếp nhận lề rồi. liền dâng thư cùng lễ vật lên bàn thờ 
kính cáo từ đường (có bài cáo). Để ứng lại với phép lễ nhà trai, nhà 
gái có phục thư. tức là viết thư đáp lại, đưa họ nhà trai và tiễn về. 

Thư rằng: 

"Ngày... tháng... năm (Âm lịch) 

Kính phục... tôn ông, tôn bà nhã giám. 

Ơn nhờ lòng tốt, yêu cây nên đấu đến hoa, hạ cố đến tiện nữ 
tôi là Thị... để sánh đôi với lệnh lang thứ... (hoặc trưởng) nhà ngài. 
Nay đã hỏi đến, dâm chẳng váng lời, xin kê tiện nữ danh thị và 
ngày giờ sinh niên nh sau. 

Kê: Họ tên... sinh giờ (Âm lịch)... ngày... tháng... năm... 

(Họ tên)... Kính phục ”. 

Lễ chạm ngõ đã cử hành, dù giàu nghèo, to nhỏ khác nhau, 
nhưng đều tâm thành, nên sự đón nhận của nhà gái cũng đều thân 
mật vui vẻ như nhau. Từ buổi chạm ngõ tới lễ ăn hỏi thời gian cách 
nhau có thể dăm ba tháng. có thể cả năm. Hãn hữu, có đám trong 
lúc này một bên thay đổi thì mọi việc lại không thành và “cơi trầu 
chạm ngõ là trầu bỏ đi”, 

Lễ ăn hỏi 

Đến lễ này, nhà trai phải ứng đủ theo đẻ nghị của nhà gái, phải 
trầu cau đủ biếu họ nội, họ ngoại và bạn hữu. Đây là một lối báo 
hỷ không danh thiếp. Ở nông thôn cần một. hai chai rượu làm lễ 
cáo gia tiên và đủ số cau biếu, mỗi phần ba quả. ít đi là một quả. 
không bao giờ hai quả (cho là thô tục). Ở thị thành, nhà khá giả bày 
vẽ nhiều chuyện. Mỗi phần biếu là một bánh chưng kèm một bánh 


EEENIL¿ rRune võ - NGgUYÊn HồNG DƯƠNG - LẺ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


đày gọi là bánh kếp, gói nem. hộp trà và bốn quả cau với bốn lá 
trầu. Nếu thiếu, nhà gái chủ động mua thêm. để biếu đủ phần, đủ 
nơi theo ý muốn. Nhà sang trọng thì ngoài bánh chưng - bánh dày, 
lại có thịt lợn quay xôi gấc, và đám dẫn lễ hỏi có khi tới sáu hay 
tám mâm cau trầu, mỗi mâm phải một vuông vóc đại hồng, không 
kể mấy quả cưới sơn son thếp vàng choáng lộn. 


Ảnh; Hỏi vợ 
Nguồn: Kỷ họa Việt Nam đâu thế kỷ XX. NXB Trẻ, 1989 


Sau lễ ăn hỏi, người con trai được coi là chú rể, phải thường 
xuyên thăm hỏi gia đình bên vợ, săn sóc khi có người nhà đau ốm, 
giúp việc khi có việc, coi như đây là việc nhà mình. Các nhà nho 
gọi chàng rể lúc này là “bán tử chỉ tình" (tình cảm như nửa con 
trai). Lại phải lo sêu tết - biếu xén bên vợ mùa nào thức ấy, cẩn 
thận, chân thành, chu đáo. Đủ ra thì (theo lịch âm): tháng ba sêu 


4z Z„.; 2. | 


vải: tháng năm: đậu xanh, ngông: tháng bảy: nà. nhãn lông: thắng 
chín: cốm, hồng, gạo mới, chìm ngói: thắng chạp: cam. mứt. Tết 
Nguyên đán thì sang hơn. Thường nhà gái nhận một nửa số quà 
biếu. trả lại một nửa. sọi là lại quả. 

Sêu tết tuy có tốn kém. song một phần cũng là tự nguyện. 
không bỏ qua được, Trừ cảnh nghèo. có thế nào nên thể ây. vì "có 
thì piở giói. không có thì gói ghém”. Còn nếu sau lễ ăn hỏi xin cưới 
nguy người tà cho là Khiếm nhã. thậm chí bị chế cười. Nhà gái 
thường cũng khỏng nẹhc. vì sự mang tiếng (con gái mình làm sao 
mà phải cưới vội2). Khốn nỏi thế gian lại rằng: 

HHếi vợ thì cưới liền nụayv 
Chớ để lân ngày lắm kẻ dèm pha. 

Và chăng, ở nông thôn, việc làm ruộng tất bật quanh năm ngày 
tháng. rất cần sức lao động. thẻm một người là thêm mội sức. Nhà 
trai muốn cưới ngay vì lẽ đó, thì nhà gái cũng một phần vì lẽ đó (gủ 
bán con đi là mất người. "®con gái là con người 1`) nên cũng dùng 
dằng. kéo đài ngày cưới. Nhất là cô gái mới 17 hoặc L8 tuổi. thì lại 
có cớ: "Cháu còn bé. thêm ít nữa cho nó lớn rồi chúng tôi "cho” 
(gả) luôn!”. 

Gửi rẻ 

Sau lễ ăn hỏi. có đám. chàng trai đến ở và làm lụng bên nhà gái. 
gọi là ở rế. Cũng có mãy nguyên cớ. Hoặc do nhà gái yêu cầu. Bô 
vợ giữ nghiệp nông tang, cần rể khoẻ giúp sức, luyện quen nếp nhà, 
nhân theo đõi tính nết chàng trai. thứ thách rể. Đến lúc này. nếu 
không ưng. nhà gái vẫn có cớ tìm cách thoái thác hôn nhân: lioặc 
rẻ là "thư sinh” nhưng nghèo túng. nhà vợ nuôi cho ăn học. 4 - Š 
năm đèn sách. nấu sử sôi kinh. thi đỗ thì vinh dự nhiều bề. Bố vợ 
được tiếng thơm là nuôi rể nên người và được rể hiển. làm nên danh 
giá cho gia đình. cũng mát mật con pái mình. Chàng rể cũng lấy 
làm sung sướng vì thế cũng thành tài. Thông thường thì người đi ở 
rể không thật thoải mát, vì phải giữ ý tứ, phải luôn cố gắng: không 
chỉ để lọt "mất xanh” của nàng, mà chính là làm vừa lòng bố mẹ 


EEEiÏÍ L¿ tRung vũ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LỄ HỒNG LÝ - LƯU KIỂM THANH 


vợ. Phải sẵn sàng làm việc không tiếc sức. lại phải khiêm tốn. vui 
vẻ, thậm chí phải bỏ qua nhiều chuyện dù có thấy "chướng tai gai 
mắt”. Người ta nói "ở rể như chó nằm gầm chạn” là thế. 

Tục ở rể phố biến và chắc gây phiền hà trong mối quan hệ xã 
hội. trở thành hủ tục (thời gian kéo dài, chàng rể bị lợi dụng quá 
lâu). nên Lê Thánh Tông (thế kỷ XV) phải ra điều ngăn cấm: "Khi 
đã có lễ xin cưới rồi. thì căm không được để đến 3 - 4 năm mới cho 
tước dàu. Sau khi nhận lễ hỏi phải chọn ngày cưới”. 

Lễ cưới 

Một hai mùa lúa đã trôi qua, Nhà trai sêu tết đều đặn. tử tế. Mối 
ràng buộc hai nhà cũng đã kháng khít. Nhà trai xem tuổi. định năm 
cưới. "Cưới vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”. Phải 
bấm năm tốt xấu theo tuổi của cô dâu tương lai. Thường chuyện 
này người ta đã tính từ trước. Khí đã chọn được năm. tháng. ngày 
tốt, nhà trai nhờ người mối mai tới báo cho nhà gái biết. để cùng lo 
lắng. Đỏng thời trong địp này. người mối mai cũng hỏi chính thức 
xem nhà gái cần những gì để "dân cưới". Tục gọi là rhách cưới. 

Việc này cũng nhiều vẻ. Có khi nhà gái đòi đủ thứ: lợn, rượu. 
gạo. cô bàn ăn uống: áo quần. chăn màn, hạt bột (nữ trang) để con 
gái ra ở riêng khói khô. Lại thêm tiền bạc, cũng chia cho con gái chút 
ít làm cái vòn khi về làm đâu nhà người. vì "bên ấy” đông con trai... 

Khi nội dung thách cưới nặng nề và phong phú như thế, nhà trai 
lại muốn kiệm ước. "cò kè bới mọt thêm hat” thì phải bàn. Nếu hai 
bên không thoả thuận được thì việc cưới xin tạm hoãn. Thường đã 
đến nước này, họ nhà trai phải cổ gắng. vì "trồng cây đã tới ngày ăn 
quả”, lo vay mượn ngược xuôi. không nên trì hoãn nữa. nếu không 
định đoãi ra. Nhưng dù sao. vẻ tình cảm hai bên cũng ít nhiều bị tốn 
thương. Nếu gặp phải bà mẹ chồng khó tính thì. sau này cô dâu 
"khốn khổ với bà!". Gương cũ để lại chuyện này không hiếm. 

Cũng có trường hợp. hai bên đã hiểu nhau sau mấy năm đi lại. 
đợi chờ, bố cô gái là nhà nho. quen cuộc sống ấn dật, thanh bần. 
thì nhà gái chỉ lấy đủ lệ. khỏi mang tiếng là "cho không”. Ông bố 


vợ từng trái sẽ nói cho bên nhà trai và chàng rể rõ. lối sống tình 
cảm và mối đây liên kết hai bên nhà bên lâu mới là chuyện đáng 
quý. Với ông thì “Giá thú bất luận tài”. 

Còn đối với nhà nghèo, chuyện lại đơn giản thêm nữa. Người 
ta chỉ lưu ý những cái tối thiểu thuộc về lễ nghi, đạo đức. Thường 
là cần ba lễ mặn, nhưng là lễ mặn nhà nghèo, không cao lương mỹ 
vị, không giò, nem, ninh. mọc, mà mỗi lễ chỉ gồm đĩa xôi và con 
gà luộc. kèm theo trầu. cau, rượu, không thể thiếu. Khá hơn một 
chút thì thêm mấy quan tiền hoặc mua sắm cho cô dâu bộ trang 
phục mới và bộ chăn màn. tiện cho việc vợ chồng chung sống. Đây 
là ba lễ với tổ tiên, không được quên dù nghèo. 

- Lễ nhà tộc trưởng bên vợ 

- Lễ tại nhà thờ cậu của vợ 

- Lễ gia tiên tại nhà. Lễ cúng xong thì “k¿đn 0ˆ, tức là hạ xuống 
chén ngay. 

Dẫn lễ 

Việc thách cưới đã rõ, bàn bạc đã xong. Giờ là hành động. 
Công việc sẽ rối mù. Nhà trai phải lo tổ chức cưới cho êm đẹp mọi 
bể, tránh cái điều "ma chê, cưới trách”. Giám hớt thiếu sót, để đỡ 
bị trách cứ. Vả lại, đây là việc hệ trọng cả đời của đứa con, nhất là 
đứa con đầu lòng thì càng muôn phần hệ trọng. Chủ hôn phải tìm 
thảy lễ giúp việc. Thầy lễ là người thạo việc mà nhiệt tình. đảm 
đương việc tiếp tân, khánh tiết, Nghĩa là thầy lo chuyện tổ chức bên 
trong đám cưới nhà trai, vừa lo đối ngoại nữa. Ngoài ra, phải tìm 
một /hẩy cổ, Như tên gọi, đây là người lo việc cỗ bàn, ăn uống, Đây 
không phải cỗ thường mà là có cưới. đã gọi là cổ cưới thì bao giờ 
cũng phải ngon sang đặc biệt, Nhà chủ lo bắc rạp ngoài sân, tuỳ 
thuộc vào lượng khách mời. 

Giờ nói chuyện diẩn lẻ, 

Từ sáng sớm ngày đã định. nhà trai làm lễ cáo gia tiên. Cau 
buồng, trầu mớ đã đủ. Từng kẹp bánh (bánh chưng, bánh dày), hạt 


IEBNEL rRung vũ - neo yên Hồn cương - Cừ Hồng Lý - LƯU kiếu THAn- 


sen, trà ướp hương, tiền bạc quần áo và ba lễ (như trên). Nhà khá 
giả, tỏ ra hiểu biết thì ngày này đặt làm thêm loại bánh mới: bánh 
phu thể - bánh chồng vợ (sau này người ta gọi chệch thành xu xê). 
Bánh này bé, làm bằng bột lọc. đường kính. dừa. đậu xanh. hương 
ngũ vị. nặn hình tròn (đường kính khoảng 4cm, dày 2cm), nhuộm 
đẹp (màu thực phẩm) xanh. đó, vàng. Bánh đựng trong hai khuôn 
vuông úp lại với nhau như chiếc hộp nhỏ, xinh xắn. Khuôn bằng lá 
dừa, hay lá dứa, lá cau, các cụ giải thích, gọi như vậy vì bánh là 
biểu tượng của đôi vợ chồng hợp duyên số. hạnh phúc vuông (hộp 
bánh) tròn (cái bánh). trông đầy đặn, thanh khiết, thơm tho, ngọt 
ngào. Bánh cũng là biểu tượng hoà hợp của trời đất (trời tròn, đất 
vuông). như vậy là âm đương hoà hợp. Lễ nhà giầu không chỉ xôi 
gà mà là lợn quay cả con, xôi bày cả mâm, đồ sộ, sang trọng. lộ) 
nông thôn thì lễ vật đội đầu hoặc khiêng gánh. Ở thành thị thì bằng 
xích lô, sang hơn thì ô tô. Đám dẫn lễ này vui vẻ, đều đẹp, vì những 
người khiêng vác cũng mặc đồng phục. quần trắng, áo the dài, thất 
lưng đỏ. thất lưng xanh. đầu đội khăn xếp. 

Lần đầu tiên bà mẹ chồng trực tiếp gặp và trò chuyện với bà mẹ 
vợ, bên trao lễ, bên nhận lễ, lịch sự vui vẻ. 

Một việc không được quên là lễ zộp cheo cho làng. Nộp cheo 
là trầu rượu lễ cáo thành hoàng làng bên nhà gái (nếu hai người 
khác làng nhau), và nộp lệ phí cho làng. Cheo là số tiền công ích 
nhỏ ước giá bảng trăm viên gạch, đóng góp cho làng để làng làm 
giếng, xây đường... Đây là lễ thứ tư buộc phải có... Chồng cùng 
làng thì cheo nhẹ hơn chồng xa. Tiền nộp, ghi số tiền vào sổ, làng 
trao cho đương sự tờ phái lai (biên lai) ghi là tiền “?ứn nhai”. Lan 
là cách tử, ngăn chặn, ;œ¡ là đường đi. 

Nguyên là trên đường đi tới nhà cô dâu hoặc lúc đưa dâu về nhà 
chồng, một số người làng (hoặc trẻ con) chăng một dải lụa đỏ chắn 
ngang đường. Trước đây, còn có người đứng ra đón đám cưới đặt 
câu hỏi để thử tài hoặc trêu chọc chú rể, có khi lại đốt pháo mừng. 
Trước cảm tình nồng hậu của dân chúng như thế, đám cưới - chú rể 


A4 đua xã 


- không thể làm ngơ. Việc này cũng có người lo trước, đến đưa cho 
nhóm người chăng dây món tiền phong bao. Dây chăng được thu 
lại ngay. ` 


Ảnh: C hãng đây 
Nguồn: Ký họa Việt Nam dâu thế kỷ XX, NXB Trẻ, 1989 


Nộp cheo là lệ làng, không phải giá thú, song lại có giá trị như 
một sự công nhận việc cưới xin của cậu Mô, cô Thị là chính thức, 
đàng hoàng, được dư luận làng tán thưởng. Lệ nộp cheo là phải 
cùng ngày cưới, không làm trước, cũng không làm sau: 

- Nuôi lợn thì phải vớt bèo 

Lấy vợ thì phải nộp cheo cho làng 

- Cưới vợ không cheo như tiền gieo xuống suốt 

Chuyện tưởng đơn giản vậy thôi, song nhiều nơi hương lý, kỳ 
hào đã gây phiền hà cho dân. Chuyện đến tai vua. Lê Huyền Tông, 
năm Cảnh Trị nguyên niên (1633) đã ban hành điều giáo hoá 44 để 
uốn nắn: “Vợ chồng là gốc luân thường. Lấy vợ gả chồng phải theo 


LÊ TRỤNG VŨ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIỂM THANH 


lễ nghĩa, không được suy bì giàu nghèo, đòi nhiền tiền của. Lấy 
nhau phải phân biệt họ hàng nòi giống, không được tham giàu sang 
mà phối hợp loạn luân thường, không được cẩu hợp, không có sính 
lễ để đến nổi gần như giống cầm thú. Bất cứ ở cùng một làng hay 
làng khác đều cho phép thu cheo một quan tiền cổ và một vò rượu. 
Quan viên và binh lính ở xã thôn nhà gái, không được viện cớ 
người ta lấy chồng làng khác mà đòi tiền cheo quá lạm và tiền tiễn 
tống, hay là hùa nhau ăn hiếp phụ nữ ở hoá lấy về làm vợ, làm hầu”. 

Phép vua ban ra cũng có ích, vì thực trạng đã xảy ra nhiều điều 
phức tạp. Nếu đám giá thú không hợp pháp, như cưới trong khi có 
tang - mà không phải cưới chạy tang - hoặc cha mẹ đói bên là họ 
hàng thân cận của nhau; hoặc trai gái có tiền hôn (có vợ, có chồng 
trước) chưa ly dị xong... thì làng không nhận tiền cheo, không 
nhận trầu rượu, tục gọi là “khóng hạ cheo”. 

Lại nói, phép vua tuy ban vậy nhưng nhiều làng vẫn phân biệt 
cheo nội (lấy người cùng làng), cheo ngoại (lấy người làng khác). 
Cheo nội nhẹ hơn cheo ngoại. 

Dẫn lễ và định ngày cưới xong, nhà trai bát đầu lo mời khách. 
Nông thôn nhà nghèo thì mời miệng, kèm lá trầu quả cau. Nhà 
phong lưu hoặc người thành thị thì có thiếp mời. Thiếp màu giấy đỏ, 
viết chữ hỷ (vui mừng). Thiếp viết tay cầu kỳ hoặc thiếp in, tùy hoàn 
cảnh. Có hai loại thiếp. Tiếp báo hỷ, nội dung thiếp chỉ báo tin vui, 
không mời tới dự cưới và thiếp mời tới dự cưới. Ngày nay thiếp báo 
hỷ hiếm thấy, trừ trường hợp hai người ở xa nhau quá, khác tỉnh, 
hoặc người Nam kẻ Bắc, hoặc bạn bè họ hàng ở ngoài nước, mới 
dùng loại thiếp này, Thiếp mời dự có hai loại, với hai nội dung: hoặc 
là mời dự tiệc trà, chứng kiến buổi lễ. Hoặc vẫn thiếp ấy, có đính 
thêm mảnh giấy nhỏ (cùng chữ in), mời “dự bữa cơm thân mật”, có 
ghi rõ ngày giờ, địa điểm tiệc trà, tiệc mặn. Nơi ăn cũng lình động, 
hoặc mời khách tới nhà, hoặc mời khách tới nhà hàng. 


Nhà trai thuê thợ mộc đóng cho chiếc giường mới bằng gỗ 
xoan, nhà chuẩn bị từ lâu. Đó là xoan từ 5 đến 10 năm, đã hạ xuống 


+.am~ 


ngâm nước hàng năm rồi. vớt lên phơi khô. xẻ thành ván sẵn cả. 
Giường mới đóng tại nhà. yên tâm không lo bị yếm bùÀ gây rủi ro 
cho đôi tân lang - tân giai nhân. Nhà nghèo chẳng sắm nổi giường 
mới. chí ít cũng mua chiếu mới. tượng trưng cái mới. cái tỉnh khiết. 
Thời buổi này hàng hoá đầy đủ. đẹp sang. đáp ứng được mọi nhu 
cầu đám cưới hiện đại. Xưa. giàu sang có giường Hồng Kông. khuy 
đồng sáng loáng., nệm có dầy êm. Nay thì giường gỗ lát, giường 
foócmica đủ kiểu loại. nệm mút dầy j5 - 20cm... 

Còn việc ấn uống. cỗ bàn ở nông thôn người ta nhờ vả nhau, 
không khó khăn lắm. Ở thành phố phải mời thầy cổ lo toan mọi 
nhẽ:; vì thầy cỗ cũng đã chuyên nghề. Trước hôm cưới một ngày. 
thầy cô chở đến nào nong. nào dao. nào đá mài, các loại, các cỡ. 
Chủ hôn báo số khách ăn. mức ăn vào món ăn. Loại nào thầy cũng 
chiều được. 

Cũng trước ngày cưới một ngày, cả hai nhà đều làm cáo gia tiên 
và thổ công. Nhà gái xin phép (gia tiên và thổ công) cho con xuất 
giá. làm con nhà người. Nhà trai xin phép được báo là có thêm 
người và sẽ thêm con cháu nối dõi tông đường. 

Một tình huống bất ngờ khó khăn có thể xảy ra trong địp này. 
Đúng vào năm hợp tuổi. hợp lứa đôi thì nhà có người thân qua đời. 
Nếu đợi hết tang thì quá lâu, chọn tuổi chọn năm tốt cũng không 
phải để nên vẫn phải cưới. Cưới trong cảnh huống ấy gọi là cưới 
chạy tang, Trước hết, gia đình hoãn việc khâm liệm chưa phát tang. 
Gia đình mang lễ sang nhà gái xin cưới gấp trong một hai ngày. 
Lúc này bấm ngày tốt không được thì người ta phải chọn ngày lành. 
Còn giờ đẫn dâu thì nhất thiết phải là giờ hoàng đạo. Có khi đám 
rước dâu phải đi lặng lẽ trong đêm. Cô dâu về nhà chồng vài tiếng 
đồng hồ. nhà trai mới làm lễ khâm liệm, nhập quan và phát tang. 
Bây giờ thì cô dâu đã là thành viên chính thức của gia đình nên 
cũng chịu tang theo quy định chung. 

Lẻ cưới: Ngầy trọng đại nhất đã đến. Thật là “trăm năm chỉ có 
một ngày”. Đám rước dâu phải chọn được ngày tốt và khởi hành 


BE ‹¿ rnunc vò - nguyễn nônG pươngG - LẺ HỎNG Lý - LƯU kiếm THANH 


vào giờ hoàng đạo. Mặc đầu vậy. đám đi đón đâu vẫn sợ rủi ro. ra 
ngõ gặp gái, chẳng hạn. Vì vậy người ta mời một người đàn ông vui 
vẻ, tính nết thuần hoà đón trước ở ngõ. Đoàn người đi ra, gặp đàn 
ông. làm như một sự tình cờ, đồng thanh reo lên rằng “đã gặp may”. 

Tháng ngâu. Tuy nhiên. phải lưu ý điều hệ trọng này trong việc 
chọn tháng tổ chức lễ cưới. Nước ta thuộc vùng nhiệt đới ẩm. gió 
mùa. Tuy gọi là bốn mùa xuân, hạ. thu, đông song thực ra chỉ có 
hài mùa rõ rệt là mùa mưa (ướt, ẩm, từ tháng 5 đến tháng 10 âm 
lịch) và mùa nắng (khô. nóng, bất đầu từ tháng 11 đến tháng tư 
năm sau). Có thể cử hành lễ cưới vào bất cứ tháng nào nếu tính 
thấy tốt, và không ngại nóng (mùa nắng), không ngại ướt (mùa 
mưa). Song có một tháng mà ai cũng phải kiêng, đó là tháng 7. 
Tháng 7 mưa ngâu lướt thướt. Mưa ngâu nhắc một truyền tích. 
Ngưu Lang (Kiên ngưu) là một ngôi sao, chăn trâu phía tây sông 
Ngân. yêu Chức Nữ, cũng là một ngôi sao, con gái Thượng đế. Đây 
là hai ngôi sao nằm trong 28 ngôi sao nổi tiếng (Nhị thập bát tú). 
Thượng đế nhận Ngưu Lang làm rể. Nhưng từ khi có chồng, Chức 
Nữ lười biếng. Thượng đế phạt, đày Chức Nữ sang bờ đông sông 
Ngân, và lệnh cho mỗi năm hai người chỉ được gặp nhau một lần 
vào ngày Thất tịch (mồng 7 tháng 7). Bởi thế lúc gặp được nhau ấy 
hai người khóc rả tích như mưa. Mưa rả rích tháng 7 gọi là mưa 
ngâu (tức Ngưu). Tình lứa đôi lỡ dở như vậy. nên ta thường ngại. 
không tổ chức lễ cưới vào tháng này. 

Lễ cưới, xin cưới 

Trước lúc đón dán khoảng bốn tiếng đồng hồ, bà mẹ chỏng 
cùng bà mối (có thêm một vài bà, vài cô bạn thân của gia đình). 
mang một cơi trầu trong xếp đủ 12 miếng trầu cánh phượng, 12 
miếng cau cánh tiên đến trước nhà cô dâu. báo xi cưới. Phải là 12, 
vì các cụ cho hay là I2 tượng trưng cho 12 bà mụ (chăm sóc việc 
sinh đẻ sau này của cô đâu), 12 giờ trong một ngày, lại 12 tháng 
trong một năm và 12 vị thần (quan hành khiển) thay phiên nhau 
trông nom đời sống con người. 


Z2... . RE 


Đến nhà gái trò chuyện và đưa dẫn trầu cau theo lệ rồi. bà mẹ 
chồng vui vẻ ra về đợi đón dâu sau lễ tế tơ hồng. 

Đám cưới. Người cảm hương 

Do tục hèm nào đó hoặc do việc chọn giờ được tốt, có làng 
thường đi đón dâu ban đêm. Định xong ngày giờ đón dâu rồi, chủ 
hôn cử người mang lá trầu, quả cau đi mời ông cầm hương. Ông là 
người sẽ cầm bó hương dẫn đầu đám rước dâu. Ông là người đứng 
tuổi, phúc hậu, gia đình nề nếp, vợ chồng song toàn, không tang 
chế, con cháu đông vui. Như vậy ông là có phúc, có lộc, mời ông 
giúp đấm cưới, ông sẽ chia sẻ phúc lộc cho đôi trẻ sau này. Còn đối 
với ông, ông tự cơi đây là một vinh dự vì ông là tượng trưng cho sự 
hoàn hảo, đủ đầy, đân làng quý trọng ông. Ông cẩm hương mặc áo 
dài đỏ, quần tơ tầm vàng (màu đỏ tượng trưng sự sống). Ông cầm 
hương nhai miếng trầu, dùng một tuần trà, chờ đợi. Những nhà 
sang trọng lại lo cho ông bộ áo thụng xanh, có lọng che đầu. Ông 
cầm bó hương cháy nghi ngút hoặc bưng một lư nhỏ đốt trầm. Các 
cụ nói, hương hoặc trầm thơm chứng tỏ đám rước dâu thanh sạch, 
hương thơm cũng đuổi ma quỷ (theo đám cưới để quấy nhiễu) gặp 
trên đường. Trước nữa, người ta dùng hai ngọn nến hoặc chiếc đèn 
lồng đi trước. Đi sau ông là tốp người đội hoặc khiêng lễ gồm: cau, 
rượu, xôi gà, xôi lợn. Như vậy gọi là dẫn lễ cưới, khác với đám rước 
thân ở làng là cờ quạt đi trước, kiệu lọng và người chấp sự theo sau, 
gọi là rước lễ, tiến lễ. 

Tiện đây, xin kể chuyện đời xưa, để thấy tính chất phức tạp cầu 
kỳ của dân ta với công việc hệ trọng này. Trước lúc lên đường, chủ 
nhân cáo gia tiên và cáo thổ công. Nhà kính báo thần biết là sắp có 
thêm người mới. xin phép thần cho người mới “nhập hộ” và âm phù 
cho gia đình. Và làm /Ê mệnh riển, tức là “lễ bảo con đi đón vợ”. Lễ 
được cử hành như sau: kê một cái bàn trước hiên nhà, trên bày trầu 
cau, hương hoa, đèn nến và một cốc rượu. Cha mẹ ngồi hướng tây. 
Con đứng hướng nam. Bắt đầu, khi con quỳ thụ lễ thì cha đưa cốc 
rượu cho con. Con giơ hai tay đón lấy, nhấp một nhấp. Cha nói: “*Con 


IEDN[Lt trune võ - neuyẽx HồnG cương - Lê nông Lý - Luu kiểu THANH 


đi đón vợ may để nối dõi nhà, đạo thường kính giữ, chớ có sai ngoa”. 
Con cúi đầu thưa: “Dạ, xin vâng mệnh”, rồi lạy tạ hai lạy, lui ra. 

Đoàn đón dâu, ngoài ông cầm hương và những người khiêng lê, 
còn có chủ hôn (thường là bố chú rể), và mời thêm bà cô, ông chú 
sắc sảo, hoạt bát đi theo, đẻ phòng trong cuộc tiếp xúc với nhà gái, 
có gì sơ suất, mà bị khiển trách hoặc hạch sách thì chính những 
người này sẽ ứng đối, gỡ bí cho nhà trai mà vẫn đủ mềm dẻo, giữ 
được hoà khí. Họ đáng là “những nhà ngoại giao” có tài. 

Tới nhà gái, thường hai bên đều đốt pháo. Nhà trai đốt pháo để 
đón việc mừng vui lớn chung. Sau lời chào hỏi trân trọng, mọi 
người vào nhà yên vị, chủ hôn đứng lên thưa rằng. “Ngày lành giờ 
tốt đã được chọn, nay chúng tôi xin đón đâu, xin gửi “cơi trầu xin 
đâu”. Nói tới đây, có bà đứng tuổi, thay mặt mẹ chồng, bưng cơi 
trầu đựng đầy trầu cánh phượng. cau bổ tư, vỏ trổ hoa, đặt trước 
mặt nhà gái. 

Tiếp đó, đèn nến thắp mới. hương trầm nghi ngút toả lan. Khi 
gia trưởng làm lễ cáo gia tiên và cáo thổ công, nhà kính báo thần 
biết nhà sắp thiếu đi một người vì cho đi ở riêng thì một người đại 
diện nhà trai vào lễ theo. Cô dâu chú rể đến nhà thờ họ dâng lễ. 
Trưởng tộc đã sửa soạn bàn thờ, đèn nến hương hoa bày đủ và đã 
khấn cáo. Lễ vật là trầu cau. rượu, xôi gà hoặc xôi thủ lợn, bái yết 
tổ. Trở về, họ làm lễ yết gia tiên, rồi quay sang gian bên, nơi bố mẹ 
vợ đang ngồi, lạy bốn lạy, ba vái. Bố mẹ chính thức gọi chàng rể là 
“con”, Lúc này nhà gái mới nói vẻ việc cho con gái của hồi môn. 
Từ bộ cánh mới tới món nữ trang, đến tờ giấy văn tự kê khai khoản 
nhà cửa hoặc ruộng đất, hoặc thêm vào đó là món tiền mặt. Tất cả, 
dù ít dù nhiều, bố mẹ cô gái đã sửa soạn từ trước, kê ra giấy, trao 
cho cô gái làm bằng. Nhà nghèo, không có gì cho con thì bố mẹ ân 
cần dặn dò về tình thương (xưa gọi là rhương, không gọi là yéu) đôi 
lứa, ăn ở với nhau như bát nước đầy cho tới trọn đời. 

Một vài nhà quá nệ cổ, đem theo cả áo thung xanh cho chú rể 
làm lễ. 


A⁄“ #uày Ac 


Ngày trước. có nơi lại ể rơ hồng tại nhà gái sau lúc này. Sau. 
lễ này chuyển sang nhà trai, lúc đón dâu về. Nay thì hầu như người 
ta không làm lễ tơ hồng nữa. Bái vết gia tiên xong. nhà gái cũng 
làm lễ mệnh tiễn cho con ở đây, lễ mang nội dung cha mẹ dặn con 
phép về làm dâu nhà chồng. Nơi làm lễ vật giống hệt lề mệnh tiễn 
bên trai. Cái khác chút ít là cha ngồi hướng tây. mẹ ngồi hướng 
đông. người thân đứng xung quanh. Cô đâu ra quỳ xuống. người 
cha đưa cô cốc rượu. Cô kính cần đón lấy. nhấp một nhấp. Ông nói: 
*Con về nhà chồng. sớm tối một lòng, tất phải kính cân theo phép 
nhà chồng”. Người mẹ tiếp theo: "Nay con xuất giá. nay mẹ bảo 
con, sớm hôm kính cẩn. giữ phép khuê môn”. Cô gái cúi đầu thưa: 
"Dạ. xin vâng mệnh”, rồi lạy cha mẹ hai lạy: lần lượt lạy các bậc 
thân thuộc. chú. bác. cô, đì, cậu mợ những người có mặt đều lên 
tiếng khuyên cô gái phải kính nhớ lời cha mẹ, và thường kết bằng 
một câu, hoặc “Sất cầm hoà hợp, bách niên giải lão” hoặc "Vợ 
chồng hoà hợp, trên kính dưới nhường” hoặc "Đầu năm sinh con 
trai, cuối năm sinh con gái” hoặc nữa ` Bằng ngày này sang năm có 
cháu cho bà bế”. 

Một người nhà gái bưng khay trầu đi khấp lượt. mời từng 
người, cả hai họ. Trong lúc này một người khác đã nhanh nhẹn đi 
thấp bó hương trao cho ông cầm hương. Nhà khá giả. lúc này lại 
đốt một bánh pháo mừng. Ông cảm hương nhận bó hương (hoặc lư 
trầm) nghỉ neút và trịnh trọng nói với bố mẹ cô đâu: 

*Đã được giờ lành, xin phép gia đình cho cháu về làm dâu. làm 
con bên nhà. Kể từ lúc này, hai họ giao hoà. hai nhà thông gia. thân 
lại càng thêm thân”. 

Đón dâu 

Lời ông cẩm hương nói ở trên là lời chào để lên đường. Nói 
xong, ông đi ra và lệ là không được ngoái trông lại phía sau, Đoàn 
người tuần tự theo ông. Ấy là những đám cưới mà hai nhà cách 
nhau không xa. Còn nếu đường xa mà lễ đón dâu ban đêm thì nhà 
gái mời toàn đón đâu ở lại dùng cơm. sáng hôm sau mới lên 


BENÍ(¿ TaönG võ - noUyễn ÍónG pương - LẺ HỎNG Lý - LƯU KIỂM THANH 


đường. Những điều này đều phải được tính toán trước cả, để không 
bên nào bị khó xử hoặc nhỡ nhàng. Đêm ấy, chủ nhà còn mở một 
bàn tổ tôm hoặc tài bàn để hai ông thông gia chơi giải trí. 


Ảnh: Rước dâu 
Nguồn: Kỹ họa Việt Nam dâu thế kỷ XX. NXP Trẻ, 1989 


Lân này trở về, đoàn đón dâu đông gấp bội. vì số người nhà gái 
đi tới vài chục, lại kèm cả trẻ em. Riêng bố mẹ vợ không bao giờ 
đưa con gái về nhà chồng. Đây là giờ phút thiêng liêng của gia 
đình. Nhà gái cảm thấy “thiếu hụt”, như “mất mát”. Một người 
trong nhà ra đi ở riêng. như thế cũng là đi hẳn. Nên phút giây này 
cô gái thực sự xúc động. Cô khóc. Bà mẹ cũng trong tâm trạng 
tương tự. Đôi khi việc khóc hơi quá đà, nhưng thời xưa, việc phải 
đi về nhà người khác - dù đó là nhà chồng ở một làng khác, tổng 
khác... đối với một thôn nữ từ tấm bé tới tuổi trưởng thành chưa ra 
khỏi luỹ tre làng là một sự đột biến quá lớn. Cho dù các cụ đã mối 


A“ 2 àxy AE 


và ai cũng biết rằng: “Con gái là con người ta, con dâu mới thực mẹ 
cha mua về”. 

Trước kia, đám cưới nông thôn thường chỉ đi bộ. Tuy nhiên, 
nhà phong lưu thì ông cầm hương, chú rể, chủ hôn, mấy phủ rể đi 
ngựa. Ngựa đi bước một thong dong trên đường. Còn cô dâu và các 
phù đâu ngồi trên võng điều (khiêng). Theo sau là đoàn nhà gái, 
bưng đội hòm gỗ sơn then, quả cưới. 

Ngoài tỉnh thì đám cưới (dưới thời Tây) đi xe tay (xe người 
kéo). Nhà sang thuê ô tô cưới kết hoa. Hồi đầu thế kỷ này (1910 - 
1920), Hà Nội có xe song mã (xe hai ngựa kéo), cho đám cưới thuê. 
Xe song mã đi trông rất lịch sự, sang trọng mà không vội vã. Chỉ 
bốn xe, không thể hơn, và người ta không đi lẻ. Trong việc cưới 
xin. cái gì cũng cần chẵn đôi mới trọn vẹn. Còn nhà nghèo thì ở đâu 
cũng nghèo, đám cưới dẫn bộ cả. 

Nhà giàu chú rể trang phục áo gấm hoặc the hoa, quần ta trắng 
hộp (có li), khăn xếp nhiễu, giày da đánh bóng loáng. Cô đâu 
thường áo mớ ba, sang thì cài khuy kín yếm, hở khuy cổ, thắt lưng 
nhiễu Tam Giang buộc múi ra bên ngoài, buộc lẫn với đây xà tích 
bạc bóng loáng. Quần lĩnh hoa chanh, dép cong, nón thúng quai 
thao. Ngay sắt ve áo cô dâu có cài ba chiếc kim, có người cài tới 9 
chiếc (phụ nữ có chín vía?), cốt để đi gặp đường nếu gặp người quở 
quang. nói điều xấu, độc miệng thì kim này trấn át được. Tục người 
Việt cổ hay một vài dân tộc thiểu số ở nước ta, đêm hôm trước buổi 
đón đâu, bà mẹ cũng trao kim cho con gái và dặn riêng để dùng 
trong khi ăn nằm, chồng có bị phạm phòng (tai nạn đột ngột), thì 
biết dùng kim này châm vào một huyệt trên sống lưng sơ cứu được 
người bị nạn. Kim này cô đâu thường cài ở búi tóc. 

Tục lạ 

Đám rước về đến ngõ, cô dâu đã tới nhà chồng. Tới đây, mỗi 
nơi có một íc /¿. Hoặc ngay giữa cửa nhà chính, người ta để một 
bếp than hồng (than củi) chứ không phải than quặng bùn tròn. Cô 
dâu phải bước qua để vào nhà. Làm như thế để đố? ví¿ những vía 
đữ cô gặp trên đường, hoặc ma quỷ theo đám cưới, ám vào cô - 


| 74 | LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


hoặc một tục khác: trước cửa nhà để sẵn bộ chày cối. Ông cầm 
hương cầm chày đưa chú rể. Chú rể nhận chày, giã xuống cối ba 
cái. Liên đó, pháo nổ mừng (đấy là hình ảnh “cái nõn, cái nường” 
và hành động của chú rể biểu hiện hoạt động tính giao, cầu phồn 
thực, một tín ngưỡng cổ của dân ta trong hoạt động nông nghiệp). 
Tín ngưỡng cầu cho đôi lứa sinh sôi, gia đình phát triển. Trên 
đường, ông thân chú rể đi nhanh chân vẻ trước. Lúc này ông từ nhà 
ra, đại điện gia chủ đón đoàn rước dâu về. Ngay lúc ấy bà mẹ chàng 
rể lắng lặng xách bình vôi (ăn trầu) đi, lánh mặt sang hàng xóm. 
Lâu lâu, khách yên vị, trò chuyện rồi bà mới lắng lặng trở về, đặt 
bình vôi vào chỗ cũ, ra tiếp chuyên. Có người cho rằng bình vôi 
tượng trưng cho tài sản. Các bà nội trợ “tay hòm chìa khoá” phải 
mang tài sản này đi bảo vệ, để cô dâu nếu có khôn ngoan cũng 
không bòn rút được hoặc không làm hư hao mất mát của nả nhà 
chồng. Có người nói, mẹ chồng xác định vai trò trách nhiệm con 
dâu sẽ về làm chủ, bà sẵn sàng trao quyền trông coi việc gia đình 
cho con dâu. Nhưng không phải đã trao toàn quyền, đẩy hết trách 
nhiệm, mà bà vẫn nắm quyền điều hành và bình vôi là vật tượng 
trưng cho Bà Chúa trong nhà. 


Ảnh: Đón dâu ngoài cửa 
Nguồn: Ký họa Việt Nam 
đầu thế kỷ XX, NXB Trẻ, 1989 


Khi bà mẹ đi ra chào khách. cô dâu theo chú rể chào cha mẹ. 
rồi họ cùng đi lễ nhà thờ họ. Trở về. lễ gia tiên. 

Cô cưới 

Thầy cô. thầy lễ trình báo chủ nhân biết mọi việc đã xong xuôi. 
gia chủ đứng lên “có nhời với các cụ” rồi mời mọi người vào bàn 
tiệc. Trong bữa này thường có đảm ba trẻ bên hàng xóm theo đoàn 
đón đâu. vào ngồi ăn. Chúng được tiếp vui vẻ. xếp riêng vào một 
cỗ. vì người ta quan niệm "nhiều trẻ đến nhà là điểm con cháu đầy 
đàn”. Thấy lễ nhanh nhẹn khéo léo mời khách theo lứa tuổi. cá 
chức vị nữa để tỏ ra có gia giáo. “ọng Aú trọng tước ” như nhau. 
ông cô gắng tránh mọi điều sơ suất mà ở nông thôn thường hay 
“mượn chén”. “rượu vào lời ra". làm cho bữa tiệc ngày vui Không 
khéo chèo lái. lại trở thành cuộc cãi vã giữa các cụ hoặc giữa các 
nhóm người vốn đã “có vấn để” từ trước. nay viện cớ. bật ra. 

Cô cưới thì không nói hết được. Từ nhà nghèo chỉ một bữa 
“cơm cưới” là mớ ốc luộc với khoai lang và tấm bánh đa. bên cạnh 
một mâm rượu nhạt. tới nhà giàu sang. mảm trên có dưới. trong nhà, 
ngoài rạp. đều cỗ ba tầng toàn cao lương mỹ vị thì ghê gớm quá hai 
cảnh cưới xin thật là đối lập với nhau. Sự xa hoa chưa đừng ở cô bà 
tầng, nhưng sự nghèo túng có khi dừng ở tấm bánh đa. nậm rượu. 

Khách được mời đự tiệc mặn đều có đổ mừng. Nho nhã. học 
thức thì có thể mừng bức trướng hoặc đôi câu đối. Còn bình thường. 
xưa kia "đi cưới” người ta chí mừng tiền. Tiền giao cho thầy lẻ. 
“Thầy cỗ. chiếc bút giắt tai, cuốn số cầm tay hay cặp nách sẵn sàng 
nhận bất cứ lúc nào quà cáp. và lập tức thầy phải ghi vào số. Với 
nông thôn đây là sự giao lưu văn hoá. hoặc nói khác đi. cũng là việc 
"trá nợ miệng”. Nhà nào có con cũng đều phải có số (không biết 
chữ thì nhờ người có chữ trong làng. như thây lễ chẳng hạn) nay 
mình đi ăn cưới nhà :ủ, hoặc dự đám tang cũng vậy. phúng bao 
nhiêu. đều là để “đáp lại”. tá lại, cái việc ngày trước (hay năm 
ngoái) người ta đến nhà mình. Ví như: Ông A mừng 3 đồng, ông B 
mừng 5 đồng "mới nghe được”. Cả một vòng quay đời người. rồi 


BưƯN|L¿ rune vú - ncUyên dónG pƯơNG - LỆ HồnNG Lý - LƯU KIỂM THANH 


nhiều đời của một nhà đều nhớ rõ điều đó, để sống cho sòng phẳng, 
có tình làng nghĩa xóm. Từ sau tháng 8 năm 1945. miền Bắc đổi 
mới “lễ cưới” thì “tiền mừng” chủ yếu (và phổ biến) là hiện vật: 
nổi. xoong, xanh, chảo, bát đĩa, chậu, khăn mặt... thôi thì đủ. Ái 
đến nhà trai (bạn của nhà trai). cứ đặt quà lên “bàn thờ hạnh phúc” 
hoặc đưa cho chủ nhà. Chủ nhà cũng mang lên để ở đó. Nhiều đám 
cưới xong, đôi vợ chồng có 3 - 4 mặt con (trước đây sinh đẻ chẳng 
có kế hoạch gì) rồi mà vật dụng tặng phẩm hồi cưới dùng chưa hết. 
Hoặc thân phận món quà này lại được chủ nhà mang đi mừng đám 
cưới khác. Sau ngày đất nước thống nhất (1975) và nhất là 6, 7 năm 
lại đây, kinh tế thị trường phát triển, người ta cứ mừng nhau bằng 
tiền, cho vào phong bì là xong. Và tình hình diễn biến của nhà đám 
(nhà trai, mời khách ăn) có phần phức tạp. Có người chủ trương mở 
tiệc mặn tại nhà hàng. Tốn. đắt cũng thué. Bởi vì khách mời là loại 
“xộp” cả, đến ăn phải phong bao nằng nặng mới nghe được. Và thế 
là từ sự nhăn nhó khó khăn trước kia của nhà trai, nay nhà trai cười 
suốt. Vì cuối cùng mở bì ra, đếm lại. còn đư đôi hơn vốn bỏ ra thuê 
nhà hàng nhiều! 

Tế tơ hồng 

Như đã nói. rế f hồng chỉ còn là kỷ niệm hồi cố. trong câu 
chuyện kể của người già. Ghi lại đây âu cũng để biết phong cách 
sống một thời, để thấy những ưu, nhược điểm (nếu có) của nó. Tuy 
nhiên, ở một vài nhà có người biết nho học. và con cái đi theo nghề 
chữ (viết lách. nghiên cứu) thường cũng muốn “giấy rách giữ lấy 
lễ” vì đối với họ, đó là biểu thị sự nhớ ơn (dù nhớ ơn theo huyền 
thoại), người đã tạo nên một đạo lý... 

Tế tơ hồng được tổ chức ngay sau khi con dâu về tới nhà, trước 
lúc yết tổ họ và yết gia tiên. Việc làm hàm ý, lúc này mối lương 
duyên đã vẹn toàn do ông “Ti hồng Nguyệt lão thiên tiên” (Ti và tơ 
đồng nghĩa, cho nên thì người ta gọi ông Tơ hồng), chắp mối xe 
duyên. Vậy việc trước tiên là phải nhớ đến công đức của ông, làm 
lễ tạ. 


A“ đuàng Zâx 


Lễ cử hành đơn giản song trang nghiêm. Hương án kê ngay bên 
bàn thờ gia tiên. trên có bát hương cắt bằng thân chuối non. Bài vị 
giấy điều để mấy chữ Hán “Tï bồng Nguyệt lão thiên tiên”. Nếu 
đẹp trời. có thể bày hương án ra sân, lê có xướng văn và đọc chúc 
nên gọi là tế. Ngoài bát hương, bài vị, có hai cây nến và đĩa xôi con 
gà. Cô dâu, chú rể đứng sóng đôi trên chiếc chiếu hoa trước hương 
án. Theo lời xướng lễ. lạy bốn lạy và quỳ. Hai bên hương án có hai 
người chấp sự: một người đọc văn tế, một người rót rượu. Chỉ lễ 
một tuần không rượu. Văn tế viết trên giấy hồng điều, đọc xong 
không đốt mà dầm vào chậu nước để sẵn trước hương án. Đọc văn 
cần người tốt giọng, không cần người giỏi giang cho lắm. Trước, đo 
thầy lễ lo liệu. 

Văn tế Tơ hồng Nguyệt lão không có bài cố định, vì không ép 
vào khuôn phép, mà cốt nêu mấy ý quan trọng là, tán đương công 
đức của Nguyệt lão, Nay mong được phù hộ độ trì cho tân lang - 
tân giai nhân, được sống trọn vẹn với nhau cho tới mãn chiêu xế 
bóng, sinh con đẻ cái vuông tròn. 

Dưới đây là một bài Văn tế cổ, thịnh hành vào khoảng những 
năm 20 - 30 thế kỷ XX: 

Văn tế 


“Ngày... tháng... năm...; xã..., tổng... huyện..., tính..., (họ tên 
người lễ)... Kính đem lễ mọn... dâng lên trước Tỉ hồng Nguyệt lão 
Thiên tiên, lạy mà tâu rằng: 

Tôi vâng mệnh cha mẹ (hoặc ông bà, tuỳ, còn ngài nào thì biên 
vào) lấy người con gái là Thị... ở cùng làng (hoặc làng khác thì ghỉ 
vào) làm vợ. Nay nhân lễ cưới vừa yên, kính tổ lòng thành tế lễ. 

Muôn tán thiên tiên: 

Đức tựa trời cao, lòng như trăng tổ. 

Máy Tạo vẫn xoay, dây duyên gắn bó. 

Trao tơ kết tóc, chỉ hồng xe đây túi kiến khôn. 

Phận đẹp duyên ưa, đầu xanh lựa trong vòng phù phụ. 


HN ‹ê rnune vụ - no yšn HồnG pướng - Lê Hồng Lý - LƯU kiếm THANH 


Nay nhân lễ mọn kính dâng, muôn đợi ơn trên hạ cố. 

Độ cho đuyên mới hoà hài, ngày được phúc lành hưởng thụ. 
Đôi lứa đẹp duyên loan phng, nhà cửa thêm vui. 

Điểm lành ứng mộng hùng bị, gái trai đầy lũ. 

Cây đà ấm bui, xuưn vẩy, nên một nhà xuân. 

Cấm lại thêm hoa, trọn vẹn gồm năm phúc dủ 

Thực là: Đội đức Thân tiên, phù trì ủng hộ. 

Cẩn cáo ”. 

Lúc cúng thì thành kính như vậy, nhưng rồi ra, hạnh phúc dang 


dở, niềm tin chưa lâu đã đổ vỡ, lúc ấy người ta lại lôi Ông Tơ ra 
trách móc: 


Bắc thang lên đến tận trời 
Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cằng tay. 
Đánh thôi lại trói vào đây 
Hỏi ông Nguyệt lão: “Này đây tơ hồng?” 
Nào dây xe Bắc xe Đông 
Nào dây xe vợ xe chông người ta 
Vựng xe, xe phải vợ già 
Tôi thì đốt cửa nhà ông? 
Lễ nhập phòng 
Yết gia tiên xong, chào bố mẹ chồng và họ hàng bên nội rồi,. 
ông cảm hương (gọi như vậy, nhưng lúc này trong tay ông không 
có hương nữa) dẫn cô dâu chú rể vào buồng riêng, tức buông cưới. 
Chiếu chưa trải gấp gọn ở đầu giường, ông mở chiếu, rải thật khéo, 
phẳng phiu, không được xô lệch “tịch bất chính, bất ngoạ” (chiếu 
không thắng, không nằm). Vì vậy phải là chiếu mới, mới trải phẳng 
được. Ông cầm hương làm việc này có nghĩa ban phúc lộc cho đôi 
vợ chồng trẻ. 


Một cái án (nhỏ) đặt giữa buồng, trên bày rượu và các món ăn. 
Ông đốt hương ấn rót rượu ra một cái chén, xẻ vào hai chén, đưa 
cho cô dâu và chú rể. Ông lui ra, khép cửa buồng lại. Người vợ 


A#“t 2a 44 


đứng phía đông. chồng đứng phía tây, cùng vái chào nhau, cùng 
nhấp rượu. rồi bê mâm thức ăn ra giường ăn chung. Đó là lễ hợp 
cđn và là bữa cơm đầu tiên hai vợ chồng ngồi chung một mâm. 

Riêng đám cưới “chạy tang” thì lệ làng quy định đôi vợ chồng 
trẻ không được *ãn nằm” với nhau trong vòng 100 ngày. Đến đời 
vua Lê Thánh Tông, luật Hồng Đức (ban hành cuối thế ký XV), xoá 
lệ này. Nhưng đến đời Nguyễn, luật vua ban lại trở lại như cũ, tức 
là phải kiêng L0O ngày. 

Còn một tục lệ nữa, các bà mẹ thường truyền cho con gái khi 
về nhà chồng rằng. ngay lúc nhập phòng. khí chiếu đã trải xong. 
ông cầm hương đi ra rồi việc đầu tiên của cô gái là phải ngồi về 
phía đầu giường. Còn sau khi thay áo thì cô phải tìm cách vát áo 
mình trùm lên áo chồng. Hai hành động ấy có nghĩa là, cô dâu - vợ 
- đều ở phía trên, phía ngoài - bao trùm - tức là sự áp đảo được 
chồng, không bị chồng bắt nạt. Người ta cũng nêu một đặc điểm 
của “phái yếu” là thích bắt nạt chồng? Tình hình thực tế có lễ là 
nhiều bà vợ đảm đang. quán xuyến được việc nhà chồng. nên giới 
"vợ" được mệnh đanh là "nội tướng”. nắm “tay hòm chìa khoá” của 
nhà, rồi vươn tới mức *'lệnh ông không bằng công bà”. Xong không 
phải người vợ nào cũng đi theo con đường ấy. Ngược lại, có những 
ông chồng cũng mong vợ thành thạo, tháo vát để trông nom nhà 
cửa, con cái, cho mình yên ổn làm ăn. 

Tuy nhiên dư luận xã hội cũng để lại nhiều tuyên ngôn. như 
một kinh nghiệm sống. Người Việt Nam thường nhắc và sợ cảnh 
mẹ chồng nàng đâu xung khắc, do mẹ chồng khó tính, nhưng thực 
ra nhiều bà vợ chỉ lo chồng dữ tợn: 

Lấy chồng mà dữ thì lo, 
Mẹ chồng mà dữ, mổ bò ăn khao. 

Còn bà mẹ chồng thường nhắc nhủ con trai: 

Dạy con từ thuở còn thơ 
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIỂM THANH 


Mâm cơm bố mẹ chồng 

Nàng dâu, nếu là đâu trưởng thì sau đêm hợp cẩn, động phòng 
“hoa chúc”, ngày hôm sau phải tự động làm mâm cơm dành riêng 
mời bế mẹ chồng. với ý là “chủ quỹ” (giữ việc cơm nước trong 
nhà), để phụng dưỡng bố mẹ chồng (coi bố mẹ chồng như bố mẹ 
đẻ). Phải bày đặt cách nào cho mâm cơm trông tươm tất, tỉnh khiết 
mà không chỉ có thức ngon vật lạ - cái đó chưa cần trong buổi đầu 
này - mà chính là “cơm ngon, canh ngọt”. Nàng mời bố mẹ chồng 
ra ngồi, nàng đứng trước mặt lạy chào hai lạy, rồi phải hầu rượu, 
hầu cơm chu đáo. Mẹ chồng (hoặc bố chồng) bảo lui, mới lạy tạ 
mà ra đi. Thông qua bữa cơm này, bà mẹ chồng có thể hiểu một 
phần chữ “công”, chữ “hạnh” của cô dâu mới. 

Lễ lại mặt 

Làm dâu được ba ngày, ngày thứ tư, đôi uyên ương xin phép 
cùng về thăm bố mẹ vợ, lễ gia tiên, tục gọi là lễ lại mặt hay lễ tứ 
hỉ. Cũng có đám, ngày hôm sau, họ đã về, gọi là lễ nhị hỉ. Nhà 
nghèo thì be rượn cùng ba lâ trầu, ba quả cau cũng được. Nhà 
giàu, nhất là ở thành thị, phải sửa lợn quay, xôi gấc... lễ chính này, 
thường lại quả một phần tr. 

Sau bữa cơm thân mật, vợ chồng xin được trở về. 

Từ lúc này, vợ chồng mới cưới chính thức lo “tổ ấm” của mình. 
Nếu hoàn cảnh khá giả, mà theo như văn bản “cho của hồi môn” 
hôm đón dâu ở nhà gái, hoặc bố mẹ chồng có nhà cho con trai, thì 
lúc này họ có thể đọn đến nhà mới ở, đúng với hai chữ “ở riêng”, 
cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhiều nhà có gia phong, nếp sống nhà 
nho hoặc quan lại, bà mẹ chồng là nội tướng giỏi thì hãng giữ đôi 
vợ chồng lại, để bà cùng con trai uốn nắn dâu mới, nhất là dâu 
trưởng về nhiệm vụ của người nội trợ: lo toan việc nhà, ăn, mặc, 
tiêu pha, nấu nướng, thêu thùa, vá may, hầu hạ khách của nhà, làm 
giỗ khí nhà có việc. Để cô dâu từ đó hiểu cụ thể vai trò nội trợ nó 
gồm những thứ gì và như thế nào. Và còn một điều quan trọng, bà 


A/. #„ảxg “ã: 


không nói ra. nhưng rồi do thái độ sản sóc. hỏi hạn con đâu sau đó 
ít tháng. người ta hiểu rõ hơn cái điều chính yếu. bà đồi hỏi ở con 
đâu: “Đã thấy gì Khang khác chưa?” "có thai chưa”. Vì ở bà, trong 
lối suy nghĩ truyền thống, truyền thống xã hội. nhât là truyền thống 
gia đình. lấy vợ cho con để chóng có chấu bế, nhưng phải là cháu 
trai, nối dõi tông đường. 

Nói về hôn lễ, sau lễ lại mặt, vợ chồng chung sống (ở chung 
nhà với bố mẹ hay ra ở riêng) là xong. 

Thất xuất 

Ai cũng thấy trong gia đình hay ngoài xã hội. ngày thường và 
quanh năm. người phụ nữ đã làm việc như thế nào. Với khả năng 
lao động và vai trò xã hội ấy. người ta nghĩ. người phụ nữ xứng 
đáng được hưởng quyền bình đẳng với nam siới. Trong cuộc sống 
hàng ngày, họ rất thiệt thòi và rất nhiều trường hợp chịu cảnh đắng 
cay. Chỉ cần chung sống một vài năm, người chồng đã nêu những 
lý do để ruồng rẫy vợ, bó vợ. Đó là người đàn bà phạm một trong 
thất xuất (7 cớ phải ra đị): 

1- Không con 

2- Dâm, nhác 

3- Không thờ bố mẹ chồng (hầu hạ, chăm sóc) 

4- Lắm điều 

5- Trộm cặp 

6- Ghen tuông 

7- Ác tật 

Điều một được coi là quan trọng nhất. Người ta không chịu mất 
giống vì người phụ nữ không con. Nhưng ngay điều quan trọng này 
cũng thấy ngay sự phi lý của nó. Khả năng vô sinh là thuộc về cả 
hai người. Chẳng riêng gì người vợ. Cho nên nhìn đi nhìn lại, vẫn 
là sự áp bức của chế độ phụ quyền. muốn giành cho mình tất cả, 
chà đạp tất cả lên quyền lợi phụ nữ, dù đó là bạn trăm năm của 


N|‹‡ raunc vũ - noUyễn LồnG cương - Lê Hồng Ly - LƯU kiểM THANH 


mình. Bởi vì với sáu điều dưới, nếu đặt lại với người chông thì 
người vợ có quyền bỏ không? Hẳn là không bao giờ người đàn bà 
đám đặt ra, vì đã về nhà chồng là cả luật pháp và chế độ chính trị 
bảo hiểm cho nam giới rồi. 

Tam bất xuất 

Tuy nhiên, luật cũng nêu ra ba điều bênh vực cho phụ nữ. Với 
ba điều kiện này, chồng không được ly dị vợ, gọi là “tam bất xuất". 

I- Vợ đã chịu đại tang nhà chồng (bố mẹ chồng). 

2- Lấy nhau nghèo rồi giàu lên (trước nghèo. sau giàu). 

3- Nếu rời bỏ nhà chồng. về sẽ không nơi nương tựa. 

Điều 1, chứng tỏ người vợ làm đầy đủ nhiệm vụ người dâu thảo. 
Điều 2, chứng tỏ người vợ có tài tháo vát, hoặc cùng chồng “lăn 
lưng làm giàu” hoặc là người giỏi 8lang, một tay xây dựng cơ đồ 
cũng nên. Điều 3, bộc lộ tình thương, lòng nhân đạo đối với người 
bơ vơ, 

Lại còn một luật nữa, là nếu người chồng không chịu ăn nằm 
với vợ năm tháng. người vợ được trình quan và lý trưởng làm 
chứng, và người đàn bà có thể đi với người khác. Còn tại sao lại là 
năm tháng mà không hơn hoặc kém thì không thấy ai giải thích. 

Chế độ đa thê 

Văn đưới sự che chở của chế độ gia tộc phụ hệ, cho đù người 
chồng không bỏ người vợ mới cưới, anh ta vẫn có thể đi lấy người 
vợ khác tiếp theo, gọi là vợ lẽ hoặc vợ hai, vợ ba... cho tới khi có 
con, mà phải là con trai mới thôi. Cái cớ thứ nhất để đa thê là việc 
nối đõi tông đường. Đây không phải là lý do hưởng lạc và thừa của 
của người đàn ông. 

Nhưng cũng có trường hợp nghe kể lại như sau: 

Hai vợ chồng không con, có khi là do chồng. Người chồng đã 
rõ tình cảnh thực của mình rồi thì ruồng rẫy vợ cũng vô ích. Vì có 
thể trong trường hợp ấy người đàn bà sẵn sàng ra đi. Nên ở nông 


“tà 2a 


thôn xưa, hãn hữu có người kể chuyện như sau: Người chồng bất 
lực. Hai vợ chồng bàn nhau hoặc vợ đi “thả cỏ” trộm (người đàn bà 
tự đi tìm, chồng giả câm giả điếc, kệ). Hoặc, mời một người bạn 
quen, khoẻ mạnh tốt giống (đã có vợ. đầy đủ con cái nếp tẻ) trình 
bày thật sự giữa hai người đàn ông, người chồng nhờ người kia 
“giúp đỡ” vợ mình. Và rồi bộ ba này họ thực hiện nghiêm chỉnh lời 
mời và lời hứa giúp đỡ, tới khi người đàn bà mang thì thôi. Đối với 
thế gian, họ đồng lòng giữ kín. Đặc biệt với tổ tiên, gia đình phải 
làm lễ hẳn hoi, cáo trình và khi xong rồi, có lễ tạ. Trong quá trình 
thực hiện hợp đồng ấy, gia đình này bồi dưỡng bạn trai kia đều đặn 
bằng những bữa rượu thịt chu đáo... 

Cái cớ thứ hai của cảnh lấy lẽ, người ta nêu là do fìuh cảnh xui 
nên. Ấy là đo ông - người chồng - giàu có nhanh nhẹn, ruộng đất 
không có ở đồng nhà, mà nhiều thửa, lại thuộc làng khác, thì ông 
cưới để cô vợ hai quản lý cho món tài sản ấy. Một số bà vợ lẽ khá 
nhiều kinh nghiệm, từ khi có ruộng đất, ăn nên làm ra, chẳng kém 
tài sản bên vợ cả. Hoặc như ngày nay, ông “xế” (lái xe ô tô) thường 
nhiều vợ ở nhiều tỉnh. Đi công tác qua tỉnh nào, ông kiếm ngay một 
vợ làm trạm “nghỉ”. Mỗi bà một ngôi nhà. Chẳng bà nào biết bà 
nào. Chỉ đến khi chuyện không may xảy ra mọi người mới đồng 
thanh “lạ quát”. Đó là người lái xe bị tai nạn chết. Thế là hàng loạt 
phụ nữ, trẻ có, trung niên có từ 7, 8 nơi về chịu tang chồng. 

Điều thứ ba: Luật pháp thừa nhận. Trong luật không cấm 
chồng lấy nhiều vợ. Thế là nam giới cứ “khai thác” luật. 

Vợ lẽ 


Thường có bà vợ cả tai ác, chỉ đi tìm ép những cô gấi con nhà 
nghèo về làm lẽ cho chồng để dễ bể áp chế. Những cô gái nghèo 
cũng cam phận, mặc dâu nhiều khi do tuổi trẻ, sắc đẹp, cô được 
chồng yêu quý hơn, nhưng cũng thường thương vụng nhớ thầm, 
việc bộc lộ tình cảm ra ngoài rất hiếm hoi. Có cô gái vì thương bố 
mẹ mà phải ra đi, vì bố mẹ nợ nần quá nhiều. Lòng hiếu thảo của 
các cô gái thật đáng quý, nhưng đã dùng vào chỗ đáng thương. 


FPT ÍLE TRUNG vũ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


, 


Đôi khi người ta hát: 
Lấy chồng làm lẽ khối lo 
Cơm nguội dây rá, cá kho đây nồi. 
Nhưng tiếng lòng của các cô còn não nề hơn: 
Đói lòng ăn nắm lá sung 
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng. 

Và tiêu biểu nhất là bài thơ “Lấy chồng chung” mà Hồ Xuân 
Hương như thay lời cho những thân phận lẽ mọn đã thét lên, mà 
cũng như than vãn: 

Kẻ đấp chăn bông, kể lạnh làng. 
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung 
Năm thì mười hoa hay chàng chớ 
Một tháng đôi lần có cũng không 

Nàng hầu 

Cuối cùng, phải kể tới trường hợp đau khổ khác, là nàng hầu. 

Nàng hầu thường là những cô gái nghèo xinh đẹp, khoẻ mạnh. 
bán mình cho nhà giàu. vào hầu hạ, đấm bóp cho chủ, rồi sinh con 
cho ông chủ. Nhất là sinh con trai, nếu ông đang cần. Bà vợ cả hoặc 
thêm vợ lẽ nữa, đồng tình không để chồng lấy vợ ba, nhưng cho lấy 
- mua thì đúng hơn - nàng hầu về nuôi. 

Cái tỉnh tế hoặc ác ý ở chỗ, nếu nàng hầu có đẻ con trai thì đứa 
con phải gọi bà cả là mẹ, gọi mẹ đẻ - nàng hầu - bằng chị hoặc cô. 
Như thế tức là nàng hầu không được thừa hưởng tài sản của nhà 
này. Mà cũng không lên mặt với chồng, với vợ cả, với xã hội được. 

Bà vợ cả vẫn được tiếng lấy “hầu” cho chồng, mà không mất 
địa vị, không mất tài sản. Nỗi khổ tâm khác là nàng hâu không 
được gọi theo tên chồng như các bà vợ, mà gọi bằng tên chính. Nhà 
giàu sang lại đặt một tên khác cho hoa mỹ, (Hồng, Sen, Mai, 
Cúc...) thế thôi. Nàng hầu đích thực là người ở, vì chỉ ở nhà dưới, 
được xếp riêng buồng. Và khi mình chết, con mình không được để 
đại tang (1), vì đại tang thì đứa con mình đã phải dành cho bà cả. 


4⁄4 Z.-„ 2. RE 


Thật đau đớn cho cảnh nghèo và cũng nham hiểm sao lòng người: 
Sông sâu còn có kẻ đò 
Lòng người nham hiểm biết do sao cùng? 

Mẹ chồng nàng dâu 

Nếu như không xảy ra cuộc chao đảo nào, vợ chồng sống bình 
thường với nhau, thì một quan hệ luôn treo trên đầu cô dâu với 
nhiều thử thách ở nhà chồng. Trước hết là mẹ chồng - nàng dâu và 
cạnh đó là chị đâu - em chồng. 

Dù bất cứ lý do gì. ngay cả đám cưới êm đẹp, sau khi nàng dâu 
sống bình thường với nhà chồng rồi, thì tức khác người mẹ chồng 
bát đầu, đù ngoài mặt tươi cười, có vẻ tự nhiên, nhưng bên trong - 
đằng sau thì. không bỏ qua một hành động hoặc một câu nói, một 
cách ăn nói của cô dâu mới, nếu chồng có em gái thì rồi em gái sẽ 
về hùa với mẹ đẻ để "xét nét” chị dâu. 

Tới đây. cô dâu phải chịu một cuộc tiến công, tức là những thử 
thách. Bà mẹ luôn đòi hỏi cao, Cô dâu cố theo, sẽ mệt mỏi. từ nồi 
cơm cho đến bát canh. từ việc chào hỏi tới những cuộc chuyện trò. 
Đều là thử thách tất cả... Nói đúng ra, sự thử thách thông qua cuộc 
sống bình thường. Về phía bà mẹ là mong một cô dâu hoàn thiện 
“tứ đức”. Song không phải cô dâu nào cũng được rèn luyện kỹ 
lưỡng tứ đức như thế, nên rồi trong bữa ăn này, món ăn kia, công 
việc nọ, những sơ hở sẽ bộc lộ. những thiếu sót không thể giấu, 
nàng dâu cứ phạm phải. 

Lại còn cá tính. Bà mẹ thì nhanh nhẹn. Con dâu thì chậm chạp. 
Nhưng nếu cô dâu sắc sảo. khôn ngoan thì để bị nghỉ ngờ, tỉnh 
ranh dễ đối trá! Nàng dâu sẽ được giao tiền đi chợ, để xem có biết 
mua thức ngon không? Có mua được rẻ không? Có ăn bớt tiền 
không? Nhiều bà mẹ cứ luấn quấn với những lo toan nhỏ và vặt 
vãnh ấy mà mâu thuẫn cứ tăng dần lên. Rồi lại thằng con trai mình, 
chồng nó. Ân tượng về cuộc sống ấm cúng từ lúc lọt lòng của đứa 
con trai tới ngày khôn lớn trước lúc lấy vợ. là một chuỗi hình ảnh 
đẹp về tình mẹ và con, con và mẹ. Thế mà nay, nó như đã quên hết. 
Nó chỉ biết có vợ nó. Bà mẹ trách con dâu trước mặt con trai, như 
một sự thử thách. 


RE rRuno võ - xcUyễn nóng pượng - L£ HồnG Lý - LƯU KIẾM THANH 


Ấy, tất cả, những câu chuyện quá bình thường ấy. thường họ 
không thu xếp nổi và không tự ý thức hơn về các mối quan hệ mới 
nảy sinh, và cứ mang định kiến với người mới lạ vẻ nhà, thì tình mẹ 
con nhất định bị thương tốn. 

Đến nỗi có đôi vợ chồng ý hợp tâm đầu. thì bà mẹ chồng lại là 
mọi nguyên nhân của sự tan vỡ. Bà ép con trai bỏ vợ. Còn người 
con, nếu theo mẹ thì mất vợ, theo vợ thì mang tiếng bất hiếu với 
mẹ. Nên đã có nhiều trường hợp đẳng cay. do chàng trai nhu nhược 
mà người vợ phải ra đi, hoặc về nhà mẹ đẻ: 

Mẹ chồng ác nghiệt dữ ghê 
Tôi ở chẳng được, tỏi về nhà tôi, 

Hoặc để tránh tiếng xấu cho cha mẹ đẻ, phần vì quá chán ngán 
những nồi đắng cay không sao dứt bỏ được, cô tìm đến cửa chùa. 
ăn mày cửa Phật. cố tìm cuộc sống an nhàn cho kiếp sau. Hoặc nữa, 
cay đẳng và bế tắc, cô chọn con đường ngắn nhất, mà cay đắng 
nhất: quyên sinh! 

Ngày nay, tình cảnh này khóng phải là hết. Song chế độ xã hội 
đã đối khác. Khác đến mức nghe nhiều chuyện chúng ta thấy xa lạ. 

Trước hết. người phụ nữ được thừa nhận là một lực lượng xã 
hội. Hơn thế. phụ nữ chính là nửa dân số thế giới, cùng đồng nghĩa 
với nửa dân số của mỗi quốc gia. Xã hội đã sử dụng và khuyến 
khích tài năng phụ nữ. Trước pháp luật người phụ nữ hoàn toàn 
bình đẳng với nam giới. Tất cả điều đó ảnh hưởng và thay đổi tới 
sốc rẻ những cái nhìn thiên lệch. trịch thượng ngày xưa của xã hội. 
của nam giới đối với phụ nữ. 

Việc cưới xin được cộng đồng chăm lo tổ chức và đẻ ra những 
phương châm tốt đẹp. đồng thời với sự hướng dẫn tổ chức lễ cưới 
đơn gián, lịch sự. văn minh. 

Người phụ nữ đi làm tự kiếm được tiền, cuộc sống đỡ phụ thuộc 
người khác. giá trị nhân bản được đánh giá lại. 

Điều chỉnh là mỗi người tự ý thức. mỗi giới tự ý thức. xã hội có 
trách nhiệm thì những tệ nạn ngày xưa không có cơ tái điền. 


A& 2 ảxy 


Nước ta đã công bố Luật Hón nhân và Gia đình, luật có đoạn 
viết: “Nhà nước bảo đảm việc thực hiện đầy đủ chế độ hôn nhân tự 
do tiến bộ, một vợ. một chồng, nam nữ bình đăng, bảo vệ quyên lợi 
phụ nữ và con cái, nhằm xây dựng những gia đình hạnh phúc, dân 
chủ và hoà thuận. trong đó mọi người đoàn kết. thương yêu nhau 
giúp đỡ nhau tiến bộ...”. 

Nghỉ thức mới 

Tuy nhiên nhà nước kêu gọi môi người, mỗi đôi nam nữ cần ý 
thức rõ hơn về hôn nhân và gia đình. Được 0 do yêu đương, song 
không lạm dụng điều ấy, mà vẫn phải thấy trách nhiệm trong tình 
yêu và xây đựng gia đình. Tự do yêu đương tức là phải chọn lựa bạn 
tình cho tốt, để yêu được lấy được và chung sống lâu dài với nhau. 
Ngày nay nội dung hôn nhân và gia đình còn thêm hai mục quan 
trọng nữa: 

- Sinh đẻ có kế hoạch. Mỗi đôi vợ chồng chỉ nên sinh một hoặc 
hai con để nuôi chúng tốt hơn. 

- Phải sống chung thuỷ với nhau để chống AIDS (HIV) giữ bên 
hạnh phúc. 

Xin trích theo đây nghi thức cưới theo nếp sống (đúng luật 
pháp, có tổ chức văn minh) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin ban 
hành (1986): 

I. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 

1- Việc kết hôn phải dựa trên cơ sở Hiến pháp và Luật Hôn 
nhân và gia đình mà Nhà nước đã ban hành. 

2- Đôi nam nữ muốn kết hôn phải đăng ký với Ủy ban nhân dân 
cơ sở (xã, phường...), nơi cư trú của một trong hai người. 

3- Lễ kết hôn phải làm đúng thủ tục, đảm bảo trang trọng, vui vẻ. 

II. LỄ KẾT HÔN 

Lễ kết hôn là nghi thức chủ yếu, do chính quyền (Ủy ban nhân 
dân}cơ sở - thay mặt cho nhà nước đứng ra tổ chức và công nhận. 


HH nuoc vo - xo yên nónG pUonG - LẺ HónG Lý - LƯU kiếu THANH 


1- Cấp giấy chứng nhận kết hôn 

- Khi nhận đầy đủ giấy tờ xin kết hôn của đôi nam nữ, UBND 
xã phường... xét thấy hợp lệ thì chấp nhận và định ngày. giờ tổ 
chức lễ kết hôn cho họ. 

- Giấy chứng nhận kết hôn phải theo mẫu thống nhất của Nhà 
nước. Có đấu của UBND cơ sở và chữ ký của đại diện chính quyền. 

2- Địa điểm và tổ chức lễ kết hôn. 

UBND cơ sở cần có một phòng (tại trụ sở UBND hoặc nhà văn 
hoá xã, phường) làm nơi kết hôn cho công dân. 

Phòng kết hôn phải sạch sẽ, trang trọng. Có đủ một số tiện nghi 
cần thiết (bàn, ghế, chậu hoa, trang trí... theo quy định) dùng cho 
việc hôn lễ. 

3- Trang phục 

Trong lẻ kết hôn, mọi người (đại điện chính quyền, cô dâu, chú 
rể, bà con hai họ, bè bạn...) ăn mặc chỉnh tế. Đối với các dân tộc 
thiểu số cần khuyến khích trang phục dân tộc của ngày cưới. 

4- Âm thanh 

Trong buổi hôn lẻ nên có nhạc thích hợp để tạo không khí trang 
nghiêm, vui vẻ, hân hoan. 

3- Trình tự nghi thức lễ kết hôn 

- Người thư ký của phòng cưới mời mọi người vào phòng kết 
hôn, giới thiệu vị đại điện chính quyền chủ trì việc hôn lễ. 

- VỊ đại diện chính quyền đọc tên, tuổi, quê quán... của đôi 
nam nữ. 

- Hỏi lại lần nữa về sự tự nguyện của đôi nam nữ (cả đôi nam 
nữ đều trả lời hoàn toàn tự nguyện). 

Nam và nữ ký vào giấy chứng nhận kết hôn và sổ kết hôn. 

Người đại diện chính quyền đọc lời công nhận và chúc mừng 
đôi vợ chồng mới. 


- Trao giấy chứng nhận kết hôn cho đôi vợ chồng mới cưới. 


AW“ £ xay xe 


LÊN LÃO 


1. QUAN NIỆM CHUNG CỦA ĐÂN GIAN VỀ LÊN LÃO 

1. “Kính già già để tuổi cho” 

Trong quá khứ do điều kiện ăn uống. vệ sinh cũng như khoa 
học còn rất hạn chế, vì vậy. tuổi thọ trung bình ở nước ta cũng như 
trên thế giới nói chung còn rất thấp. Một số liệu thống kê sau đây 
sẽ cho ta thấy điều đó: 


mm LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


- Thời đồ sắt (Hy Lạp) 18 tuổi 

- Thời đồ đồng 20 tuổi 

- 2000 năm trước công nguyên (La Mã) 22 tuổi 

- Thế kỷ XVII (Hà L.an) 35.3 tuổi 

- Thế kỷ XIX (Anh) 40 tuổi 

- Thế kỷ XX (Mỹ) 49 tuổi 

- Năm 1947 (Mỹ) 66 tuối 

- Năm 1990 (các nước phát triển trung bình) 75 tuối. Ở nước ta 
xấp xỉ 60 tuổi(), 

Cho đến nay chưa có một con số thống kê cụ thể ở nước ta cũng 
như các nước kể trên. song điều dễ hiểu là tuổi thọ trung bình ở 
nước ta cũng còn rất thấp. Bởi vì ở một xứ sở nghèo nàn, lạc hậu. 
điều kiện tự nhiên tuy có nhiều ưu đãi. song cũng rất khắc nghiệt. 
Vì thế con người để đấu tranh sinh tồn là một sự nghiệp vô cùng 
vất vả. Có lẽ vì vậy mà việc kéo dài được sự sống là niềm mơ ước 
muôn thuở trong quá khứ của nhân dân ta. Từ đó mà kính trọng 
người già không chỉ là nếp sống đạo đức có nghĩa tình mà còn là 
ước vọng để họ cho mình cái tuổi thọ mà họ đã có được ấy. Quan 
niệm “Kính già già để tuổi cho” chẳng những được tôn trọng trong 
quá khứ mà ngay cả đến giờ vẫn còn là phổ biến. 

Mặt khác, không như ở một số nước châu Âu. đối với người Việt 
Nam thì hạnh phúc gia đình theo quan niệm cổ là “đông con dài lũ” 
"tứ đại, ngũ đại đồng đường”. Một gia đình chuẩn mực phải là một 
gia đình đông đúc, các thế hệ cùng chung sống bên nhau đến bốn, 
năm đời trong không khí hoà hợp, đoàn kết và có trên, có dưới. Ông 
bà được coi như trụ cột của cả gia tộc, luôn luôn được con cháu kính 
trọng, yêu mến và cũng là mục đích để cho tất cả hướng tới, đạt đến 
để rồi sẽ có một dòng họ lớn - đòng họ hạnh phúc và thành đạt. 


(U) Tuổi thọ ngày nay - Báo Sức khỏe số 567 - tr. 6.'TC sưu tắm. 


Chính vì vậy mà người già được ví như “Cây đa”, cây đặc trưng của 
vùng nhiệt đới, xum xuê, to cao, vững chãi, toả bóng rất rộng, sống 
hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm(Ù, 

Đời là vậy. ai rồi cũng đến ngưỡng cửa của tuổi già. Đó là một 
quy luật không tránh khỏi của loài người. Như vậy hôm nay khi 
còn trẻ, nếu anh biết đối xử tốt với người già, thì lớp trẻ sẽ nhìn vào 
anh để đối xử với lớp già sau này. Nói như dân gian đó là cái “nợ 
đồng lần” của mọi thế hệ người Việt Nam vốn sùng đạo Phật, ở họ 
quan niệm “nhân quả” luôn luôn chỉ phối tư tưởng cũng như hành 
động nên việc tôn trọng tuổi già rất được khuyến khích. Và đản đần 
sự kính trọng ấy đã trở thành phong tục truyền thống của người 
Việt Nam cũng như người Á Đông nói chung. Vĩ kính trọng người 
già, mỗi cá nhân phần nào cũng là thái độ đối với bản thân mình. 
Bởi vậy mà truyền thống đó, đời này qua đời khác luôn luôn được 
giáo dục và vun đắp, ca ngợi. 

2. Tuổi già - tuổi của trí tuệ và kinh nghiệm 

Khi khoa học chưa phát triển là “thời kỳ độc tôn của tri thức 
kinh nghiệm trong các hoạt động kinh tế xã hội”), nhất là trong 
một xã hội nông nghiệp thuần tuý như ở Việt Nam. Vì con người 
chưa chế ngự được thiên nhiên, chưa để lại những hiểu biết của 
mình bằng sách vở, nên cuộc sống và năng suất lao động của họ 
hầu như phụ thuộc vào kinh nghiệm người đi trước. Ngày này qua 
ngày nọ, năm này qua năm khác, người ta cứ dần dần hình thành 
vốn kinh nghiệm để sản xuất và sinh sống như kinh nghiệm về thời 
tiết, giống má, kinh nghiệm về ứng xử xã hội, về phương thức canh 
tác v.v. Người càng cao tuổi thì sự tích lũy của họ càng lớn và dĩ 
nhiên là lớp người cao tuổi ấy sẽ có nhiều cống hiến cho xã hội mà 


(1) Cây đa, biểu tượng tuyệt vời của tuổi thọ. Báo Đại đoàn kết. ngày 
20 tháng 9 năm 1993, tr. 1. » 

(2) Xung quanh một nét của đời sống văn hóa truyền thống - Tục trọng lão - 
VIINT số 4 - 1989, Nguyễn Đăng Thanh. 


BI ‹£ thun vú - noUyễn Hồng bươnG - Lệ HồnG Lý - LưU kiếM THANH 


thế hệ trẻ phải học tập như trong một bài báo đã nói: “Trong nhiều 
lĩnh vực họ là vốn quý cho nhân loại. Đã từ lâu người ta có nhận 
xét rằng, tuy sức lực có giảm sút so với thời trẻ nhưng giảm sút ấy 
có thể được bù trừ một cách có hiệu quả bằng tài nghệ đã phát triển 
bằng trình độ nhận thức cao, bằng nhãn quan rộng, với các thế hệ 
tiếp theo”(), 

Lịch sử còn ghi chép những tấm gương sáng về sự đóng góp 
của người cao.tuổi như Lý Thường Kiệt, 85 tuổi vẫn còn ra trận 
đánh giặc chống ngoại xâmC?; hay L.P. Páp lốp, năm 83 tuổi còn 
đề xướng ra luận điểm nổi tiếng là tiền để của điều khiển học 
hiện đại). 

Người già là những người được chứng kiến nhiều thăng trầm 
lịch sử của một xã hội, một đất nước. Do sống nhiều năm họ đã 
thấy được bao đổi thay của chế độ xã hội, của gia đình và thế giới 
xung quanh. Chính vì vậy mà họ nhận ra được bản chất của nhiều 
hiện tượng; chính vì vậy mà ngoài sự thuần thục, điêu luyện trong 
lao động sản xuất, nhất là nghề thủ công đo việc tích luỹ lâu năm, 
họ còn có kinh nghiệm sống và vốn sống xã hội rất phong phú. 
Điều đó được thể hiện qua giao tiếp ứng xử hàng ngày cũng như 
kết quả làm ăn. Họ là nơi trông cậy của gia đình, bè bạn, bà con 
trong lúc giải quyết những công việc đại sự của gia đình làng xóm. 
Họ cũng là những người nắm vững các phong tục, lễ nghi, tập quán 
lâu đời của làng quê, đất nước. Họ đóng vai trò cầm cân nảy mực 
và truyền thụ lại những kinh nghiệm ấy cho con cái trong gia đình. 
Vì vậy, trong quá khứ cũng như hiện tại người mồ côi cha mẹ là 


(1) Đang dân hình thành một kiểu người cao trổi mới, Báo Đại đoàn kết, số 
3, ngày 20-9-1993, tr. 3, Phạm Khuê. 

(2) Lý Thường Kiệt - Uịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý. NXB Sông 
Nhị Hà Nội, 1950. Tập II. tr. !71, Hoàng Xuân Hãn, 


(3) Theo Kim Thoa, Yéu già già để phúc - Báo Hà Nội mới số 8§58, 30-9- 
1993, tr. 2. 


Ak“. 4uàxg “6: 


người rất thiệt thời, bất hạnh. Tục ngữ có câu “con không cha như 
nhà không nóc”, cuộc sống của những người đó như bị hãng hụt. 
mất phương hướng. Thực tế cho thấy “kinh nghiệm tạo nên các 
chuẩn mực trong lối sống", 

Như vậy. trong xã hội cũ cũng như ngày nay, những khả năng 
quý báu của người già luôn luôn được để cao và kính trọng. Tri thức 
và kinh nghiệm mà họ tích lũy được có vai trò rất lớn trong sự 
nghiệp giáo dục và phát triển của bất kỳ một xã hội nào - nhất là 
trong xã hội cũ. tuổi già với tri thức và kinh nghiệm quý báu luôn 
luôn là một tài sản vô giá đối với các thế hệ tiếp theo. 

3. Một số biểu hiệu của sự kính trọng tuổi già 

Với những ưu điểm của mình như đã trình bày ở trên, lớp người 
già trong xã hội Việt Nam xưa rất được kính trọng. Dân gian có câu: 

“Triểu đình trọng tước 
Thường ước trọng ÄÈ” 

Nghĩa là ở trong triều thì trọng những người có chức tước cao 
nhất, còn ở làng thì trọng những người có tuổi cao nhất. 

Thật vậy, mở hương ước của hầu hết các làng còn sót đến ngày 
nay chúng ta đều thấy được điều đó. Trong hương ước của các làng 
Việt xưa đều có một đến vài điều liên quan đến các cụ già trong 
làng. Trước khi trở thành thủ đô của cả nước, Hà Nội còn là địa vực 
của nhiều làng, do đó tục trọng lão cũng được lưu ý như nhiều nơi. 
Và cả sau này khi đã là trung tâm của triều đình, thì phần trung tâm 
ấy cũng chỉ là phần rất nhỏ, còn xung quanh nó vẫn là các làng với 
những phong tục cổ truyền xưa mà việc trọng lão vẫn là một biểu 


hiện cao đẹp. 


(1) EH thế tuổi già - Báo Hải Phòng chủ nhật. Số 50 ngày 13-12-1992 - 
Nguyễn Hiếu Nghĩa. 


FENLc£ trunc vụ - xo y£n nóng ương - Lê HồNG Lý - LƯU KiếM THANH 


Hương ước của làng Bát Tràng, Gia Lâm. IIà Nội còn ghi rõ 
trong mục tế tự: Lệ tế có bốn ngày: 

- Ngày một là chầu ngôi quan viên 

- Ngày thứ hai là chầu vách tả 

- Ngày thứ ba là chầu vách hữu 

- Ngày thứ bốn là chầu các cụ. lễ dùng oản quả. 

Điển LI7 của hương ước ấy còn ghỉ: Trọng nhất là đọc trướng 
lão, chầu các cụ. lý trưởng có trầu mời viên tế chủ và hai người đầu 
bạn. hai người viên chức ra đình, lý trưởng đem đào nương. đến 
trước mặt chô ngồi viên ấy rồi hát một lúc. rồi chỉnh mũ áo vào đọc. 
hai người đầu ban quan viên cầm nến, hai người viên chức điểm câu, 
đọc rồi có nước đãi và kính tiền 0.40đ. ngôi các cụ phải biện. 

Điều 120 ghí thêm: Khi vào đám châu quan viên, chầu các cụ 
thời lý trưởng có trầu mời và đem loan giá vào rước trầu thờ mời 
viên tế chủ(1). 

Trong lệ làng xưa ở nông thôn Việt Nam ta. đều có những mục 
chỉ tiết về việc lên lão. Ngoài ra các phần ưu đãi cho những người 
có “máu mặt” trong làng thì “bảu /đo” là một bộ phận đáng kể 
luôn được lưu ý kính trọng. Đây là một ví dụ: “Chia phần xôi thịt 
hay đóng cỗ ăn uống tại đình làng cũng là một phương điện của sự 
phân phối sở hữu công cộng cho thành viên. Dựa vào tục lệ tương 
đối điển hình cúa thôn Cao. xã Cao Xã (Thái Bình) đời Thành Thái 
thì một con sinh (bò hoặc lớn) khi xẻ thịt được quy định như sau: 
thủ chia hai: một nửa biếu một vị đổ cao (khoa tràng) hay chức 
tước cao (sắc mệnh) nhất. một nửa biếu các cự già trên 70 tuổi và 
các vị thi đỗ và có chức tước bàn nhì. Cổ (hay họng) chia hai: một 
nửa biếu các vị có văn bằng và thí sai. một nửa biếu các cụ trên 


(1) Hương ước xã Bát Tràng. Đông Dư. Gia Lâm, Bắc Ninh (nay là Hà Nội). 


A£ #uáy 24 


60 tuổi và các chức địch. Vai bên tả (bò thì dài 6 tấc rộng Š tấc ta, 
lợn thì tính một nửa) biếu những người hành lễ... nhiều nơi còn 
đành riêng một phần ruộng công hay hoa lợi đùng vào việc đưỡng 
lão hay biếu xén cho các cụ cao tuổi. Loại ruộng dành để biếu ấy 
người ta sọi là “ruộng biếu” hay “lão điển”. Ruộng kính biếu: 
“một là kính biếu những người già”: hoặc mỗi cụ một mánh chia 
nhau cày nếu số diện tích có nhiều (ví dụ xã Bình Bộ, Phú Thọ có 
nhiều đất bãi) hoặc luân phiên nhau cày nếu diện tích chẳng có bao 
nhiêu: hoặc hàng năm mấy lần tát cá chia nhau nếu đó là một cái 
ao đành riêng làm lộc cho các cụ (ví dụ xã Thanh Lãng, Thái Bình). 
hoặc giao cho đỉnh tráng cày lấy hoa lợi để hàng năm tổ chức cỗ 
yến (yến lão điển) mời các cụ ông và cả các cụ bà cùng dự (ví dụ 
xã Cổ Trai. Thái Bình)), 

Trong tấm bia dựng ở đền Thọ Ông ngoại thành Hà Nội do Bùi 
Huy Bích soạn còn ghi rõ: “Trong việc giáo hoá ở đời và đạo thường 
của dân không có gì bằng hiếu đề. Nhà tất có cha và anh, làng tất 
có bậc trên và bậc lão. Việc xây dựng đền Thọ Ông là để nêu cao 
đức độ bậc kỳ lão, tỏ lòng tôn kính kẻ già cả. Từ đó có hiếu đễ mà 
có sự kính nhường, cái ý tưởng mong mỏi nước nhà giữ đức hiền, 
theo tục thiện chẳng phải cũng là ở chỗ đó sao? Còn như kéo dài 
tuổi thọ đến trăm năm, đến vạn năm thì thần sẽ nghe theo nguyện 
ước. ai có đức, phúc thì tụ tập về họ. Vì vậy tôi làm bài ký này. đồng 
thời cũng ghi tên họ các vị bô lão, khác phía sau, mong người đời 
sau thấy được cái vui của những người cùng họp mặt hôm nay”). 

Tình cảm trọng lão của nhân dân ta xưa có thể nói được thể 
hiện ở khắp nơi. Có thể kể ra hàng loạt phong tục đẹp về lòng kính 


(1) Vài nhận xét nhỏ về sở hữu ruộng đất của làng xã ở Việt Nam trước cách 
mạng (rong Nông thôn Việt Nam trong lịch sử, NXB Khoa học Xã hội, N. L977, 
tr. 1, tr. 56. Nguyễn Đổng Chi. 


(2) Nguyễn Đồng Chỉ - Sách đã đàn tr. 56. 
(3) Tục trọng người gía - Báo Hải Phòng 31-5-1992, Mỹ Thuần. 


BE cernono vợ - nouyên lónG nương - Lê HônG Lý - LƯU kiếM THANH 


trọng đối với .#- vị cao niên như làng Thọ Lão (Hà Nam Ninh cũ) 
ngày trước có lệ cấp một mẫu ruộng dưỡng già cho cụ nào thượng 
thọ 90 tuổi. Nhiều làng ở Nông Cống (Thanh Hoá). trước đây có lệ 
miễn công việc đê điều cho những người từ 50 tuổi, giảm một nửa 
sưu thuế cho các cụ từ 60, và miễn hoàn toàn sưu thuế cho các cụ 
từ 70 trở lên... Khi làng xã có lễ hội, các cụ được nhận phần cô. 
phần biếu vinh dự nhất(), 

Phát huy truyền thống tốt đẹp của làng xã, các quan chức và 
triều đình xưa cũng có những cử chỉ đáng kính đối với người già 
mà sách sử còn ghi lại. Lý Thường Kiệt với lòng kính lão và để lấy 
lòng các đại thần đã xin vua (Lý Thánh Tông) hạ chiếu cho phép 
những công thần 60 tuổi trở lên mỗi khi vào chầu được chống gậy 
và ngồi ghế bàn việc nước chứ không phải quỳ lạy), 

Dù rằng đến tuổi già các cụ đã “mũ ni che tai”, song các cụ là 
chỗ dựa tinh thần vững chắc của các thế hệ con cháu. Mỗi khi có 
việc khúc mắc, cũng như hệ trọng lớp trẻ lại tìm đến các cụ như 
những bậc cố vấn sắc sảo và thận trọng để tránh những sai lâm 
đáng tiếc có thể xảy ra. Đến như triều đình gặp lúc nước sôi lửa 
bỏng, số phận dân tộc ngần cân treo SợI tóc nhà vua cũng nhờ đến 
trí tuệ của các cụ. Hội nghị Diên Hồng để bàn chuyện chống giặc 
Nguyên Mông với sự tham gia ý kiến của các cụ là biểu hiện cao 
nhất của tục kính lão không chỉ trong dân gian mà của cả chính 
quyền Nhà nước. Đại Việi sự Âý toàn thư còn ghi: “Thượng hoàng 
triệu phụ lão trong nước họp ở thểm điện Diên Hồng, ban yến và 
hỏi kế đánh giặc. Các phụ lão đều nói “đánh”, muôn người cùng hô 
một tiếng, như bật ra từ một cửa miệng”), 

Lúc khó khăn thì cùng nhau chia sẻ tài, sức, khi hoà bình thì 
cùng hưởng phú quý vinh hoa. Theo tài liệu của cụ Doãn Kế Thiện, 


(1) Tực trọng già - Báo Hà Nội mới số chủ nhật 8-11-1992. Linh Chị. 
(2) Đanh nhân Hà Nội, H, 1976 - “Tập 2. tr. 55. 
(3) Đại Việt xử ký toàn thư - H. 1985 - Tập II - tr. 48. 


4 Z„..„.e. | 


xưa ở kinh đô hàng năm. vua ban dụ cho các quan đầu tỉnh chọn 
một ngày lành trong mùa xuân. trích của kho. đặt tiệc yến lão ở 
tỉnh ly. sức cho các xã mời đại biểu các cụ từ 70 tuổi trở lên dự tiệc 
gọi là tiệc yến lão. Ở kinh đô Thăng Long, có đình Yến lão để hàng 
năm thiết tiệc các cụ thượng thọ. Đình Yến lão sau điện Kính 
Thiên(). Ca đao cổ còn ghi: 

Ung dung gáy trúc chống ch 
Áo chùng chấm gót, mũ nỉ che đâu 

Cụ ơi, cụ sắp dị đâu? 
Ra đình Yến lão, tiệc châu Vua bạn 

Cháu ơi, châu ngủ cho ngoan 
Cụ về có gói phần bạn chia đều 

Ơn Vua, ít cũng như nhiều 

Phát huy truyền thống của đân tộc. các vị lãnh đạo Nhà nước ta 
ngày nay cũng luôn luôn quan tâm đến những người cao tuổi. Ngay 
sau cách mạng Tháng Tám, Bác Hỏ đã ản cần nhắc nhở giới phụ 
lão về vai trò của họ trong cuộc sống mới: “Lão lai mà không tận”. 
Vào những dịp lễ tết Người thường thăm hỏi. gửi lụa tặng các cụ 
cao tuổi, viết thư, khen ngợi các cụ ông. cụ bà có công với nước, 
làm được nhiều việc tốt. Noi gương Bác, mọi người càng làm tốt 
công tác phụ lão hơn. 

II CÁC LỄ THỨC XUNG QUANH TUỔI GIÀ 

4. Lễ lên lão 

Cuộc đời mỗi con người ai cũng phải trải qua những bước sinh 
- lão - bệnh - tử của kiếp sống. Ở những chương trước, chúng tôi đã 
thấy các nghỉ lễ về sinh đẻ, tuổi vị thành niên... Đó là mỗi bước 
ngoặt của mỗi cá nhân trong một cộng đồng. Người Việt Nam xưa 
rất coi trọng những bước ngoặt ấy. Sau giải đoạn trưởng thành và 
xây dựng gia đình, nhà cửa. mội cá nhân đã gần hoàn thành cái “nợ 


(l) Đình Yến lão - Báo Đại đoàn kết ngày 20-9-1993. tr. 4, Tú Trần. 


BE L£ ttune võ - nouyễn Hồng cương - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIỂM THANH 


đồng lần” của mình và chuyển sang một bước ngoặt thứ ba là “lên 
lão”. Đây là giai đoạn của sự giải phóng khỏi mình nhiều trách 
nhiệm nặng nề gần suốt một đời gánh vác. Bây giờ đã đến lúc người 
ta được “nghỉ ngơi” một chút (ít nhất là về mặt hình thức). rũ bỏ 
những trọng trách của gia đình, theo lối “trẻ quyền cha, già quyền 
con” để sống cái cảnh “mũ ni che tai" mà thế gian thường nói. 


Lối sống cổ truyền của người Việt, với sự “tiến thân bằng lớp 
tuổi”) phần nào bảo đám được quyền dân chú tối thiểu của một cá 
nhân trong cộng đồng, mặt khác sự tiến thân bằng cách đó nó cũng 
làm cho mỗi cá nhân từ người hèn mọn nhất cũng có được đôi chút 
hãnh tiến và tự hào trong khuôn khổ một cộng đồng bằng việc họ 
được trọng vọng bởi tuổi tác cao. Khi lên lão, ngồi ở bàn lão ngang 
bằng hoặc sát cánh với những chức sắc, kỳ mục - những người mà 
hằng ngày trong công việc họ phải bẩm lạy, thì nay ở việc làng, chỗ 
đình chung họ thấy được ngang bằng, bình đẳng. Bởi vì họ đã lên 
lão, đã thành các cụ của làng, được mọi người kính trọng, bảo vệ, 
nghe theo. 

Lễ lên lão có rất nhiều tên gọi như: ra lão, vào lão, lên bô, sửa 
nóc lão v.v. Tùy theo phương ngữ ở mỗi nơi mà có tên gọi khác 
nhau, nhưng thực chất nó chỉ là một. Đó là lúc một cá nhân sau khi 
đã bắt buộc phải trải qua tất cả những chức trách khác nhau, từ bàn 
đưới lên bàn trên, đều là những chặng tiến thân của thành viên 
trong một giáp!2) kể từ khi anh ta bước vào tuổi trưởng thành. 

Vẻ tuổi tác để lên lão cũng tùy thuộc ở từng nơi. Một số vùng 
ở Bắc Ninh cũ thì người ta quy định 55 tuổi mới được vào lão, vài 
làng ở xã Định Tường và số xã khác ở Thanh Hoá thì người ta lại 
quy định hàng lão từ 59 tuổi trở lên: nhiều làng ở Vĩnh Phú (cũ) 


(L) Cơ cẩn tổ chức của làng Liệt cổ trị nyền ở Bác Bộ. NXB Khoa học xã hội 
1984 - Trần Từ. 


(2) Trần Từ - Sách đã dẫn tr. 54. 


4 Z..„ a. || 


người ta quy định tuổi lên lão là 50 tuổi. tương tự như vậy là nhiều 
nơi ở Thái Bình, Nam Định. Các làng ở Hà Nội xưa tuổi lên lão là 
gần 50. nhưng cũng có đôi chỗ 60 tuổi mới được vào lão như các 
xã ở tổng Dịch Vọng hay Mễ Trì... thuộc huyện Từ Liêm. Nhìn 
chung lứa tuổi cụ thể là do điều kiện của từng nơi quy định. Người 
ta dựa vào độ tuổi chung của dân sở tại và số bàn lão của địa 
phương đó. Song theo chúng tôi nhận xét dưới đây của một nhà 
nghiên cứu dân tộc học có lẽ là xác đáng nhất: “Trong đa số các 
trường hợp, 49 - 50 là tuổi “lên lão” “lên bô”. Đúng ra là 59. 
Nhưng, vì một nỗi mê tín phổ biến là từ thuật tử vì Trung Hoa (tuổi 
49 - 53 được xem là những năm mà con người có nhiều khả năng 
từ giã cõi đời), cho nên tập quán của nhiều làng cho phép đẩy lùi 
hạn lên lão sớm đi một năm, để cho người đương sự chắc chắn 
hưởng được niềm vinh dự ấy. Một niềm vinh dự đích thực, niềm 
vinh dự tối chung của một đời người”€). 

So với các nghi lễ khác xung quanh bàn lão, thì lên lão thường 
đơn giản hơn cả. Bởi vì, ngoài niềm vinh dự của người được lên lão 
là được bước hẳn sang một khúc ngoặt của đời người, thì có một 
phần là đến tuổi đó người ta đương nhiên được lên lão. Do vậy, 
cũng có nơi khi dân làng có điều kiện và có tập quán lâu đời người 
ta cũng đòi hỏi người được lên lão phải khao vọng. Song phần đông 
lễ lên lão chỉ là một nghỉ lễ có tính chất lấy lệ, thông báo cho dân 
làng mà thôi. 

Thời gian tiến hành thường xảy ra vào đầu năm nhân dịp làng 
vào đám hoặc có một ngày quy định riêng cho lễ lên lão. Mỗi làng 
đều có số ghỉ chép số đình tráng của làng hoặc từng giáp có sổ 
riêng. Trong đó có ngày sinh tháng đẻ của mỗi một trai đình từ khi 
ra đời - chiếu theo số đó từ rất sớm, người ta đã biết năm tới sẽ có 
những ai thuộc diện ra lão. Những người đó cứ theo luật tục đã quy 
định mà làm. Ta hãy xem lệ ra lão của một vài làng sau đây: 


(1) Trần Từ - Sách đã dẫn tr. 56. 


BH Lê trone vũ - xoUyễn nông pươnG - LÈ HỎNG Lý - LƯU KIẾM THANH 


Trong hương ước của làng Phú Lão. Bồng Lai huyện Quế 
Dương tỉnh Bắc Ninh. điều 84 của khoản 25 có ghi: *Ai đến tuổi 
30 đến ngày mùng 4 tháng giêng làng có sự lệ phải mạng 30 quả 
cau ra đình làm lẻ để trình dân chứng kiến cho mình là đến 50 tuổi 

và phải nộp 5 hào công quỹ. thời dân trừ cho tạp dịch. Những lệ này 
phân làm hai hạng: ai làm chức dịch thì không phải nộp tiền. chỉ 
nộp trầu cau. Ai đến 50 tuổi mà không thco được lệ thì cứ theo như 
giai bạch đình chưa tới 50 tuổit), 

Một nơi khác lên lão vào tuổi 55 là làng Đông Ngoại, Nghĩa 
Xã, Thuận Thành. Bác Ninh: “Tuổi 55 phải sửa mội cỗ xôi con gà 
để lẻ thần rồi kính dân và phái nộp 5 đồng vọng và +4 đồng 20 vọng 
vào hội kỳ dịch. Người nào mà đã làm việc mãn lệ rồi mà đến tuổi 
khao lão thì không phải nộp 4 đồng 20 vọng kỳ dịch nữa. ngoài ra 
thì tuỳ tăm chứ không có lệ gì”), 


Còn đây là một trường hợp khác ở một làng lấy tuổi 34 là tuổi 
lên lão. Đó là ở làng Giới Tế. tổng Ân Phú. huyện Yên Phong Bắc 
Ninh xưa thì: "Cứ đến 54 tuổi đến ngày 23-10 âm lịch sửa cổ xôi, 
sống gà. buồng cau. chai rượu trước làm lẻ. sau đãi dân và nộp dân 
3 đồng thì dân trừ cho tạp dịch và gà xôi lần xôi lượt. còn sưu thì 
61 tuổi mới được trừ. Có đãi hội sắc mục là 6 đồng. đãi văn lẻ là 
L0 đồngt3), 


Một trường hợp lên lão vào tuổi 46, Làng Lạc Nhuẽ. tổng 
Phong Xá. huyện Yên Phong, Bác Ninh cũ: *“46 tuổi ngày lẻ chạp 
phải vọng nộp số tiền là 6 đồng và ngày 6 tháng giêng âm lịch mội 
người thì sửa buồng cau. hai người trở lên sửa xôi, gà, trầu. rượu 
làm lễ đăng thọ tại Nghè Chùa. thì được trừ tạp dịchẴcĐ, 


(1) Hương ước xà Phú Lào, Bồng Lai. Quê Dương Bác Ninh, 
(2) Hương ước làng Đông Ngoại, Nghĩa Xã, Thuận Thành, Bác Ninh. 
(3) Hương ước xã Giới Tế, Àn Phú, Yên Phong, Bắc Ninh. 


(‡) Hương ước xã Lạc Nhuê, Phong Xã. Yên Phong, Bác Ninh. 


4 £.x„ xa. | 


Tương tự như các địa phương trong cả nước lễ lên lão ở Hà Nội 
cũng rất phong phú. Mỗi làng đều có những tục lệ quy định riêng 
của mình, thể hiện tính chất riêng của làng đó. Ở đây cần phải nhắc 
lại điều đã nói ở trên rằng trước khi thành một trung tâm kinh tế và 
chính trị của cả nước, Hà Nội là một khu vực gồm nhiều làng khác 
nhau. Một lối sống đô thị không thể ngày một ngày hai mà có ngay 
được, nhất là đô thị ấy lại được hình thành khá chậm chạp. Mặt 
khác người đến cư trú ở đây lại là người tứ xứ, nên một điều không 
tránh khỏi là họ đều mang đến nếp sống và tập tục ở các nơi khác 
đến. Nhưng. vì số người đến đây đa số là lẻ tẻ, trừ một số ít các 
phường hội thủ công. Do đó có thể đoán rằng buổi đầu “nhập gia 
phải tuỳ tục”, những người mới đến chưa thể có một nếp sống 
chung được, mà họ phải dựa vào (hay chí ít cũng phải chấp nhận) 
phong tục của địa phương sở tại. Bởi vậy các nghi lễ lên lão, cũng 
như các nghi lễ khác liên quan đến lão hạng về sau này, trước hết 
phải là sự tập hợp của tục lệ các làng xung quanh để rồi đần dần có 
một nếp sống chung cho cả một thành phố - nếp sống đô thị. Và cái 
chúng ta đang quan tâm chủ yếu là những vấn đề thuộc về quá khứ. 
đó là sự lên lão của các làng trong khu vực Hà Nội nay. Lại nữa, do 
sự tác động của giao lưu văn hoá, khu vực trung tâm (Thủ đô, thành 
phố hoặc thị xã) bao giờ cũng là nơi được tiếp cận và thay đổi 
nhanh nhất. Chính vì vậy muốn tìm hiểu cái nguyên cớ của nó 
chúng ta phải lần tìm ở các vùng xung quanh, từ đó có thể dựng lên 
được một bức tranh chung của toàn khu vực. 

Hãy xem khoản lệ lão của xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm: “Dân 
tổng, các xã hễ người nào đến 60 tuổi được bước lên hàng hương 
lão, mỗi xã đều có tục lệ. 

Hai thôn Dịch Vọng tiền và Dịch Vọng trung hễ người nào đến 
chiếu hạng lão, đều sắm một đầu lợn, một mâm xôi, trầu cau và 
rượu. Trước tiên bái yết thân, rồi sau đem ra khoản đãi dân, để bước 
lên chiếu hạng lão. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Thôn Dịch Vọng hậu. hoặc có ba hay năm người cùng bước vào 
hạng lão, chỉ cần sắm một cô lễ sức vật, lại trích nộp tiền như 50 
tuổi nộp 20 quan, 60 tuổi nộp 15 quan. 

Xã Nghĩa Đô, người nào bước vào hạng lão. theo lễ sắm một cỗ 
lễ gà, bái yết thần linh kính dâng đân. 

Xã Hạ Yên Quyết, người nào đến tuổi 50, biên vào số lão. lễ 
phẩm của người đó có mâm cỏ hậu hay bạc tuỳ tình. Do hội hương 
lão thu nhận. 

Xã Mẻ Trì. người nào tuổi đáng vào hội lão, mâm thứ nhất theo 
lệ sắm bánh tròn (bánh dầy) đủ cỏ. có lời mời đồng dân đến nhà 
uống rượu. Nếu như là người nghèo. thì trích nộp 13 đồng. 

Xã Trung Kính, thôn Hạ người nào tới 60 tuổi, trước tiên sắm 
một mâm cỗ lễ gà để bái yết thần. Sau đó lại sắm đầy đủ mâm cỏ. 
có lời mời hội lão. cứ bốn người ngồi một mâm. cỗ hậu hay bạc tuỳ 
tấm lòng chủ nhân. Nếu là người nghèo, thì trích nộp tiền 40 quan 
sung vào làm tiền tiêu chung cho hội lão. 

Xã Hào Mục. người nào đến tuổi 60 sắm đủ oản, hoa quả. trầu 
cau. rượu, dùng để bái yết thản. rồi đem ra khoản đãi toàn đân), 

Còn đây là lệ lên lão của một địa danh nằm giữa trung tâm Hà 
Nội xưa và nay: Ba giáp Mật Thái. Bắc Thương và Bác Hạ. thuộc 
phường Hà Khẩu, tổng Đông Thọ. huyện Thọ Xương. phủ Hoài Đức. 
tỉnh Hà Nội nguyên có ngôi đến thờ Bạch Mã rất thiêng... Người 
trong ba giáp 50 tuổi trở lên, được dự vào bàn lão, theo lệ nạp tiền 
ba quan, lợn, xôi, trầu. rượu đủ dùng. Kính tế ở đền thần xong. khoản 
đãi ba giáp. Số tiền sẽ lưu để chi dùng vẻ việc công của hương lão. 

Trước khi lên bàn lão, ngày 8-2, đem 4 cơi trầu cau báo trước 
với bàn lão và ba giáp, sau đó chọn ngày tốt làm lễU), 


{1) Tục lệ phú Hoài Đức. 
(2) Bài ký trên bia yến lão ờ Từ Chỉ. Tuyển tập văn bia Hà Nội - 1978. quyền 
1. tr. 48. 


r>>m 


Như vậy, về mặt nội dung của lệ lên lão thì như ta đã thấy, tuỳ 
theo quy định của mỗi nơi một cách cụ thể. Còn mặt hình thức, qua 
các tài liệu kể trên phần nào chúng ta cũng hình dung được tiến 
trình của lễ lên lão ở các làng xưa trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, 
cũng như Hà Nội. Đại thể có thể tóm lược như sau: 

Như trên đã nói. xưa kia làng nào cũng có sổ đỉnh tráng của 
mình. Mỗi một thành viên (nhất là con trai) khi sinh ra là lập tức 
được gia đình đăng ký vào số của giáp. của làng. Vì thế phần lớn 
từ người có trách nhiệm đến người bình thường đều nhớ được nhau. 
Cho đến nay khi nói chuyện với người ở bất cứ làng nào, khi nhắc 
đến một người thứ ba trong làng thì người ta vẫn thường nhớ ông 
ấy. anh ấy hay thằng ấy đẻ vào năm đó hay cái đận vỡ đê, cải cách 
hay đẻ cùng ông em tôi hoặc thằng nhớn nhà tôi... Điều đó cũng 
chẳng lạ gì bởi xưa kia người làng chẳng có bao nhiêu. một cộng 
đồng nhỏ bé người ta biết nhau cặn kẽ đến chân tơ kẽ tóc, lại cùng 
nhau chia sẻ ngọt bùi lúc vui lúc buồn. Vì thế họ rất dễ nhớ cặn kẽ 
về nhau. 

Và như vậy, người sắp lên lão người ta nhắc nhau hay thăm hỏi 
từ những năm trước qua những câu chuyện trao đổi hàng ngày. Đại 
loại như: năm tới ông này, ông kia sẽ vào bàn lão; liệu ông đã 
chuẩn bị đến đâu rồi? Ông cụ nhà chú năm tới sẽ ra lão rồi nhỉ? v.v. 
và v.v. Những lời trao đổi trong quá trình gặp gỡ hàng ngày Ở nơi 
làm việc, lúc nghí ngơi. thăm hỏi vô hình chung đã là sự nhắc nhở 
cho cả đương sự lẫn người có trách nhiệm. Gia đình nào có người 
sắp ra lão đã rục rịch có sự chuẩn bị âm thầm. 

Đến ngày vào đám hoặc ngày quy định riêng cho việc làm lên 
lão như một số làng thì từ vài hôm trước các đương sự đã có lời với 
cụ phụ trách bàn lão hay người cai đám (đăng cai các việc tế tự năm 
đó). Buổi họp mặt hình thức. Chính vì vậy mà một số nơi còn gọi 
lên lão là “trình lão”. 

Sau khi đặt các lễ vật của các đương sự lên bàn thờ thần, chủ lễ 
khấn cáo và cùng làm lễ với những người mới ra lão. Sau đó chủ lẻ 


RUN Lễ Txono vũ - nGUyễn HónG DƯƠNG - LÊ HỒNG Lý - LƯU KIẾM THANH 


có lời với các cụ trong làng và mời các cụ hưởng lộc. Những nơi có 
điều Kiện các đương sự còn phải mời cỗ các cụ. Và kể từ đó những 
người äy chính thức là thành viên của bàn lão với mọi trách nhiệm 
và quyền lợi. "Khi lên lão, người ta được ra đình bàn việc làng, ở 
nhà bàn việc họ với tư cách khác hẳn trước đó. Đã thành lão rồi thì 
nghiềm nhiên trở thành thành viên của hội đồng bô lão làng xã. 
Đây là một vinh dự lớn lao của người già"), 

Để bạn đọc có thể hình dung được nghỉ lễ lên lão xưa. chúng 
tôi xin kể ra đây một buổi lễ lên lão của dân làng Tương Mai. 
phường Trương Định và Tương Mai, quận Hai Bà Trưng ngày nay. 
Đây là buổi lễ lên lão vào đầu xuân năm 1993, 

Theo tục xưa. /ể lén lđo của làng được tổ chức vào ngày tết khai 
hạ (7 tháng giêng âm lịch) hàng năm. Hầu như ai cũng biết năm 
nay trong làng những ai sẽ thuộc diện ra lão, song vào địp đầu xuân 
các cụ trong hội thường họp nhóm một lần sau tết và nhắc tên 
những người sẽ ra lão năm nay như một việc làm chính thức. Các 
gia đình có bố mẹ sẽ lên lão chuẩn bị cho ngày đó rất cấn thận. 
Không có một văn bản hương ước chính thức quy định lệ đóng góp 
xưa là bao nhiêu chỉ biết nay những người ra lão phải chuẩn bị oản. 
quá. trầu cau để thấp hương tại đình và một bánh pháo. Lăng đã có 
danh xách và số lượng các cụ, do đó người nhà của các vị lên lão 
đã biết trước để mà sắm oán quả. Tuỳ theo khả năng của mỗi nhà 
mà mua oán quả nhưng ít nhất môi cụ trong bàn lão phải được một 
phẩm oán và một quả chuối. 

Ai giàu có thể biếu các cụ mỗi thứ hai lượt. Bao giờ người ta 
cũng phải mua dư ra tới chục oản và chuối, bởi vì ngoài số lượng 
các cụ, phái để lại đăm phẩm oán và năm quả chuối cho đình, còn 


lại là lộc đem về chia cho con chắấu. 


(1) Tục trọng người già. Báo Hi Phòng chỉ nhật ngày 7-6-1992, Mỹ Thuân. 


A4 4 x¿„ 


Lệ biếu ở đây là các cụ lão ông biếu bàn lão ông. các cụ lão bà 
biếu bà lão bà chứ không phải tất cả. 

Vào ngày 7 tháng giêng, từ sáng sớm oán quả, trầu cau được 
xếp lên mâm và con cháu đội ra đình. Các cụ ra lão ăn mặc đẹp đi 
theo. Năm nào có nhiều người cùng ra thì càng phải dậy sớm, vì 
bàn thờ thánh chỗ đặt mâm rất hạn chế, do vậy ai càng ra sớm càng 
có chỗ rộng rãi hơn. Người ra sau đôi khi phải đạt xuống nền trước 
bàn thờ. 

Vị thủ từ và chủ lễ đứng nhận và xếp sắp chỗ cho từng vị ra lão. 
Ai đến trước lễ trước, ai đến sau lễ sau. Người ra lão vào lễ trước, 
con cháu vào lễ sau. Tiếp đó đến người khác. Cũng có thể vài người 
cùng lễ một lúc nếu cùng ra. Thủ từ. chủ lễ và các cụ ở ban tổ chức 
có nhiệm vụ nhận lễ, sắp xếp cho những người ra lão làm lễ, sắp 
xếp chỗ ngồi cho các cụ trong làng ra đình hưởng lộc. Một hàng 
chiếu được trải theo hàng đọc suốt từ trước bàn thờ gian giữa kéo 
ra tới ngoài sân - đó là chiếu đành cho các cụ từ 60 trở lên ngồi theo 
thứ tự cao tuổi nhất ngồi sát bàn thờ. 

Chiếu bên trái nhìn từ ngoài cửa đình vào (bên phải nhìn từ 
trong ra) cũng trải suốt từ trong ra ngoài. dành cho hạng lão dưới 
60 tuổi và các quan viên phục dịch. 

Chiếu bên phải nhìn từ ngoài cửa đình vào (bên trái nhìn từ trong 
ra) là chiếu của các cụ bà. Cách trải cũng tương tự như hai chiếu kia. 

Ngoài sân, một dây được căng trước cửa đình. trên đó treo các 
bánh pháo của những người ra lão và pháo mừng của bàn lão cùng 
toàn dân. 

Vào khoảng 8 giờ, sau khi những người ra lão đã tẻ tựu đầy đủ, 
lễ bái đã xong, các chiếu cũng đã tập hợp đây đủ người của từng 
chiếu. Lúc đó người chủ lễ ra lệnh đốt pháo. Dân làng đến xem, 
đến lễ, người nhà của những người ra lão đứng chật xung quanh. 
Những tràng pháo thay nhau nổ giòn giã cho đến hết. Nhiều năm 
pháo nổ hàng tiếng đồng hồ mới thôi. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Dứt tràng pháo cuối cùng. trong đình người chủ lễ đứng trước 
bàn thờ Thánh nói lý do buổi lễ và đọc danh sách những người ra 
lão năm nay. Ông nói: “Hôm nay nhân dịp đầu xuân. ngày lành 
tháng tốt dân làng mời các cụ ra đây trước là lễ Thánh sau là hưởng 
lộc mọn của các ông... Và mong các cụ nhận cho để các vị này vào 
bàn lão cùng các cụ...”. Sau đó những người ra lão có lời với các 
cụ và mời các cụ hưởng lộc. Trong lúc người đó nói thì người nhà 
của ông ta lần lượt đi chia lộc cho các chiếu. Cứ như vậy lần lượt 
cho đến hết. Dân làng các cụ ở các chiếu, tuỳ tâm, có thể đứng lên 
phát biểu. tặng câu đối hoặc đọc thơ hay một hình thức nào đó để 
biểu hiện mừng người được ra lão. Cuộc lễ kéo đài cho đến trưa, 
mọi người lục tục ra về trong không khí vui vẻ. phấn khởi và hoan 
hỉ. Người làng đứng xung quanh chuyện trò. chào hỏi bình phẩm 
cỗ oản của những người ra lão, nói chuyện về con cháu những nhà 
đó cũng như cách thức họ lo cho bố mẹ, ông bà. Tiếng tăm tốt xấu 
cũng từ đây mà ra. Vì thế nên nhà nào dù nghèo mấy cũng phải cố 
gắng lo liệu làm lễ lên lão cho cha mẹ (ông bà) để sao cho không 
thua kém bàn dân thiên hạ. 

Tùy theo từng gia đình mà người ta còn có thể làm cỗ ở nhà 
mời bà con họ hàng. Đây cũng là dịp để con cháu tỏ thái độ kính 
trọng và yêu quý đối với cha mẹ, ông bà. 

Có thể nói lễ lên lão cũng như lễ trưởng thành. lễ cưới là một 
bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của một con người. Kể từ đây 
người ta bước hẳn sang một giai đoạn mới - giai đoạn cuối của cuộc 
đời. Tuy được trọng vọng. được hỏi han ý kiến nhưng cũng là lúc 
“mũ ni che tai”, về mặt hình thức là xa lánh khỏi việc đời. Đó là 
lúc họ không còn “quyền cha” nữa mà là “quyền con” (trẻ quyền 
cha già quyền con). Và dần dần càng về sau sự phụ thuộc, nhờ cậy 
vào con cái càng ngày càng lớn. Dân gian có câu: “Trẻ cậy cha, già 
cậy con”. Vì vậy, gia đình nào tổ chức tốt lễ lên lão cho cha mẹ, 
cũng là một thái độ kính trọng, yêu quý mà cha mẹ cũng có thể nhờ 
cậy vào lòng quý trọng ấy của con cháu trong tương lai. Tất nhiên 
sự quý trọng ấy phải bắt nguồn từ bản chất của gia đình đó trong 
quá trình ăn ở mà cả làng ai ai cũng biết, chứ không phải là sự “đãi 


7= 


bôi” nói như ngôn ngữ của dân gian. Từ đó ta thấy rằng trong quãng 
đời cuối cùng của con người. lễ này có lẽ là lễ quan trọng nhất, còn 
lại những nghỉ lê về sau có liên quan đến các cụ như yến lão, mừng 
thọ. rước lão... chi góp phần khẳng định, tôn vinh và tỏ rõ thêm 
niềm kính trọng của các thế hệ cháu con đối với các cụ mà thôi. 

2. Lễ mừng thọ 

a. Mừng thọ (khao thọ) 

Kéo dài tuổi thọ là niễm mơ ước muôn thuở của loài người. 
Ngày nay với khoa học và kỹ thuật hiện đại, tuổi thọ trung bình đã 
tất cao so với trước đây. Tuy vậy, các nhà khoa học vẫn luôn luôn 
kiếm tìm những phương pháp sống, những dược liệu cũng như thức 
ăn tốt nhằm kéo dài tuổi thọ của con người. Hiện nay trên thế giới 
có bao nhiêu trung tâm nghiên cứu kéo dài tuổi thọ và bao nhiêu 
tiền của đốc vào công cuộc nghiên cứu đó chưa ai thống kê. Huống 


Ảnh: Kỳ lão 
Nguồn: Ký họa Việt Nam đầu 
thế kỷ XX, NXB Trẻ, 1989 


IEEN[LE Trun vợ - vcUyzn cónG bươnG - LẺ hồnG Lý - LưU KIẾM THANH 


chi. ở cái thời xa xưa khi khoa học kỹ thuật còn vô cùng lạc hậu. 
tuổi thọ trung bình của loài người còn rất ngắn ngủi. thì việc kéo 
dài tuối thọ quan trọng biết nhường nào. 

Phải chăng đó cũng là một trong những lý đo để dân ta xưa tổ 
chức lễ mừng thọ cho cha mẹ ông bà mình. Một cử chỉ nhằm biển 
hiện lòng quý trọng và yêu quý tuổi già. 

Cũng lại tùy theo từng nơi, song nhìn chưng tuổi để tổ chức lễ 
mừng thọ vào những năm chẩn 60. 70, 80 và 90. Chỗ này hay chỗ 
khác đôi khi có những tên gọi khác nhau, nhưng thường thường ở 
tuổi 60 người ta gọi là mừng thọ. 70 và 80 tuổi gọi là thượng thọ. 
còn 90 tuổi là thượng thượng thọ, 100 là bách tuế đại thọ. Người ta 
còn có thể tổ chức cả vào những năm 65, 75. 85 tuỳ theo điều kiện 
của mỗi gia đình. Cũng có chỗ người ta có tên gọi cho từng giai 
đoạn như: hạ thọ (60 tuổi), trung thọ (70 tuổi), thượng thọ (80 
tuổi). thượng thượng thọ (90 tuổi) hay còn gọi là trường thọ. 

Về mặt nghi lễ cũng có cả việc ra đình lẫn ở nhà. Song khác với 
lên lão việc ở đình là quan trọng hơn cả, có ý nghĩa rất lớn vì là 
bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi người, giờ phút chính thức được 
dân làng công nhận sự chuyển tiếp từ hạng người này sang hạng 
người khác. Còn khi mừng thọ thì lễ nghi chính và cuộc vui mừng 
lại là ở gia đình. Người được mừng thọ cùng vui vầy hoan hỉ với 
con cháu, họ hàng, bà con và bè bạn. 

Giống như lễ lên lão, ngoài đình chung của làng mỗi nơi đều 
có những quy định riêng cho việc sắm sửa lễ lên đình thờ thần và 
việc đống góp tượng trưng cho dân làng hay bàn lão. Ví như là 
Đông Ngoại, Nghĩa Xã, Thuận Thành, Bắc Ninh cũ xưa kia: “Khi 
đến 60, 70 tuổi trở lên chỉ phải sửa một cỗ thờ và nộp 1,20đ sung 
công, từ đấy sẽ được miễn trừ các việc đóng góp ở trong làng”), 
Một làng khác là Liễu Ngạn, Liễu Lâm, Thuận Thành thì: “Người 
nào đến 61 tuổi không kể có chức dịch và nhiêu đều phải nộp I 


(1) Hương ước làng Đông Ngoại đã dẫn ở trên. 


x”“zaưi 


đồng. 100 cau và 1 chai rượu. Số lễ vật này cứ ngày 7 tháng giêng 
An Nam thì những người đến tuối phải đem ra đình làm lễ thần rồi 
nộp dân. Tiền sung vào công quỹ còn lễ vật thì kính các lão già và 
kỳ dịch”), 

Còn ở xã Đại Chu. tổng Phong Quang, Vân Phong. Bắc Ninh 
(cũ) thì lại quy định: "Ngày 3 tháng giêng người vọng phải sửa một 
gà yết thần thì được dự vào bàn hương lão và cứ sau 10 năm một 
lần đến ngày 3 tháng giêng phải sửa một cỗ xôi, một con gà để yết 
thần, sau đãi dân"), 

Ở Thanh Hoá người ta quy định rất rõ ràng từng thời điểm của 
lễ mừng thọ phải làm những gì một cách cụ thể. Và cứ như vậy mà 
làm đối với bất kỳ ai khi đến tuổi. “Sáu mươi tuổi - lão chính, phải 
khao vọng trình làng để công nhận mới được ngồi đình chung. Bảy 
mươi tuổi - vọng lão thọ. Lê trình làng 100 miếng trầu, một lít 
rượu, một quan tiền đồng. Tám mươi tuổi vọng thượng thọ, trình 
làng 50 miếng trâu. nửa lít rượu. ba quan tiền”), 

Những quy định tương tự cũng được ghi trong số hương lão xã 
Bằng Việt. Từ Liêm, Hà Nội hay khoán giáp chùa nhất thôn Kim 
Hoàng, xã Vân Canh, Từ Liêm. Hà Nội. 

Hoặc ở xã Trung Kính. thôn Hạ, tổng Dịch Vọng, Hà Nội người 
nào đến 70 tuổi trước tiên sắm một cỗ lễ súc vật và xôi để bái yết 
thần sau đó biếu đồng dân uống rượu(#, 

Nhìn chung, trong quá khứ lệ mừng thọ ở Hà Nội (trong dân 
chúng) không có gì khác biệt nhiều so với các nơi khác ở vùng 
đồng bằng Bắc Bộ. Thậm chí ngay cả trong những phố phường cũ 
như "bài bia ký trên bía yến lão ở Từ Chỉ của ba giáp Mật Thái, Bắc 


(1) Hương ước xã Liêu Ngạn. Liễu Lâm. Thuận Thành, Bắc Ninh, 
(2) Hương trớc xã Đại Chu. Phong Quang. Yên Phong. Bắc Ninh. 
(3) Xã Chí Định (Thanh Hóa). 

(4) Tục lệ Phù Hoài Đức. 


NHÍ L‡ tron vụ - ncuyšn LónG cUốnG -¡ hồnG Lý - Lưu kiểu THANH 


Thượng và Bắc Hạ phi rõ: “Ai đến tuổi 60 - 70 trở lên, được làm lễ 
mừng thọ, thì làm đúng theo lệ lên lão. Bàn giáp cho miễn góp tiền 
tế thần”), Tức là người được mừng thọ “theo lệ nộp tiền ba quan, 
lợn, xôi. trầu. rượu đủ dùng. Kính tế ở đền thần xong. khoản đãi ba 
giáp. Số tiền sẽ lưu để dùng về việc công của hương lão”), 

Trên đất Hà Nội cũ cũng như mới có thể nói phong tục này 
được phổ biến ở khấp nội và ngoại thành. Từ các phường phố đến 
các vùng của những huyện ngoại thành cũ và mới. 

Có một điều so với phần lên lão phần nghi thức đình chung của 
lễ mừng thọ đơn giản hơn. ít quan trọng hơn. Nếu như nghi thức ở 
đình chung trong lễ lên lão nhằm công khai công nhận một thành 
viên mới của làng được chuyển từ thang bậc này sang thang bậc 
khác cao hơn của xã hội. một sự tiến thân mới. trong kẰi đó thì ở 
lễ mừng thọ chỉ là một sự thông báo có tính hình thức để mừng cho 
một thành viên của cộng đồng có tuổi thọ cao. Lên lão là một bước 
ngoặt lớn trong đời một con người do chuyển biến một bậc thang 
xã hội. cùng với nó là những trách nhiệm và quyền lợi cao hơn. còn 
mừng thọ chỉ là một sự ghi nhận, chia vui một tin mừng về sự hạnh 
phúc của một con người. Do đó thường ở lễ lên lão có sự tham dự 
đông đủ của hội đồng kỳ mục. toàn bộ các bô lão và dân làng. tại 
một ngày thọ với những lễ vật nhỏ hơn, ở ngoài đình, chi tiến hành 
trong một khuôn khổ hẹp gồm đại diện các nhóm xã hội mà thôi. 
Nghi lễ cũng đơn giản bằng việc lễ thần và mọi người có mặt vui 
vẻ thụ chút lộc “gọi là” nhân ngày vui của một bậc cao niên. 

Ngược lại. ở mỗi gia đình của những người được mừng thọ lễ 
này được tố chức rất long trọng với sự chuẩn bị chu đáo. "Việc 
mừng thọ ông bà. cha mẹ được con cháu ấn định và chuẩn bị từ 
trước khá lâu và chu đáo bằng nhiều động tác, nghỉ lễ. Thời gian 


làm lễ mừng thọ thường tế chức vào địp đầu xuân, ngay sau tết 
(1) - 2) Bài ký trên bía yến lão ở Từ Chỉ (sách đã dẫn). 


Aj“: #àng “ã« 


hoặc trong tháng giêng. Vì thế, việc chuẩn bị thường được tiến 
hành từ cuối năm trước. Người ta may sắm thêm quần áo đẹp và đồ 
trang sức cho các cụ (nếu là cụ bà), trang trí nơi ăn chốn ở, in thiếp 
mời, thông báo và mời họ hàng anh em, chuẩn bị những điều kiện 
vật chất cần thiết. Nhân dịp viếng mộ cuối năm, người ta không 
quên “báo cáo” và mời tiên tổ về dự lễ mừng thọ của ai đó sẽ được 
tiến hành đâu xuân. Cái tết năm đó thêm tiệc mừng thọ sẽ là cái tết 
đông vui nhộn nhịp hơn bình thường. Đến ngày tổ chức lễ mừng 
thọ, con cháu phải làm cỗ đãi khách là chuyện tất nhiên. Bên cạnh 
đó, một nghỉ lễ ngày xưa không thể thiếu được là việc cúng gia tiên 
tại nhà và tại từ đường nơi phụng sự tổ tiên. Việc này có ý nghĩa 
là tạ ơn tổ tiên đã phù hộ. độ trì cho cụ an khang khoẻ mạnh đến 
bây giờ và cầu mong nhận được sự trợ giúp tiếp theo. Nhân dịp 
này, để bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính tổ tiên nhiều người còn 
cúng vào nhà thờ dòng họ câu đối, hoành phi, trướng hoặc tiền của, 
ruộng vườn”), 

Vào ngày lễ này, các cụ cũng như con cháu ăn mặc thật đẹp, 
các cụ ngồi tại một chỗ trang trọng để tiếp đãi khách. Cỗ bàn đã 
bày xong, khách khứa tế tựu đông đủ. Sau khi đã làm các nghi thức 
cúng gia tiên, người con cả trong gia đình thường có lời chúc mừng 
chung thay mặt cho anh em và cảm ơn sự có mặt của khách. Bắt 
đầu từ giờ phút đó tất cả mọi người có mặt đều có thể chúc tụng 
các cụ tuỳ theo ý muốn. Nhân địp này các con cháu bày tỏ nỗi lòng 
kính yêu cha mẹ, ông bà. Với những người có đôi điều sai sót, áy 
náy thì đây cũng là dịp xin tha thứ hứa hẹn từ nay sẽ sửa chữa lỗi. 
Bà con anh em họ hàng và bè bạn có mặt trong ngày lễ người thì 
đốt pháo mừng, kẻ đọc đôi câu đối, người tặng bức trướng đẹp hoặc 


(1) Lễ mừng thọ - Báo Hải Phòng chủ nhật 28-2-1992 và số 11 ngày 14-3- 
1993. Mỹ Thuần. 


BIĐELt nrone võ -houy£n cóc bưốnG - cê hồng Cừ -Lưu kiểu rHAN: 


làm bài thơ phú tặng các cụ. Mọi người chúc tụng nhau. nói chuyện 
vui vẻ trong không khí phấn chấn và hạnh phúc. Cũng có người 
biếu các cụ tiền bạc, vải vóc hay những đồ vật quý. người ta chụp 
ảnh kỷ niệm hoặc hiện đại hơn quay video quang cảnh ngày lễ 
mừng thọ để lưu lại sau này. Đó là ở thời hiện đại. 

Nhìn chung tùy theo hoàn cạnh của từng gia đình mà buổi lễ 
đó to hay bé. Song luôn luôn toát lên được một không khí đầm ấm 
vui vẻ và hành phúc của một gia đình nên nếp. Tâm lý các cụ được 
mừng thọ thường như thây mình trẻ ra, sung xướng và mãn nguyện. 
Họ tự hào vẻ gia đình. con chấu và động thời vào những dịp như 
vậy cũng là cái thước đo giá trị của các cụ già. những người trụ cột 
của gia đình lớn. Bởi vì chắc chấn một cụ già nào đó có cuộc đời 
khóng mực thước. nhân cách và đức độ không tốt thì con cháu sẽ 
chăng tổ chức làm gì buối lễ này. Vả chăng nếu có thì cũng là sự 
gượng gạo và tẻ nhạt. Do vậy, lề mừng thọ còn là địp khẳng định 
nhân phẩm và giá trị của các cụ già. 

D. Lễ thượng thọ 

Trong lễ mừng thọ thì lễ thượng thọ có ý nghĩa đặc biệt. Như 
trên đã nói, trước đây, do tuôi thọ trung bình thấp. sự bấp bênh của 
sức khoẻ khi khoa học và y học còn non kém, sống lâu luôn là niềm 
mơ ước cháy bóng của con người. Người nào đạt được nguyện vọng 
ấy nghĩa là đã đạt được một sự may mắn lớn và thường sự may mắn 
đó kéo thco cả hai cái kia là phúc và lộc. Ba giá trị cao quý của 
cuộc sống mà ai đạt được chứng tỏ là một gia đình song toàn. hạnh 
phúc. Chính vì vậy mà lễ thượng thọ rất được coi trọng trong dân 
gian, nhà nào còn cả cụ ông cụ bà thượng thọ là gia đình đại phúc. 

Xưa kia, như Phan Kế Bính ghi chép: "“Nhà nào có cha mẹ già 
đến bảy tám mươi tuổi. mà nhà phong phú. đông con cái thì làm lẻ 
mừng thọ cha mẹ gọi là lễ thượng thọ. 


A£: Ø‹a« xã 


Hôm ăn mừng. trước hết làm lễ gà xôi hoặc tam sinh. hoặc lợn 
bò. đem ra đình lễ thần, gọi là bái tạ thần hưu, nghĩa là tạ ơn thánh 
thần đã phù hộ cho cha mẹ được sống lâu”Ó), 


Ở lễ này về quy mô cũng như hình thức tổ chức như lễ mừng 
thọ, song nó ở mức độ cao hơn, long trọng hơn nhiều. bởi xưa kia 
“nhân sinh thất thập cổ lại hy” (người thọ bảy mươi xưa nay hiếm) 
huống chỉ lại thọ tới 80, 90 tuổi. Do vậy người ta tổ chức to hơn 
hẳn lễ mừng thọ, nhất là những gia đình phú quý lễ này có thể kéo 
đài suốt hai ba ngày mời làng nước khách khứa thật lĩnh đình. 

Mặt khác. trong lễ thượng thọ “bài văn khấn cáo tổ tiên” phải 
bày tỏ được lòng biết ơn đã phù hộ độ trì cho cha mẹ được sống lâu 
để con cái được phụng dưỡng”). Thực ra, trong các lễ tiết bình 
thường cũng như lễ mừng thọ, người Việt Nam thường bày tỏ lòng 
biết ơn và mong ước tố tiên phù hộ cho gia đình những điều đó, 
nhưng ở lễ thượng thọ điều này được nhấn mạnh hơn vì sự “phù hộ” 
của tổ tiên đã là kết quả của buổi lễ hiện tại. 

Một chỉ tiết khác của lễ thượng thọ làm cho nó vượt lên lễ 
mừng thọ là việc con cháu lễ sống cha mẹ, ông bà. Lúc lễ cha mẹ 
ăn mặc đẹp ngồi trên sập (với những gia đình khá giả) hay trên ghế 
ở gian giữa để con cháu lễ. Lần lượt theo thứ tự ngôi thứ mà vào lễ 
cha mẹ, ông bà với niềm kính trọng và ý nghĩa “Một lễ sống bằng 
đống lễ chết” như dân gian thường nói. “Con cháu mỗi người dâng 
chén rượu mừng thọ, hoặc là đâng quả đào, gọi là đào chúc thọ”) 
biểu trưng cho sự trường thọ. 

Còn lại mọi thủ tục khác như än uống, chúc mừng cũng giống 
như lễ mừng thọ. Tất nhiên đồ mừng (nhất là ở thành phố Hà Nội 
xưa) sang trọng hơn, quý giá hơn. Và các cụ thường được mặc bộ 
quần áo đỏ, mới, lộng lẫy, đôi nơi còn thêu hoặc đeo chữ thọ to viết 


(1) Việt Nam phong tục. Đồng Tháp 1990. tr. 26, Phan Kế Bính. 
(Q2) “Mừng thọ xưa và nay” Báo Đại đoàn kết số 3 ngày 20-9-1993, Đỗ Lai Thúy. 
(3) Phan Kế Bính. Sách đã dẫn. 


BE cê Trunc võ - noUyễn nónG pương - LẺ HỒNG Lý - LƯU KIẾM THANH 


bằng chữ Hán ở trước ngực. Vì vậy trong ngày lễ hình ảnh các cụ 
nổi bật lên giữa đám cháu con, khách khứa muôn màu sắc. 

Xưa cũng như nay việc tổ chức mừng thọ cho cha mẹ, ông bà 
không chỉ để vui lòng người già, tỏ niềm quý trọng của con cháu, 
mà còn vì danh dự, tiếng tăm của gia đình và con chấu trong gia 
đình đó. Chỉ khác xưa là muốn để thành một bô lão danh giá, có 
chân trong hội đồng bô lão, tham dự vào việc đình chung thì khao 
vọng phải là điều bắt buộc. Còn ai có cha mẹ đến tuổi đều chả 
muốn khao thọ. vì không ai chịu tiếng dèm pha là hèn kém, để 
mang tiếng, xấu hổ với làng xóm láng giêng. Đồng thời bản thân 
bố mẹ đến tuổi thượng thọ cũng thấy hổ thẹn, khổ sở. tủi thân. Vì 
vậy lễ mừng thọ luôn được coi trọng kể cả lúc bần hàn lẫn khi phú 
quý. Tất nhiên lúc phú quý thì thuận lợi hơn như dân gian vẫn nói: 
“Phú quý sinh lễ nghĩa”. 

3. Lễ yến lão 

LỄ yến lão hay nói nôm na là ăn yến mừng thọ các cụ già là 
một biểu hiện khác của lòng kính trọng đối với người già của nhân 
dân ta nói chung. Đó là ngày lễ trong đó làng mời các cụ ăn tiệc: 


ã¬” 


“yến lão”. Miếng ăn không chỉ vì miếng ăn mà là sự kính trọng và 
yêu quý của dân làng. Vấn đề ở chỗ không phải là mâm cao cô đầy, 
ăn no hay ngon mà là ở chỗ ai mới là người được mời. Cái việc 
được mời ấy đã nói lên hết ý nghĩa của nó. Đó là quyền lợi được 
tham gia việc đình chung, quyền được hưởng lộc, ân huệ của làng, 
của nước. Quyền lợi đó phải là sự phấn đấu của cả một đời người, 
phải trải qua biết bao nhiêu thang bậc của cuộc sống từ khi con 
người sinh ra trên cõi đời. Vì thế miếng ăn của làng mời ấy là sự 
khẳng định địa vị và danh vọng của người được mời, địa vị “ăn trên 
ngồi trốc” đúng với nghĩa đen của nó, địa vị được trọng nể, hầu hạ 
bằng sự kính trọng, yêu quý chứ không phải xu nịnh hay giả đối. 
Cho nên người xưa mới nói “một miếng ngoài làng bằng sàng xó 
bếp”. Và “làng xã lại ưu đãi một số thành viên theo cách của họ. 
Nó thường chú trọng những người nhiều tuổi và những người có 


A“t #uàxy “Ac 


học vị. Nó có sự kết hợp nào đó giữa tiêu chuẩn cấp bậc phong kiến 
và tiêu chuẩn ưu đãi người già của công xã từ xa xưa để lại”), 


‹ 


Xưa kia hầu hết các làng xã đều có những “yến cỗ mừng lão") 
vào những dịp làng có đám hay hội hè hoặc một dịp nào đó. Ngoài 
ra những khi chia phần to nhỏ vào những địp tết hay làng có việc 
đều có những quy định rõ ràng đối với các vị cao niên. Ví như thôn 
Thọ Toán. xã Nam Kính Đông. Thanh Chương, Nghệ An. trước đây 
mỗi khi làng có việc thì khi thịt lợn hoặc bò phần cảnh (cổ lợn hay 
bò) đành cho hương lão), Mở bất cứ bản hương ước nào của làng 
xã thuộc vùng đồng bằng Bác Bộ ta đều thấy lệ biếu được ghi rất tỉ 
mĩ cho từng nhóm người trong mỗi làng, 

Bên cạnh việc biếu xén là những trọng trách khi làng có việc 
như vai chủ tế trong ngày hội hoặc nhân dịp nào đó rất nhiều làng 
chọn người cao tuổi làm chủ tế. Hoặc giả một số nơi có ghi rõ rành 
chức đó cho nho sỹ. khoa mục nhưng khi không có nho sỹ. khoa 
mục thì để cho hương lão. “Hữu quan nhượng quan. vô quan. 
nhượng lão”), 

“Trở lại lễ yến lão ta thấy nhiều làng còn giữ được tục lệ đẹp này. 
Như ở xã Tuy Lai. huyện Mỹ Đức, Hà Đông cũ trong hương ước của 
làng còn ghi rõ một điều - Điều thứ 9: “Hàng năm. trong những ngày 
tế chính (xuân - thu - tháng hai, tháng tám âm lịch) tất cả các vị kỳ 
lão trong thôn đều được mời đến dự lễ và ăn cỗ"©). Hay hơn thế như 
Xuân Hồng, Xuân Thuy, Nam Định các cụ 70 tuổi trở lên vào ngày 
hội từ 11 đến 15 tháng chín âm lịch người ta còn tố chức rước các cụ 
lên đình tế thánh. hưởng lộc (nhận quà tặng, bánh trái của làng). Sau 
lại rước các cụ về nhà làm cỗ mặn mời làng đến ăn mừng(5). 


(1) (3) Nguyễn Đổng Chỉ - Sách đã dẫn. 

(2) Nông thôn Việt Nam trong lịch sử... (Nguyễn Đồng Chỉ). 
(4) Xã chí Định Tường - Sách đã dẫn, 

(5) Hương ước xã Tuy Lai. Mỹ Đức. Hà Đông. 

(6) Tục trọng lão ở xã Xuân Hồng. Xuân Thuỷ. Hà Nam Ninh. 


LÊ TRỤNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Tục yến lão không chỉ thể hiện ở việc ăn uống mà còn ở cử chỉ 
biếu tặng vật của làng cho các cụ như ở Hoà Bình. Liên Sơn. Hà 
Bắc xưa: “Các cụ 70 tuổi trở lên được biếu bộ quần áo vải hoặc sợi 
đỏ. một mũ ni che tai màu đó viễn đen và có phần biếu mỗi khi có 
sự lệ ở đình"), 

Còn ở Hà Nội xưa việc yến lão rất nổi tiếng, có tính chất quốc 
sự. vua ban như chúng tôi đã trình bày ở trên. có lẽ khỏi cản phải 
nhắc lại?), Điều đó cho thấy tục kính lão được nhà nước phong 
kiến rất coi trọng và đã thành lệ nhà vua bạn vến cho các cụ. Đặc 
biệt là kinh thành Thăng [ong xưa còn giữ được đến ngày này một 
bằng chứng vô cùng quý giá về tục yến lão, đó là '*Từ Chí yến lão 
bị ký” với những lời thể nguyễn cao quý của những người dựng bia, 
Trên tấm bia đó ghi rõ: 

Mang nghe 


Ba điểu mà thiên hạ thường suy tôn, "tối kế” là một, 


Năm điểu mà hoàng trù bạn phúc. “thọ” chứng hàng đâu (Phúc 
- lộc - thọ - khang - nình). 


Tuổi tác được tôn quý đã từ lâu vậy: 
Nhân dân chúng tạ, từ láu đội ơn thân bạn phúc, được sống 
trong CđH]h yên vui, 


Kính trọng người lớn tuổi, ai cũng đồng lòng. 

Lấy tuổi tác định dưới trêu, nghĩ lễ từ xưa sẵn có. 

tê vốn xuất phát từ lẻ phải, xưa dã đúng nay há lại sai, 
Việc đời cần lo tính sâu xa, này bắt đầu làm, mai sau kể tục 
Bàn giao tóc với nhan: 


Nhân tiết trọng xuân, ngày hội tế thân. 


(1) Đình yến lão - Báo Đại đoàn kết số 3. 20-9-1993, theo Tú Trần. 
(2) Địa chí Ha Bác. Hà Bắc 1982, tr. 578. 


4 Z..„a. || 


Bày đặt cỗ bàn, mừng vui yến lão. 

Rượu thơm cùng nâng chén, thức nhắm bày đây bàn. 

Ngõ hầu, người người chung vui, tỏ lòng yêu kính, đời đời nốt 
tiếp cháu con đằng dặc hưởng phúc đôi dàotÙ. 

Về mặt nghỉ lễ thì lễ yến lão thường đơn giản. Bởi vì qua các 
tư liệu kể trên ta thấy nó thường được tiến hành cùng với dịp lễ hội 
hoặc sự lệ của làng chứ ít khi (nếu không nói là không có) có một ' 
lễ yến lão riêng ở làng. Trừ phi đó là của vua ban cho các vị đại 
diện bô lão trong nước vì nó lớn nên mới thành một lễ riêng được. 
Một lễ khác, đây là buổi tiệc của dân làng đứng ra tổ chức để mời 
các cụ, do đó nhân dịp các việc lớn làng dành riêng một buổi nhất 
định trong quá trình lễ tiết đó mà thết đãi các cụ. Cho nên về mặt 
nghỉ thức chắc không có gì là phức tạp, cầu kỳ. Tiếc rằng hiện nay 
không còn một tài liệu nào của sử sách ghi chép cụ thể một quang 
cảnh buổi yến lão của vua ở triều đình hoặc nơi nào đó (hay có mà 
chúng ta chưa gặp), do đó mà chúng ta chưa được biết. Rất may, 
trong bài bia ký đã nhắc ở trên còn ghi lại được vài chỉ tiết cụ thể 
về cô yến lão của ba phường nội thành Hà Nội xưa: “Lễ yến lão do 
giáp đăng cai sắm sửa một cễ to. Lệ định dùng: bát chiết yêu 12 
chiếc, đĩa năm tấc tám chiếc. Cỗ biếu mỗi người một cỗ, gồm có 
bánh dày, nem gói, bánh lá mỗi thứ hai chiếc, bánh khảo, trứng vịt 
mỗi thứ một, chuối tiêu xanh và chín mỗi thứ một nải. Lúc vào bàn 
yến, một người của giáp hầu rượu. Ngày ấy. bàn giáp cấp bốn quan 
tiền để sắm cỗ yến lão”). Cỗ chung là như thế nhưng khi ra giữa 
đình mức hưởng của từng cụ lại tuỳ thuộc vào tuổi tác cao thấp. Cụ 
cao tuổi nhất được ngồi một mình một chiếu và hưởng nguyên một 
cỗ (nếu ăn không hết thì mang về) gọi là “chiếu nhất”. Các cụ kể 


(1) Bài ký trên bia yến lão Từ Chỉ... Sách đã dẫn. 
(2) Theo Tân Việt - 700 điều cẩn biết, NXB Văn hóa dân tộc. Hà Nội, 1992, tr. 71. 


LÊ TRỤNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


tuổi tiếp theo thì ngồi một chiếu hai người hưởng chung một cỗ gọi 
là “chiếu nhì”. Dưới nữa là đồng hạng bốn cụ một cô. Như vậy. ta 
cũng có thể hình dung phần nào cái không khí của lễ yến lão truyền 
thống xưa. Rõ ràng rằng về ý nghĩa của lễ thì lớn. song hình thức 
chỉ ở mức vừa phải. 

Khác với lễ mừng thọ nặng tính chất gia đình hơn xã hội: ngược 
lại lễ yến lão lại coi tính xã hội là chủ yếu, còn gia đình là thứ yếu. 
Nếu như ngày mừng thọ. gia đình. con cháu phải lo toan nhiều thứ. 
chạy vay, vất vả, thì ở đây họ chỉ còn việc làm sao sửa soạn cho các 
cụ ăn mặc đẹp đẽ, tế chính để ra trước bàn dân thiên hạ được mát 
mặt. (Cụ thì mũ ni nhung đen. áo vóc đại hồng; cụ thì áo đoạn 
huyền. quần lụa bạch. Có những cụ nhà bần hàn quanh năm quần 
nâu, áo vải lúc này cũng quần chúc bâu. áo the thêu hoặc áo láng 
chéo go. đép mới thay quai... y phục tùy hoàn cảnh mỗi nhà không 
có lệ định nào, chỉ trừ màu vàng của nhà vua thì quan đân đều 
không được mặc)(1). Còn lại mọi việc là do làng nước phải lo. Cho 
nên được làng mời yến lão là cả một vinh dự không chỉ đối với cụ 
già được mời. mà con cháu trong gia đình ấy cũng lấy làm tự hào. 
Vì vậy, nhiều nơi đã có tục rước lão rất long trọng. 

4. Lễ rước lão 

Nói đúng ra không phải vì có ăn yến thì mới rước lão, mà hầu 
hết sau các lệ rước lão đều có ăn yến lão. Rước lão là rước các cụ 
lão có tuổi thọ cao được làng mời ra đình hay một nơi quy định nào 
đó để dân làng mừng thọ các cụ. Thường thường lễ rước lão bắt đầu 
từ việc rước các cụ được mời từ nhà ra đình, sau khi đã tập trung 
tất cả các cụ lại thì có cuộc rước các cụ đi xung quanh đình hoặc 
quanh làng rồi trở lại đình ăn yến và rước trở lại nhà. Lễ này vừa 
có ý nghĩa thực tiễn lẫn ý nghĩa đạo đức. Rước các cụ vì đến tuổi 


(1) Theo Tân Việt - 700 điều cần biớt, NXB Văn hóa dân tộc. Hà Nội. 1992. tr, 71. 


r773®—~ 


thọ cao. các cụ đi lại rất khó khăn và mệt nhọc, đông thời lại là sự 
tôn trọng, yêu quý các cụ nên phai đón, phải rước là như vậy. 

Vào ngày quy định. con cháu trong gia đình các cụ tế tựu từ 
sớm tại nhà để chuẩn bị cho các cụ. Họ chải đầu. mặc áo. quàng 
khăn, đội mũ cho các cụ và rước các cụ ra đình hoặc chùa. Ở Xuân 
Hồng, Xuân Thuy, Nam Định thì người ta rước bằng võng từ nhà 
lên chùa. có nơi rước bằng cáng. còn ở Tương Mai, quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội người ta đặt cụ già ngồi trong một chiếc ghế bành 
rồi con cháu rước ra đình. Các thành viên trong gia đình ăn mặc 
đẹp và phân công nhau các việc rước. Trai tráng thay nhau khiêng 
cáng. võng hoặc ghế. Những người khác và nữ thì mang khay trầu. 
thuốc cùng thứ vật dụng khác. Người ta cũng dùng một lễ "*mọn” - 
cản quả đem theo ra đình để lễ thánh. Đám rước ra đi trong tiếng 
pháo nổ mở màn. lễ oản quả đi trước. võng các cụ đi sau. tiếp đến 
là con cháu theo thành một đám dài vui vẻ ra đình. Ông Lê Huy 
Trâm trong địa chí xã Định Tường. Thanh Hoá còn ghi chép được 
một bài về về đám rước lão ở làng Thiết Đinh như sau mang tên là 
“Bài về cố ngoại ” (Cố ngoại: cụ ngoài 60 tuổi): 

Ông ngoại tóc bạc râu tàng 

Ông lên cối thọ cả làng đón đưa 

Bà ngoại ở nhà sắm sửa trẫu cau 

Ông đi vống đòn cong ông đL võng đòn rồng 

Ông đi kiệu cờ bay 

Ông ngoại hớn hở miệng cười 

Ông sáu mươi tuổi mỗi người mỗi khen 

Năm nay trời cho ông lên 

Ngày lành tháng tốt ông lên giác hoà 

Con ông vừa trải lác (chiếu) ra 

Chị em thân thì bản hoa (2) với nhan 

Ông sinh con ông ra như báo như bồng (2) (lồng) 

Con tran (trai) đi học bảng rồng tự nhiên 


BE LÊ xone võ - noUyên Hồng bương - Lê hồn Lý - LưU kiếu THANH 


Con gái nhật phượng như Hiện 

Dựa trông, nình phượng bước lên cũng tần... 

Ở vùng này người ta lại cử trai đỉnh trong làng đến nhà các cụ 
khiêng cáng rước từ nhà ra gốc đa cổ nằm giữa đồng. rồi rước đến 
từng nhà con cháu để thăm, Đến nhà tố họ để lạy ông vải, Hai 
người cáng. một người bưng tráp trầu, một người xách điểu2), 

Có những làng chu đáo hơn đã tố chức những đám rước lão thật 
long trọng, Các cụ hẹn nhau tập trung ở mội địa điểm nhất định (có 
thể là trước một ngói chùu hay một nhà đãng cai) rồi làng cử người 
đem cờ quạt. phường nhạc đến tàn đấy rước các cụ ra đình với đủ 
loại võng lạng: cụ T00 tuổi thì đi võng điều che bốn lọng xanh: cụ 
80 tuổi đi võng xanh (đồn cong) một lọng: cụ 70 tuổi cũng đi võng 
xanh. một long nhưng là đòn ông chứ không được đòn cong... Trai 
tráng cảm cờ, Khiếng võng đều phải đội nón đấu. áo nẹp. Những cái 
đó càng lầm cho các cụ cảm động, hứng khởi và nghĩ rằng những 
ngày qua mình đã sóng không vô ích. 

Ở làng Tươi g Alai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. sau khi rước 
các cụ ra đình, họ đỡ các cụ xuống đặt lẻ lên bàn thờ để các cụ lễ 
thánh. Người nhà đốt pháo mừng ngoài sản đình. Đại diện phụ lão 
và bạn khánh tiết tiếp đãi và tặng quà các cụ, trò chuyện vui vẻ, 
hường lộc sạn đó lại rước vẻ, Ổ những nơi khác có yến lão thì mời 
các cụ thụ hưởng. án xong còn lại các cụ được lấy phần về nhà chia 
cho con cháu cũng theo thứ tự bác chiếu nhất, chiếu nhì, Sau đó tuỳ 
theo phòng tục mỗi nơi mà rước các cụ đi quanh làng hoặc quanh 
đình rồi rước vẻ nhà. 

Tóm lại rước lão là mội nghi thức công khai trịnh trọng tỏ lòng 
Kính lão của một cộng đảng làng. Đám rước các cụ đi quanh làng 
màng một ý nghĩa để cụ thưởng ngoạn và để dân làng chiêm 
ngưỡng tỏ lòng kính trọng. Có một phần thực tế là tuổi cao các cụ 
ít Khi ra Khỏi nhà, nhân đây là dịp để các cụ "xuất hành”. nhưng 


(172) Xã chí xã Định Tường - sách đã dân. tr. 59. 


21. 


A4 tên “ 


cao hơn là để báo cho dân làng biết cụ ấy năm nay đã chừng ấy 
tuổi, nay được dân làng đón rước, mừng thọ và đãi yến. Đó là niềm 
tự hào của các cụ và con cháu. Do vậy mà lễ rước lão có nhiều ý 
nghĩa xã hội như lễ yến lão ở trên. Đây là quyền lợi, danh tiếng các 
cụ được quyền hưởng và được quyền sung sướng, tự hào. 

Qua tất cả các nghỉ lễ liên quan đến tuổi già trên đây ta thấy rõ 
được truyền thống kính trọng người già ở cả nước. Ngoài sự kính 
trọng thật sự, có thể phần nào còn rơi rớt lại một ánh xạ xa xưa về 
quan niệm “lão quyền” mà ta còn thấy được cho đến ngày nay ở 
các dân tộc Tây Nguyên. Song dù có hay không có thì tục trọng lão 
là một thực tế sinh động trong đạo đức truyền thống xưa cũng như 
nay của người Việt Nam. 

Tất nhiên cả ngày xưa cũng như nay không phải người ta không 
biết đến những khiếm khuyết của tuổi già như chậm chạp. yếu 
đuối, bảo thủ trì trệ, khả năng sáng tạo hạn chế... Song do sự nhận 
thức của mỗi thời đại khác nhau mà việc sửa chữa những sai sót đó 
không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Trước đây, do ý thức hệ phong 
kiến và tư duy của nền sản xuất tiểu nông và thủ công nghiệp cho 
nên đôi khi các cụ không thể chấp nhận được kiểu “trứng khôn hơn 
vịt” của lớp người trẻ tuổi, cấp tiến. Vì vậy các thế hệ trẻ thường 
còn phụ thuộc, nể sợ các cụ. Mặt khác trong quá khứ nền kinh tế 
của mỗi gia đình còn phụ thuộc lớn ở người cha, ông đứng đầu do 
điều kiện khó khăn nên mọi người muốn tồn tại phải dựa vào nhau 
mà sống. Vì vậy tuổi già được coi như “cây cao bóng cả” trùm kín 
lên gia đình, dòng họ. Ngay cả những người trẻ tuổi trong nhà có 
khá giả thật sự về mặt tri thức hay công việc hoặc mọi việc trong 
làng đều đo tầng lớp lý địch thực hiện và định đoạt, nhưng để được 
lòng các cụ, người ta vẫn có suy nghĩ và câu nói cửa miệng là “trình 
các cụ” để các cụ cho ý kiến. Như vậy. là được cả đôi đằng. Vả lại 
không phải khi nào và ở đâu cũng vậy, chính thế hệ già cũng rất 
biết nhường nhịn tin tưởng vào thế hệ trẻ. Tục ngữ vì thế mà có câu 
“Con hơn cha là nhà có phúc” hay “Trẻ quyền cha già quyền con”. 
Lịch sử cũng ghi rõ các vị vua đời Trần, khi đến tuổi già là trở về 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


tu luyện và thiển định, nhường ngôi cho con để làm thái thượng 
hoàng theo tỉnh thần “kính nhi viễn chỉ” mà các cụ ý thức được 
hoặc là ai đó mách giùm. 

Trong xã hội công nghiệp hiện đại, một số lĩnh vực công tác 
không còn phù hợp với tuổi già, vả lại do đời sống kinh tế ngày 
càng độc lập do các gia đình hạt nhân ngày một phát triển có xu 
thế tách khỏi một đại gia đình cho nên những hiện tượng mà tà 
quen gọi là “mâu thuẫn thế hệ” là điều tất yếu dù ở một nước có 
truyền thống trọng già đến mấy. Tuy nhiên: “Với tư cách một đặc 
điểm trong quan hệ ứng xử hàng ngày giữa người với người, tục 
trọng lão rất đáng trân trọng và cần được bảo tồn. Nó thể hiện một 
thái độ sống, một quan niệm đầy tính nhân bản. Người già nói 
chung vẫn có nhiều cái mà thế hệ trẻ phải học hỏi như sự từng trải. 
kinh nghiệm và sự điểm tĩnh cần thiết. Đó là chưa tính ở bất cứ cá 
nhân nào cũng có những giá trị đáng tham khảo”), 

HI. VÀI NÉT VỀ TỤC TRỌNG THỌ NGÀY NAY Ở HÀ NỘI 

Nếu như biểu hiện cao nhất xưa ở Thăng Long về tục trọng lão 
là hội nghị Diên Hồng của vua quan nhà Trần. thì ngày nay Hà Nội 
vẫn là một nơi đi đầu trong phong trào chăm sóc và bảo vệ người già. 

1. Hội bảo thọ - một phong trào xã hội 

Hà Nội là một trong những nơi đầu tiên lập ra hội bảo thọ cho 
các cụ già. Phong trào nhanh chóng lan rộng ra khắp nội ngoại 
thành, nhất là huyện ngoại thành. Đây là một hội đoàn thể của các 
cụ, được sự ủng hộ và giúp đỡ rất nhiệt tình của các cấp chính 
quyền đoàn thể khác và gây được tiếng vang lớn trong nhân đân. 

Ninh Hiệp, Gia Lâm là một trong những xã ngoại thành đầu 
tiên có hội bảo thọ. Từ tháng ba năm 1991 ở đây đã lập hội bảo thọ 
với trên 700 hội viên. Hội có một quỹ riêng do các cụ đóng góp để 
phòng lúc “trái nắng trở trời” hoặc vận hạn. Khi tạ thế “Hội sẽ giúp 


{L) Nguyễn Đăng Thanh - sách đã dẫn. 


A4 sàng “A. 


gia đình (hội viên) mua một cỗ áo quan với giá hạ, mượn quần áo 
tang cho con cháu. đưa phường bát âm đến giúp không phải trả 
tiền. Hội cùng với chính quyền địa phương lo liệu tổ chức lễ tang 
một cách long trọng. nghiêm trang nhưng không lãng phí”), 
Ngoài ra. hội còn dùng quỹ để tổ chức lễ chúc thọ đầu năm tạo 
thành một nếp sống. nếp sinh hoạt lành mạnh trong nhân dân. 

Hoạt động của hội bảo thọ được phổ biến rộng rãi ở khắp nơi. 
Cho đến nay kể cả nội và ngoại thành khắp các xã, các phường đều 
lập hội bảo thọ để giúp đỡ các cụ già. Ngoài việc giúp đỡ về vật 
chất. sinh hoạt của hội bảo thọ còn mang nhiều vẻ phong phú khác 
như câu lạc bộ thơ ca. thời sự. thể thao v.v.. tạo mọi điều kiện để 
các cụ nghỉ ngơi giải trí. Càng ngày các hình thức sinh hoạt của các 
hội báo thọ này càng phong phú. và số hội viên càng cao. Nhất là 
ở thủ đô. số người già. đến tuổi về hưu ngày càng nhiều. Đó cũng 
là hiện tượng chung của thế giới hiện nay, "đều đặn mỗi ngày có 
thêm 800.000 người bước qua ngưỡng 60 tuổi. Châu Âu là nơi có 
tỷ lệ trên 65 tuổi lớn nhất = 14%. Đến năm 2025, cứ mười người 
dân châu Âu. có hơn một người trên 75 tuổi”). Còn ở nước ta "số 
người có tuổi (tính từ 60 tuổi trở lên) hiện nay vào khoảng gần 5 
triệu người, chiếm hơn bảy phần trăm số dân”). Cho nên vai trò 
của các hội bảo thọ ngày càng được coi trọng, nó góp phần cùng xã 
hội giải quyết được rất nhiều vấn đề đối với người cao tuổi. 

2. Mừng thọ - một phong trào đang được khôi phục một 
cách tích cực 

Giờ đây, cứ vào địp đầu xuân trong phố ngoài làng đâu đâu người 
ta cũng gặp lễ mừng thọ của các gia đình. Nghèo làm nhỏ. giàu làm 


(1) 1L Hồng Lý - Hội báo thọ Minh Hiệp - Báo Hà Nói nưi, ngày 3-5-1985. 
(2) Cách mạng về trời thọ, Bảo Đại đoàn kế? ngày 20-9-1993, Hiển 1.âm. 


(3) Quan tám, chăm sóc và phát huy vai ĐÒ người cao tHổi trong xã hội. 
Báo Nhán đán ngày 1-10-1993. 


IE|( run vớ - nGUyễn Hồng pươnG - LẺ HỎNG Lý - LƯU KIẾM THANH 


to, phong trào mừng thọ ngày càng phát triển. Đó là một dấu hiệu tốt 
cho thấy những phong tục tốt đẹp xưa được khôi phục lại. 

Một số làng ngoại thành hay khu phố trong thành có điều kiện 
người ta còn khôi phục lại lễ rước lão khá long trọng. Điều này tạo 
thêm niềm phấn khích cho các cụ và con cháu. 

Những năm gần đây. ta cũng thấy báo chí. phim ảnh nói đến 
nhiều các lẻ sinh nhật hav mừng thọ các nhân vật nổi tiếng trong 
các lĩnh vực chính trị. văn hoá và nghệ thuật. Vào những dịp ấy nhà 
nước thường phong tặng huân chương ghi nhớ công lao của các cụ. 
Bạn bè. học trò, cơ quan tổ chức thăm hỏi, chúc tụng hoặc ghi chép 
những ký niệm vẻ họ. Những cuộc hội thảo khoa học hay những kỷ 
niệm nhân dịp các năm chẵn của một số các nhân vật nói tiếng vào 
thời gian gần đây đã phần nào khơi dậy được truyền thống kính già 
của thế hệ hôm nay. 

Về phía chính quyền. hàng năm nhân dịp đầu xuân các vị lãnh 
đạo Đảng. nhà nước cũng đi thăm hỏi. tặng quà cho các cụ cao tuổi. 
những người có công lớn với đất nước. Đó cũng là sự quan tâm săn 
sóc của nhà nước đối với tuổi già. hợp với đạo lý của người Việt 
Nam, cũng là nối: tiếp truyền thống xưa của cha ông và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trước đây. 

3. Một số biểu hiện khác 

Có thể nói kể từ khi: *Chương trình hành động quốc tế (1992 
đến 2001) về người cao tuổi để ra năm nguyên tắc cơ bản chỉ đạo 
sự phối hợp hành động trên quy mô toàn thế giới nhằm khắc phục 
hoặc hạn chế tình trạng bị lệ thuộc của người cao tuổi: bảo vệ các 
quyền của người cao tuổi được tham gia mọi công việc của cộng 
đồng: quyền được chăm sóc chu đáo khi cần thiết: quyền được phát 
huy bản sắc riêng và quyền được tôn trọng nhân phẩm”) thì các 
hoạt động xung quanh người cao tuổi ở Hà Nội phong: phú hẳn lên. 


(1) Báo Mhán dán ngày 1-10-1993. 


A/“: đuà»y ZÐ 


kè 


Đó là khu chăm sóc các ông bố bà mẹ liệt sỹ, những cụ già không 
nơi nương tựa đã có từ trước nay được đầu tư, củng cố thêm. Là 
những câu lạc bộ ngoài trời. dưỡng sinh, thái cực quyền, câu lạc bộ 
bơi lội, các câu lạc bộ thơ Nguyên Khuyến, Hàng Bài, Tây Hồ. 
Giảng Võ hay câu lạc bộ Thông Reo ở đền Voi Phục(Ð, Hà Nội có 
“trung tâm nghiên cứu và trợ giúp người cao tuổi” trong những năm 
qua đã thực hiện được một số việc đạt kết quả tốt như “đã cùng với 
Sở Thể dục thể thao Hà Nội điều tra nghiên cứu về tình trạng sức 
khoẻ của những người cao tuổi trong câu lạc bộ sức khoẻ ngoài trời 
từ phường lên đến thành phố, đã nghiên cứu và hoàn thành đề 
cương nghiên cứu sức khoẻ và luyện tập thể dục thể thao người cao 
tuổi. Đã nghiên cứu được một số đẻ tài về một số mặt hoạt động xã 
hội và cuộc sống của người cao tuổi ở nước ta hiện nay”), 

Cũng tại thủ đô mấy năm qua đã có một viện nghiên cứu về 
điều trị riêng cho người già đó là “Viện lão khoa trung ương”. 

Làm tất cả những điều đó, người Hà Nội cũng như nhân đân cả 
nước đã hưởng ứng Đại hội đồng Liên hợp quốc, nhân ngày quốc 
tế người cao tuổi. mong muốn *Mọi người trên thế giới nhận thức 
được một thực tế là người cao tuổi ngày càng nhiều, khả năng đóng 
góp của họ với cộng đồng xã hội rất lớn về nhiều mặt và trong 
tương lai không xa. chúng ta sẽ bước vào kỷ nguyên người cao tuổi 
do sự lão hoá rất nhanh của đân số trên hành tỉnh”), Hơn thế nữa, 
trên quy mô cả nước chúng ta còn có một dự án đầu tư táo bạo về 
"làng Bách Việt và điện Diên Hồng đành cho những người già Việt 
Nam sống xa tổ quốc” của một nhóm các chuyên viên văn hoá, 
kinh tế, du lịch. y tế... dưới sự bảo trợ của công ty dịch vụ du lịch 
thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam, với mục đích “để đón người già 
Việt Nam trên khắp thế giới về nghỉ ngơi. an dưỡng tuổi già thco 


(L) Báo Đựi đoàn kết ngày 20-9-1993, Trần Lê Văn, 
(2) Vì những người cao tuổi, báo Đại đoàn kế? ngày 20-9-1993. 
(3) Theo Phạm Khuê - sách đã dân. 


BBiL‹‡ rrunc vo - xoUyên Hồng pương - Lê HỎNG Lý - LƯU KIẾM THANH 


cách du lịch, dưỡng bệnh, đưỡng già từ một vài tuần đến vài tháng. 
hay lâu hơn nữa...”Œ), 

Chắc rằng, thế hệ hôm nay nếu cố gắng làm hết sức mình tỏ 
lòng kính trọng tuổi già thì ắt rằng các già sẽ “để tuổi cho” con 
cháu mai sau được “bách niên giai lão” để hưởng phúc và lộc của 
một đất nước Việt Nam phôn vinh trong tương lai. 

Nói chung, tục trọng lão với những lễ thức như trên đã trình 
bày là một tục đẹp cần được duy trì khuyến khích. Người già tuy 
có khiếm khuyết mặt này. mặt nọ nhưng rất xứng đáng được tôn 
trọng, bảo vệ vì không có già thì làm gì có trẻ, không có gốc thì 
làm gì có ngọn, có hoa trái xum xuê để con cháu gặt hái? 

Người già cũng là lớp người rất dễ tủi thân vì họ luôn luôn mặc 
cảm “mình như quả chanh đã hết nước” và đáng buồn hơn nữa là 
cảnh “gần đất xa trời”. cảnh thoát ly mọi dục vọng trong cuộc sống 
như cố nhân thường nói: “Thất thập nhỉ tòng tâm sở dục”. 

Niềm vui duy nhất còn lại ở họ là tình cảm của con chấu của 
những người xung quanh chứ không phải cái gì khác. Do vậy. gần 
gũi, quan tâm người già là nghĩa vụ, là đạo hiếu, là thái độ nhân 
văn cần có của mỗi con người, mỗi dân tộc trong mọi thời đại. 


(1) Trần Ngọc Quang - /.àng Bách Việt và điện Diện Hồng dành cho những 
người già Việt Nam sống xa Tổ quốc - Báo Đại đaàn kế† ngày 20-9-1993. 


A,t đà 4 


ta G 
BS: ẨVÀ 
: BỒN 


<<zZ 


—= /= 
C22 =j 
22s 


<“=.x 


==_.2 
zZ„== 


= 


TIỀN ĐƯA 
(TANG MA) 


Cái chết, điều không thể tránh khỏi. 

Đã có một thời những tên bạo chúa, những kẻ tham sống sợ 
chết không chịu chấp nhận cái chết. Họ bắt thuộc hạ đi tìm thuốc 
trường sinh bất tứ, lại có những người cả đời thoát tục, tu tiên. 
luyện đơn... mong sống được ngàn tuổi. Nhưng những cái đầu có 
ý nghĩa ngông cuồng ấy dù cho mình là con trời (Thiên tử) cuối 
cùng không thoát khỏi cái chết... 


LÊ TRỤNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Con người ta sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già lão rồi qua đời 
là một quy luật tất yếu không thể tránh khỏi. 

Nếu như con người ta vui mừng bao nhiêu trước sự ra đời của 
con trẻ - một thành viên mới thì con người lại đau khổ bấy nhiêu 
trước sự ra đi vĩnh viễn của người thân. Con người ngày xưa không 
lý giải nổi cái chết. Từ thời nguyên thuỷ con người đã đặt ra bao 
nhiêu nghỉ lễ đối với người ra đi. 

Mỗi tộc người, mỗi tôn giáo có quan niệm về cái chết khác 
nhau nên có sự ứng xử những nghỉ lễ khác nhau. Đạo Phật quan 
niệm sinh, lão, bệnh, tử là một cái vòng luân hồi chuyển vận không 
ngừng, không dứt, từ đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp khác. 

Con người của Phật giáo quan niệm sau khi chết, linh hồn sẽ 
rời khỏi thể xác, đầu thai vào kiếp khác gọi là “chấp chưởng”. Con 
người chết đi chỉ có thể xác là hư nát, còn linh hồn là bất tử. Linh 
hồn cần phải được thờ cúng. 

Tín đồ đạo Công giáo có những quan niệm về cái chết về cuộc 
sống con người ở thế giới bên kia như: con người sinh ra từ cát bụi, 
đến khi qua đời lại trở về với cát bụi. Do quan niệm về cái chết là 
sự an bài của Chúa là chặng đường đầu đời người, chết được gọi là 
sinh thì, người chết nếu sạch tội, đến ngày Chúa tái lâm sẽ được 
sống lại cả hồn, xác và được lên thiên đàng, nghỉ thức về tiễn biệt 
người chết của đạo Công giáo vì vậy có nhiều nét khác biệt với 
người không theo đạo Công giáo. 

Người Việt, trong đời sống tâm linh cửa mình có những quan 
niệm cùng nghỉ lễ cho người chết. Quan niệm của người Việt về sự 
chết nghĩa là đi về thế giới bên kia, một thế giới cũng hao hao như 
thế giới bên này (thế giới của người sống). Vì vậy người ta thường có 
câu “Trân sao âm vậy”. Từ quan niệm ấy mà người Việt có thể ứng 
Xử với người qua đời mà chúng tôi sẽ trình bày ở phần dưới đây. 

CHUẨN BỊ CHO CÁI CHẾT 


Trừ những người chết bất đắc kỳ tử, còn phần lớn mỗi con 
người đều có thể nhận biết ra cái chết sẽ đến với mình. Do đó, 
thông thường mỗi con người đều chuẩn bị cho cái chết của mình 


A2,» “àc 


Viết di chúc 

Người ta quan niệm chỉ có bậc đế vương, chỉ có nguyên thủ 
quốc gia hay những chính khách mới viết di chúc. Đó là quan niệm 
hết sức sai lâm. Mễi con người đều có thể viết di chúc cho mình. 
Mà di chúc phải được viết ra trong lúc minh mãn. Di chúc viết về 
chính cuộc đời của người chuẩn bị ra đi, kể về công lao, thành tích 
của mình đối với bố mẹ, ông bà, con cháu. Di chúc có thể nói 
những điều sâu kín nhất diễn ra mà trước đó không tiện nói: Chẳng 
hạn như nói về lỗi lắm của mình. 

Di chúc dặn lại người còn sống mà theo người sắp ra đi cần 
thiết phải làm. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trước khi lìa 
bỏ cõi đời đã dặn lại các vua Trần lời nói bất hủ: “Khoan thư sức 
dân làm kế sâu rễ bền gốc”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ung dung tự tại chuẩn bị cho cái chết của 
mình. Người bình tĩnh viết di chúc, nói về mình, dặn lại toàn Đảng, 
toàn quân và toàn dân đoàn kết một lòng, đánh đuổi giặc ngoại 
xâm, giành thống nhất nước nhà, xây dựng một nước Việt Nam độc 
lập giàu mạnh. 

Trong di chúc có thể nói đến chuyện chia gia tài cho con cái 
hoặc người thân. Cũng có thể việc chia gia tài được viết thành một 
văn bản riêng sau đó có sự chứng kiến của một luật gia để đảm bảo 
về mặt pháp lý. 

Di chúc cũng có thể là lời nhắn gửi, lời trối trăng của người sắp 
qua đời. 

Cần tránh khi hấp hối mới gọi con cháu vào đặn dò khi ấy 
người sắp qua đời nói năng không còn rành rẽ, nói không ra lời nên 
không biểu lộ hết những lời đặn dò của mình. Trong dân gian còn 
truyền tụng câu chuyện khôi hài về lời dặn dò của người sắp qua 
đời đối với cậu con trai yêu dấu. Ông cầm tay người con trai phều 
phào dặn: 

- Con ơi khi bố qua đời đừng đánh cờ đánh bạc con nhé! Đừng 
uống chè, uống rượu con nhé. 


BETRLE raone võ - xeUyễn Hồng ương - LẺ hồng Lý - LƯU kiểu THANH 


Khi người bố qua đời người con không đánh cờ mà chơi bạc, 
không uống nước chè mà nghiện rượu. Hoá ra anh ta hiểu nhầm lời 
trăn trối của bố khi ông không đủ sức lực nói liền một mạch mà 
ngắt quãng: đừng đánh cờ - đánh bạc con nhé! Đừng uống chè - 
uống rượu con nhé. 

Thật là một sự hiểu lầm tai hại. 

Nguyện vọng: 

Người sắp qua đời thường có những nguyện vọng, trong đó có 
những nguyện vọng mà người sống cho là bất bình thường như 
thèm ăn một thứ gì đó mà ở vùng quê khó có thể kiếm được, hoặc 
kiếm được cũng không phải ngày một ngày hai. 

Người sắp qua đời thường có nguyện vọng muốn quay về quê 
cha đất tổ để chết. Đó là những con người bỏ làng quê ra thành thị 
ở với con cháu, là những người đi làm ăn xa và những kiều bào xa 
Tổ quốc. 

Những người ốm đau điều trị ở bệnh viện biết mình khó thể qua 
khỏi thường yêu cầu người thân hoặc do chính người thân yêu cầu 
đưa người ốm nặng về quê để tránh bị mang tiếng là “chết đường, 
chết chợ”. 

Trường hợp ngược lại, những người ốm đau lâu ngày ở quê, nếu 
bệnh tình không thuyên giảm, cái chết là không tránh khỏi cũng 
thường không muốn đi bệnh viện vì sợ “chết đường, chết chợ”. 

Ngày nay ở thành phố, người dân sống trong những chung cư 
cao tầng, nhiều ngôi nhà cầu thang chật hẹp rất bất tiện cho việc 
địch chuyển linh cữu người chết nên người thành phố lại làm ngược 
lại với người nông thôn là đưa người ốm nặng có biểu hiện không 
qua khỏi đến bệnh viện để họ qua đời ở đó. Sau đó người chết sẽ 
được quàn ở nhà đại thể. Đám tang sẽ được tổ chức ở nhà tang của 
bệnh viện. 

Cỗ hậu sự 


Cổ hậu sự, áo quan, quan tài, là một hòm gỗ dài để đặt người 
qua đời vào đó đưa đi an táng, vua chúa quan lại thời xưa có tiền 


A/“: đà 4c 


của thường lo sắm quan tài cho mình bằng những loại gỗ tốt, đắt 
tiền. Người đân ở làng quê nhiều người lo đóng quan tài cho mình 
khi còn đang sống mạnh khoẻ. Sau đó quan tài có thể được tháo rời 
gác lên trên xà nhà. Sắm trước cho mình cỗ hậu sự, người già cảm 
thấy yên tâm để khi nhắm mắt xuôi tay khỏi phải phiển đến con 
cháu một công việc quan trọng. 

Người già theo Phật giáo còn chuẩn bị cho cái chết của mình 
như may sẩn áo lục thù, có đóng dấu nhà Phật để khi qua đời con 
cháu sẽ mặc cho. Người theo đạo Công giáo thì may áo các phép, 
áo phải được linh mục làm phép. Áo được mặc lúc khi họ qua đời. 

CẦU CHO NGƯỜI HẤP HỐI 

Người già, người bị bệnh trọng, biết căn bệnh khó qua khỏi thì 
rất mong được đón nhận cái chết. Với họ cái chết là sự giải thoát 
cần thiết chấm dứt càng sớm càng tốt nỗi đau khổ mà họ đang phải 
gánh chịu. 

Trong dân gian có quan niệm “đau một giây, chết một giờ” để 
nói về ai đó được đón nhận một cái chết thanh thản, nhẹ nhàng. Ốm 
đau lâu ngày, nằm liệt giường liệt chiếu hàng năm trời bị đân gian 
xem là bị “trời đày” mà nguyên nhân có thể là do ăn ở bạc ác. 

Những người ốm đau lâu ngày vì vậy cả họ và người thân đều 
mong một nghỉ thức và nghi lễ như: xoay lại giường người chết 
nằm, dỡ ngói nhà, hoặc nóc nhà phía bên trên nơi người chết nằm. 

Những người theo đạo Phật có thể mời nhà sư cùng các đệ tử 
đến nhà cầu kinh niệm Phật lời lẽ và nội đung mong cho người ốm 
sớm đón nhận được cái chết. 

Người đân bình thường có thể mời thày cúng đến cúng bái. 

Đối với tín đồ theo đạo Công giáo, người sắp chết (hấp hối) 
được cộng đoàn tín đồ đến cầu kinh. Nội dung là thú tội, ăn năn tội. 
Người thân đón linh mục đến cho người sắp chết xưng tội, họ được 
chịu phép Mình thánh lấy đó làm “của ăn đường”. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIỂM THANH 


Ảnh: Đàn chuyển luân nhà thường 
~_ Nghồn: Ký họa Việt Nam đầu thế kỷ XX, NXB Trẻ, 1989 


Sự có mặt của người thân, của cộng đồng tín đồ, của chức sắc 
trong các tôn giáo bên cạnh người sắp qua đời là sự động viên, an 
ủi để họ “vượt qua” cái nấc đau khổ cuối cùng của thể xác. 

Khi người hấp hối: 

- Nếu họ không có đi chúc hoặc chưa dặn đò gì thì hỏi xem họ 
có đặn đò gì không. 

- Dời người sắp mất sang phòng chính tẩm, đầu hướng về phía đông. 

- Con cháu thay nhau túc trực bên cạnh. 

- Để đồng hồ bên cạnh, xem người hấp hối tắt thở vào thời 
điểm nào. 

- Khi người hãP hối qua đời thì nắn chân, tay cho thẳng, vuốt 
mắt cho người chết, 


Aƒ⁄“t #.à„v “ãc 


NHỮNG VIỆC LÀM ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI NGƯỜI QUA ĐỜI 

Lập tang chủ 

Tang chủ là con cả, hay cháu đích tôn người chết. Cha còn mà 
con có tang mẹ hay vợ con thì người cha làm tang chủ. 

Tắm gội (Lễ mộc dục) 

Nước tắm gội cho người vừa qua đời là nước ngũ vị hương, khí 
tắm thường để sắn một con dao nhỏ, một vuông vải (khăn), một cái 
lược, một cái thìa, một ít đất ở đít ông đồ rau. Lúc tắm quây màn 
kín, tang chủ quỳ xuống khóc, người giúp việc cũng quỳ và thưa: 
“Nay xin tắm gội để sạch bụi trần”. Cha thì con trai tắm, mẹ thì con 
gái tắm. Người chết được lau mặt mũi chân tay, chải đầu, cắt móng 
chân, móng tay. Họ được mặt quần áo lục thù (đối với người theo 
đạo Phật), áo các phép (đối với người theo đạo Công giáo). Móng 
tay, móng chân được gói lại, trên để trên. dưới để dưới rồi cho vào 
trong quan tài, lược thìa và muối đem đi chôn. Thi thể được rước 
đặt lên giường. 

Buộc chân tay 

Người chết được đặt nằm ngửa, ngay ngắn. Hai ngón chân cái 
của người chết được buộc vào với nhau. Hai tay người chết được 
đặt trước bụng như đang nằm ngủ, hai ngón tay cái cũng được buộc 
vào với nhau. Người giúp việc dùng vuông vải bó bụng người chết 
(bó trước khi mặc quần áo mới hoặc áo lục thù hay áo phép). 

Mặt người chết được phủ một tờ giấy bản. 

Lễ phạn hàm 

Bỏ gạo và tiền vào miệng tránh tà ma ác quỷ đến cướp đoạt để 
tiễn vong hồn đi đường xa được siêu thoát. Có nơi thay vì bỏ gạo 
người ta rang thính (gạo nếp rang giã nhỏ) bỏ vào miệng người 
chết. Có lẽ để tránh hơi độc, khí lạnh toát ra từ miệng người chết. 
Việc bỏ tiền vào miệng người chết, có nơi quan niệm đó là tiền cho 
người chết đi đò. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Sách Thọ Mai gia lễ viết về lễ phạn hàm như sau: Lấy ít gạo 
nếp xát cho sạch, ba đồng tiền mài cho sáng (nhà giàu thì dùng 
vàng hoặc 9 viên ngọc trai). 

Tang chủ vào khóc, quỳ, người chấp sự cũng quỳ, cáo từ rằng: 
“Nay xin phạn hàm phục duy hàm nạp” cẩn cố, tang chủ vào, chấp 
sự xướng: “Sơ phạn hàm”, thì tang chủ lễ xuống, đậy đứng ngay 
ngắn, tang chủ vào ngồi bên tay phải, sẽ cất phủ mặt ra, chấp sự 
xướng: “Sơ phạn hàm”, thì tang chủ lấy cái thìa xúc ít gạo với ] 
đồng tiền tra vào mồm bên phải. 

Xướng: “Tái phạn hàm” thì tra vào bên trái, xướng: “lam phạn 
hàm” thì tra vào giữa, ba lần như thế rồi bóp mồm người chết lại 
rồi phủ mặt đi như trước. 

Canh giữ hung thân 

Người chết phải được con cháu hoặc người thân cắt cử nhau coi 
giữ suốt ngày đêm khi chưa làm lễ nhập quan. cũng như khí đã làm 
lễ nhập quan. Canh giữ khi chưa làm lễ nhập quan là để để phòng 
chó, mèo nhảy qua để dẫn đến trường hợp người chết bật đứng dậy 
và tất nhiên sau đó thì ngã ngay xuống tức thì. Người ta gọi hiện 
tượng xác chết tự nhiên bật dậy là trường hợp quy nhập tràng (đó 
là hiện tượng rất hiếm gặp). 

Ngày nay hiện tượng quỷ nhập tràng được giải thích dưới ánh 
sáng khoa học là do xác chết bị cuốn hút bởi một ngoại lực có cảm 
ứng điện trường. Đã có những trường hợp chó mèo nhấy qua xác 
chết, một giọt nước mắt ấm nóng. một chén rượu hắt văng vào xác 
chết cũng làm cho xác chết bật dậy. 

GỌI HỒN 

Mục đích của việc gọi hồn là hy vọng có thể người chết chưa 
chết hẳn (bị choáng, ngất. bất tỉnh nhân sự) gọi hồn về nhập thể xác 
để hồi tỉnh. : 

Người ta cầm chiếc áo của người đã tắt thở, leo lên mái nhà, 
chỗ cao nhất, la “ba hồn bảy vía” hoặc “ba hồn chín vía bà” về 
nhập xác. Hú ba lần nếu không được thì tiến hành lễ nhập quan. 


A⁄: Zuày xã: 


/\ \ II 
0) 06. `; \ 
J/ể TW 


Ảnh: Chiêu hồn nhập quan 
Nguồn: Ký họa Việt Nam đầu thế kỷ XX, NXB Trẻ, 1989 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


HỌP MẬT CON CHÁU 

Tang gia bối rối. Ma chê cưới trách. Đó là những câu cửa miệng 
của người đời khi nói về đám ma. Trước một thành viên qua đời. 
con cháu hoặc thành viên phải họp mặt bàn việc lo cho người chết 
được mồ yên mả đẹp, công việc chủ yếu gồm: 

- Thông báo cho anh em họ hàng biết việc người thân qua đời. 

- Trình trưởng tộc, trưởng xóm hoặc lãnh đạo chính quyền địa 
phương để làm các thủ tục cần thiết cho người qua đời. Như trưởng 
tộc thông báo cho anh em trong họ, chuẩn bị đòn, xe đưa đám, cắt 
đặt người đào huyệt. 

- Khai giấy báo tử, đến ban tang lễ thành phố làm thủ tục, lấy 
thẻ mộ, thuê đội phục vụ nghĩa trang đào huyệt. 

- Người theo đạo Công giáo thông báo cho Hội đồng giáo xứ. 
cho cha xứ. Nhà xứ sẽ kéo chuông sầu, chuông tử. 

- Mời đội bát âm đến phục vụ; 

- Phân công người túc trực bên linh cữu người qua đời, người 
làm các công việc đón tiếp khách, làm các thủ tục. 

NHẬP QUAN (LIỆM) 

Quan niệm dân gian cho rằng khâm liệm, đưa người chết vào 
quan không chỉ can hệ với người chết mà còn có can hệ với người 
sống. Vì vậy người ta phải xem giờ, ngày nhập quan, tránh tuổi. Có 
tang chủ còn dùng bùa dán ở trong ngoài quan. Có người cho là 
chết phải giờ xấu thì bỏ cỗ bài tổ tôm hoặc quyển lịch hoặc tầu lá 
gồi để trấn áp ma quỹ (theo Phan Kế Bính - Việt Nam phong tục). 

Quan tài trước đó đã được chuẩn bị kỹ như lót lá chuối, giấy 
bản, chè búp, bỏng nếp hoặc khăn áo vóc nhiễu. Đó là những thứ 
hút ẩm và ngăn giữ khí hôi hám khỏi bốc ra ngoài. Quan tài được 
đánh dấu phía đầu nơi đặt đầu người chết để tiện cho việc đưa đám 
và chôn cất. Mấy năm nay ở thành phố phía đầu quan tài người ta 
thường đục một lỗ nhỏ như tờ giấy học trò, gắn kính cốt để người 
đến viếng nhìn rõ mặt người chết lần cuối. 

Đối với người chết bị co rứm không thể đưa vào quan tài, theo 
kinh nghiệm dân gian hơ lửa và nắn dần cho thẳng, hoặc dùng cồn, 


A4“: #uaxy Zãc 


rượu xoa bóp, nếu vẫn còn cứng lại thì dùng hai chiếc đũa cả để hai 
mép quan tài rồi cho thi hài lọt xuống dần, sau đó phải cắt bỏ 
những dây buộc chân, buộc tay, buộc vai, buộc mông để người chết 
có tư thế nằm thoải mái. 

Người chết vào giờ thiêng hoặc giờ xấu gia chủ có thể mời thày 
pháp về yếm. 

LỄ KHÂM LIỆM 

Con cái người chết đứng đọc hai bên quan tài, con trai bên trái 
con gái bên phải. 

Theo Thọ Mai gia lễ tiến trình như sau: 

Các con vào, chấp sự xướng: tạ lập (đứng gần vào) cử ai (khóc 
cả lên) quỳ, chấp sự cũng quỳ, cáo từ rằng: nay được giờ lành. xin 
rước nhập quan, cẩn cáo. Xong chấp sự lại xướng: Phủ phục (lễ 
xuống), hưng (dậy), bình thân (đứng cho ngay). 

Các con trai, gái tránh ra xa, người giúp việc quay vào đều cầm 
tạ quan nâng lên để đưa người chết vào cho êm ái, đặt cho chính 
giữa quan tài. Các con khóc rất thảm thiết. Dùng vải khâm liệm cho 
kín người chết. 

Vải khâm liệm có thể là vóc, nhiễu tơ lụa. Ngày xưa có hai loại 
khổ vải to và nhỏ gọi là đại liệm hay tiểu liệm. Đại liệm (một mảnh 
đọc, 5 mảnh ngang), tiểu liệm (một mảnh dọc, 3 mảnh ngang). 

Ngày nay khổ vải to rộng dùng vải đọc che kín thân là được. 

Người chết có thể gối đầu lên cái bát úp hoặc một đoạn chuối 
nhỏ. Xong việc, quan tài được đưa ra đặt ở gian chính giữa, nếu nhà 
còn người trên hơn thì đặt sang gian bên cạnh. 

THÀNH PHỤC (PHÁT TANG VÀ KHÓC) 

Sách Thọ Mai gia lễ: các mũ áo, đồ tang để vào cái mâm đặt 
trước án, người chấp sự xướng: tự lập (đứng vào), cử ai (khóc). 
Người để tang người chết từ 6 tháng trở lên đều vào mặc đồ tang. 
mặc xong, chiểu theo ngôi tiết hành lễ. 

SAU LỄ PHÁT TANG 

- Nếu gia chủ thuê phường bát âm thì phường bát âm cử nhạc 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


buồn. Ở thành phố nhiều nhà không thuê phường bát âm mà mở 
băng cát sét đã ghi sẵn nhạc của phường bát âm. 

Ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ những năm 
gần đây có tục “tiễn cụ đi vui vẻ” phường bát âm tấu bản nhạc 
mang làn điệu dân ca Nam Bộ. Họ cùng đồng thanh hát một bài hát 
mà lời đặt theo một bản nhạc của một bài hát quen thuộc nào đó 
vào thời điểm mọi người đang ưa thích. 

- Phúng viếng của khách: những người thân, bạn bè người quá 
cố lần lượt vào viếng người qua đời. Người ta vái trước linh cữu 
người quá cố. Người trưởng nam, hoặc cháu đích tôn (của người 
trưởng nam, khi người trưởng nam qua đời) hoặc một người nào đó 
thay mặt người quá cố cũng như gia đình vái đáp lại. Theo lệ, hễ 
khách lạy hai lạy thì tạ lại một lạy, khách vái ba vái thì vái tạ một 
vái. Người hộ tang có trách nhiệm tiếp trầu nước, cỗ bàn người đến 
phúng viếng. 

Sau lễ thành phục, trước khi an táng thời xưa tang chủ có làm 
một số lễ như: lễ triêu tịch diện, lễ yết cáo tổ tiên 

Lê triêu tịch diện 

Buổi sáng, con cái bưng khăn, lược vào linh sàng, cùng quỳ 
khóc ba tiếng, quấn màn lên cáo từ rằng “Ngày đã sáng rồi, xin 
rước hồn bạch) ra linh toạ”. Sau đó rước hồn bạch ra đặt vào ý, 
vắt màn, dọn chăn gối, chiều tối lại rước linh bạch vào, đắp chăn, 
thả chiếu, màn xuống. 


Lễ yết cáo tổ tiên: có thể đưa linh cữu, hoặc thay linh cữu bằng 
hồn bạch (ngày nay là bức chân dung người quá cố có viền đen) 
đến nhà thờ họ. Hoá bạch đặt trước bàn thờ, để ở dưới, không đem 
lên bàn thờ tổ. Sau đó hồn bạch lại được rước về, đặt trên linh toạ. 

Ngoài ra còn có lễ chúc thực (trồng bó đuốc trước sân). Phường 
bát âm tấu nhạc, con cháu thay nhau túc trực bên linh cữu. 


(1) Hồn bạch là một hình nhân làm từ giải lụa hoặc vải màu trắng đắp lên 
ngực người hấp hối sau đó lấy ra thắt thành hình nhân. 


4⁄:Z...„ 5. | 


TANG PHỤCU) 

Theo sách Thọ Mai gia lễ, tang phục có 5 hạng theo đó mà để tang: 

1- Quần áo sơ gấu là để tang cha mẹ, đo só, khăn sô ba năm. 
Vợ để tang chồng cũng thế, nhưng cha mẹ chồng còn sống thì 
không được sổ gấu mà vẫn để 3 năm. 

Lại như con để tang mẹ mà cha còn sống, thì cũng không được 
SỐ gâu. 

2- Cơ phục là để tang một năm , 

3- Cửu công là để tang chín tháng. 

4- Tiểu công là để tang năm tháng. 

5- Ty ma là để tang ba tháng. 

Tang cao, tàng, tổ: 

1- Để tang cao tổ phụ mẫu: là ông hay bà sinh ra ông cụ mình, 
thì để tang 3 tháng, áo vén gấu. 

2- Để tang tằng tổ phụ mẫu: là ông bà sinh ra ông mình, áo vén 
gấu để 5 tháng. 

Nếu cha, hay ông mình chết rồi, thì mình là người thừa trọng 
phải áo sổ gấu để 3 năm. 

3- Tang tằng tổ bá thúc phụ mẫu: là ông bà cụ họ anh em ruột 
với ông cụ ấy, để tang 3 tháng. 

4- Tang tằng tổ cô: là bà cụ họ chị em ruột với ông ấy thì 3 
tháng, đã đi lấy chổng thì thôi. 

5- Tổ phụ mẫu: là ông bà sinh ra cha mình, thì áo vén gấu tang 
I năm, không có gậy, nếu cha đã mất trước, thì mình là đích tôn 
thừa trọng, phải áo sổ gấu, mũ gậy trong ba năm (thay cho bố). 

6- Tổ bá thúc phụ mẫu: là ông bác, bà bác, ông chú, bà thím, 
bà cô, đã xuất giá thì chỉ để tang 3 tháng. 


(1) Viết phần này chúng tôi đựa vào sách “Thọ Mai gia lễ". NXB Hưng Long. 


RE c¿ nruac võ - vou ¿+ Hồng pươnG - Lế rónG Lý - Lưu kiếu THANH 


7- Bá thúc phụ mẫu họ: cùng cô họ: là ông họ. anh em con chú, 
con bác, với ông ấy đều 3 tháng. tộc tổ cô đã xuất giá thì thôi. 

Tang phục cha mẹ 

1- Tang cha sinh ra mình, thì khăn áo sô số gấu để 3 năm, gậy 
dùng tre. Mẹ sinh ra mình thì vén gấu 3 năm dùng gây bằng gỗ vuông. 

Như cha đã mất trước rồi, thì tang mẹ cũng được mặc số gấu. 

2- Đông cư kế phụ: là cha ghẻ, nhưng mình ở chung thì tang I 
năm, nếu trước có ở cùng, sau không ở nữa thì tang 3 tháng. Nếu 
không ở nghĩa là bất đồng cư kế phụ thì không tang. 

3- Tòng kế mẫu giá phục: là cha mất đi mà kế mẫu lại đi lấy 
chồng khác, mình có theo kế mẫu ở cùng cha ấy, thì tang cha ấy I 
năm, nếu chẳng ở cùng thì không tang. 

4- Đích mẫu. kế mẫu, dưỡng mẫu: thì áo vén gấu. hay sổ gấu 3 
năm. nếu kế mẫu phải chia rẽ thì không tang. 

5- Từ mẫu: là mẹ sinh ra đã mất. mình còn tấm bé, cha lại khiến 
vợ hay vợ hầu khác nuôi làm con ấy gọi là từ mẫu, thì tang áo vén 
gấu gai sổ gấu 3 năm. Bằng cha cha chẳng khiến nuôi, có ở cùng 
thì phục 5 tháng. 

6- Giá mẫu: xuất mẫu: là mẹ sinh ra hoặc cha chết mà đi lấy 
chồng khác, cùng phải cha rẽ, hai mẹ ấy cùng thứ mẫu thì đều tang 
Í năm. 

7- Vợ lẽ cha cùng nàng hầu cha, thì tang 3 tháng. 

ä- Nhũ mẫu là vú cho bú mớm thì tang 3 tháng. 

9- Con thứ, tang mẹ đẻ ra mình là con thứ, mẹ sinh ra mình lại 
là vợ lẽ cha, thì áo vén gấu tang 3 năm. 

10- Bá thúc phụ mẫu cùng cô: là tang bác trai, bác gái với chú 
thím, cùng cô là anh chị em ruột với cha thì đều I năm. Cô đã lấy 
chồng thì 9 tháng. 

II- Đường bá thúc phụ mẫu cùng đường cô: là bác trai, bác gấti, 
chú thím họ. cùng cô họ, đó là anh em, chị em con chú, con bác với 
cha, thì đều 5 tháng, nếu cô đã lấy chồng thì 3 tháng. 


A& 82v Zá‹ 


12- Tộc bá thúc phụ mẫu cùng tộc cô: là chú thím bác trai gái. 
cô họ, đó là anh em chị em cháu chú, cháu bác với cha, đều 3 
tháng, cô đi lấy chồng thì thôi. 

Tang phục bằng (bây) vai 

1- Vợ: thì tang l năm có gậy, nếu cha mẹ còn sống thì không gậy: 

2- Vợ lẽ hay nàng hầu: hoặc có con hay không con cũng để 3 tháng. 

3- Anh em, chị em ruột thì đều 1 năm, chị dâu, em dâu: chín 
tháng; chị em đi lấy chồng mà chồng chết hay ruồng rẫy trở về. con 
lại không có: tang một năm. 

4- Anh em, chị em con chú, con bác ruột, thì 9 tháng, vợ anh 
em ấy thì 5 tháng. chị em ấy đã đi lấy chỏng thì Š tháng. 

5- Anh chị em họ 4 đời: thì 5 tháng, chị dâu, em dâu ấy có 3 
tháng, chị em đã đi lấy chồng thì 3 tháng. 

6- Anh chị em họ 5 đời: thì 3 tháng, vợ anh em ấy cùng chị em 
đã xuất giá thì thôi. 

7- Anh em, chị em cùng mẹ khác cha: thì 5 tháng, vợ anh em 
ấy không tang. Đến đời con cũng không tang. 

Tang về hàng con 

1- Con cả, con thứ đều để tang một năm, không gậy, nàng dâu 
cả đi làm con nuôi nhà người, thì tang cũng thế. 

2- Con gái: tang 1 năm, đã xuất giá thì 9 tháng. nếu xuất giá mà 
bị chồng ruồng rẫy, hay chồng chết, con không có thì tang l năm. 

3- Con rể: tang 3 tháng. 

4- Cháu trai họ: là con của anh em thì 1 năm, vợ cháu trai cấy 
thì 9 tháng, đù cháu nào có đi làm con nuôi nhà người, thì 9 tháng, 
vợ nó thì 5 tháng, cháu gái cũng l năm, đã xuất giá thì 9 tháng. 

5- Cháu trai, gái nhà chú bác, thì đều 5 tháng, vợ nó thì 3 tháng, 
cháu gái đã xuất giá 3 tháng. 

6- Chắt trai, gái ông chú, bác: 3 tháng, vợ chắt ấy cùng chắt gái 
đã xuất giá thì đều thôi. 


BE ĂL¿rune vụ - xoUyễn Hồng pương - LÊ HỒNG Lý - LƯU KIỂM THANH 


Tang về hàng cháu 

1- Cháu trai đích tôn thì một năm, vợ cháu trai ấy thì 5 tháng. 

2- Các chấu trai, gái thứ: đều 9 tháng, vợ các cháu thứ thì 3 
tháng, cháu gái đã xuất giá: 5 tháng. 

3- Cháu trai, gái nhà anh em: 5 tháng, vợ nó cùng người cháu 
gái đã xuất giá: 3 tháng. 

4- Cháu trai, gái nhà anh em chú bác: 3 tháng, vợ nó cùng đứa 
chấu gái đã xuất giá đều không tang. 

Tang cháu tầng 

Đứa chất vốn cháu trai mình sinh ra: 3 tháng; vợ cùng đứa chắt 
gái đã xuất giá: đều không tang. 

Tang cháu huyền 

Là đứa chút tứ đại mà chất sinh ra đời thì chỉ có 3 tháng, vợ nó 
cùng đứa chút gái đã xuất giá thì thôi; 

Tang người tông thuộc 

Tông nhân thì trong ngủ phục không có, nhưng cha nhà tông tử 
còn để 3 tháng, vợ thì đã hết tang, hai tông tử còn để 3 tháng, vợ 
thì đã hết tang, bai tông tử thì trông giữ từ đường, thừa tự tổ tiên, 
vậy tang phục mẹ cùng vợ người tông nhân ấy đều 3 tháng, để 
trọng tông thống. 

Tám mẹ: 

1- Đích mẫu: Vợ cả bố, các con vợ lẽ gọi là đích mẫu. 

2- Kế mẫu: Là khi còn nhỏ mẹ chết, cha lấy vợ khác, nuôi nấng 
mình thì gọi là kế mẫu. 

3- Từ mẫu: Là mẹ chết còn tấm bé, cha sai người vợ lẽ nuôi 
mình bú mớm. 

4- Dưỡng mẫu: Là cha mẹ nghèo cho mình để người khác nuôi nấng. 

5- Xuất mẫu: Là mẹ đẻ mình, cha ruồng bỏ. 


6- Giá mẫu: Là mẹ đẻ mình. khi cha chết mẹ ấy đi lấy chồng khác. 


Ak #uày 2ö 


7- Thứ mẫu: Là mẹ sinh ra mình nhưng là vợ lẽ cha. 

8- Nhũ mẫu: Là mẹ vú cho mình bú mớm từ khi còn tấm bé. 

Tang các con chồng 

1- Đích mẫu, kế mẫu, từ mẫu, tang các con chồng và dâu cả, thì 
đều 1 năm, dâu thứ 9 tháng. Kế mẫu lại đi lấy chồng mà con chồng 
ở theo, thì tang con ấy ! năm. Người con ấy báo tang lại kế mẫu ấy 
cũng l năm, con ấy tang anh chị em của kế mẫu: 5 tháng. 

2- Giá mẫu, xuất mẫu, tang các con chồng và dâu cả, thì đều 1 
năm, dâu thứ 9 tháng, mà con gái ấy cũng báo tang chồng mình 9 
tháng. Con cha sau là chồng của giá mẫu, xuất mẫu ấy đều không tang. 

3- Thứ mẫu: tang con mình cùng con chồng đều 1 năm thôi. 

Tang họ ngoại (họ nhà mẹ) 

1- Tang ông bà sinh ra mẹ cùng anh chị em ruột với mẹ tục gọi 
là cậu hay bà đì, già thì đều 5 tháng, vợ cậu chồng dì thì không tang, 
nếu có cùng ở một nhà thì vợ cậu, chồng dì mình để tang ba tháng. 

Trong dân gian có câu: 

Chồng cô, vợ cậu, chồng dh 
Trong ba người ấy chết thì không tang 

2- Ông bà sinh ra đích mẫu, cùng anh em, chị em ruột với đích 
mẫu, thì 5 tháng. 

3- Anh em chị em con cô, con cậu ruột, cùng đôi con đì ruột: 
tang 3 tháng. 

4- Cậu tang cháu gái con nhà chị em ruột: đều tang 5 tháng, 
không cứ đã đi lấy chồng. mà tang vợ cháu trai thì có 3 tháng. 

5- Con của con gái mình và vợ cháu mình đều 3 tháng không 
cứ đã đi lấy chồng 

Vợ để tang họ nhà chồng 

1- Cụ ky ông, cụ ky bà đều 3 tháng, còn như chú, bác cùng cô 
của ky đều không tang. 


BE LE TRung v - nguyên HồnG ương - Lế HỒNG LÝ - LƯU KiếM THANH 


2- Ông bà chồng: tang 9 tháng; 

3- Anh, em, chị, em ruột với ông chồng: tang 3 tháng; bà cô ấy 
xuất giá thì thôi. 

4- Ông bà sinh ra mẹ chồng: tang 3 tháng; 

5- Cha mẹ sinh ra chồng: áo quần số gấu 3 năm, dù chồng có 
đi làm con nuôi nhà người, thì tang theo như chồng. 

6- Bác trai, bác gái, chú thím cùng anh em ruột với cha chồng 
thì 2 tháng, cô là chị em ruột với cha chồng: tang 5 tháng. 

7- Ông bác, bà bác, ông chú bà thím họ. cùng bà cô họ: tang 3 
tháng. Cô ấy đã xuất giá thì thôi. 

8- Vợ chở tang chồng cùng quần áo số gấu 3 năm. 

9- Anh em chị em ruột với chồng cùng vợ của anh em đều 5 tháng. 

10- Vợ chồng cùng chị em của con nhà chú bác: tang 3 tháng. 

Nếu chị em đã xuất giá: Không tang: 

11- Thứ mẫu để tang vợ lẽ cha chồng. cùng nàng hầu cha 
chồng: đều ] năm. 

12- Con đẻ cùng các con chồng. con dâu cả của chồng: đều 1 
năm; các đâu thứ, cùng con gái đã xuất giá: đều 9 tháng. Nếu người 
con gái ấy bị chồng bỏ, hay chồng chết, con lại chưa có: tang I năm, 

13- Anh em trai gái nhà anh em ruột của chồng: đều tang l 
năm. Vợ nó hay cháu gái đã xuất giá: tang 9 tháng. 

14- Cháu chú, cháu bác: tang 5 tháng. vợ nó cùng đứa cháu gái 
đã đi lấy chồng: tang 3 tháng. 

15- Chấu gái, cháu gái con nhà chú, bác: tang 3 tháng. Vợ nó 
cùng đứa con gái ấy đã xuất giá thì thôi. 

16- Cháu trai, cháu gái: tang 9 tháng. Cháu gái đã xuất giá: 
tang 5 tháng; 

17- Chắt, chút gái trai: tang 3 tháng. vợ nó cùng gái đã xuất 
giá: không tang. 


zzza 


18- Cậu chồng cùng đì chồng: tang 3 tháng. 

(Trở lên là tang họ nhà chồng, nếu ai bị chồng bỏ thì ơn nghĩa 
ấy cắt đứt, không phải để tang). 

Chồng để tang nhà vợ 

Chồng để tang nhà cha mẹ vợ l năm, còn đều không hết. Vợ 
chết lấy vợ khác cũng vậy. 

Nàng hầu để tang bên chồng 

1- Cha mẹ sinh ra chồng: tang l năm. 

2- Chồng: Quần áo số gấu 3 năm, vợ cả chồng: tang l năm. 

3- Tang các con chồng cùng con mình: l năm; con cái họ hàng 
bằng than: không tang. 

Gái xuất giá tang họ mình 

1- Cụ ky, ông bà: Để tang theo như anh em trai thế nào mình 
cũng thế. 

2- Anh em, chị em ruột với ông: tang 3 tháng; bà cô đã lấy 
chồng: Không tang. 

3- Cha mẹ sinh ra mình, quần áo vén gấu tang 1 năm. 

4- Bác trai, bác gái chú thím cùng cô ruột với cha: tang 9 tháng. 

5- Anh em con chú, con bác với cha: đều 3 tháng. Cô ấy đã xuất 
giá thì thôi. 

6- Anh em, chị em ruội: đều 9 tháng, chị dâu: 5 thắng, duy 
trưởng nam: ] năm (cha đã chết rồi). 

7- Anh em, chị em con chú, con bác: tang 5 tháng; vợ: không 
tang; chị em đã đi xuất giá: 3 tháng. 

§- Con nhà anh em gọi là cô ruột: tang 9 tháng; vợ nó cùng con 
gái đã xuất giá: tang 5 tháng. 

9- Cháu chú, cháu bác: tang 3 tháng. Vợ nó cùng con gái đã 
xuất giá: không tang. 


10- Con nhà chị em gái nó gọi là dì: tang 3 tháng. 


Con gái đã xuất giá 

Các tang có giáng; xong đều bị chồng bỏ, chồng chết lại không 
có con, trở về nhà, cũng như chưa lấy chồng: tang không giáng. 

Đang để tang cha mẹ chưa được l năm mà chồng bỏ thì phải 
để tang cha mẹ 3 năm. hoặc để tang cha mẹ được 1 năm đã trừ phục 
đoạn, thì chẳng được để lại 3 năm, dù phía chồng bỏ trước, sau mới 
để tang cha mẹ. Chưa đủ l năm mà chồng mới gọi về thì chẳng nên 
vội, nên để trọn 3 năm xong mới trở về. 

Trường phục 

Có 3 loại: 

1- Trưởng trường: từ 16 đến 19 tuổi. 

2- Trung trường: từ 12 đến 1ế tuổi. 

3- Hạ trường: từ 8 đến 10 tuổi (đều lấy thứ tự giáng một bậc). 

Ví dụ: trai đã lấy vợ, gái đã lấy chồng, dẫu còn trẻ. Cũng không 
thể gọi là trường được, như vốn mình phải tang 1 năm, trưởng 
trường giáng xuống 9 tháng, trung trường giáng xuống 7 tháng, hạ 
trường giáng xuống Š tháng. 

Như vốn giáng 9 tháng, trưởng trường giáng 7 tháng, trung 
trường giáng 5 tháng, hạ trường giáng 7 tháng, các trường hợp khác 
đều như thế mà suy. 

Tang bên cha mẹ nuôi 

1- Ky bên cha mẹ nuôi: 3 tháng; cụ bên cha mẹ nuôi: 5 tháng; 
ông bà bên cha mẹ nuôi: ] năm. 

2- Cha mẹ nuôi có áo bằng gấu hoặc số gấu: 3 năm, có cả gậy. 

3- Từ ông bà trở lên, nếu mình thừa trọng cũng sổ gấu 3 năm. 

4- Ông bà sinh ra mẹ nuôi: tang 5 tháng, còn thì đều không tang. 

Tang họ nhà mình 

(Đã làm con nuôi người để tang bên họ mình). 


1- Ông bà sinh ra cha: tang 9 tháng. 


A“ đường 44 


2- Cha mẹ sinh ra mình: tang I năm có gậy. 

3- Bác trai, bác gái, chú thím và cô là anh em chị em ruột với 
cha: đều 9 tháng, cô đã xuất giá: tang 5 tháng. 

4- Anh em, chị em ruột: tang Ø tháng; chị dâu, em đâu: tang 5Š 
tháng; chị em đã xuất giá: tang Š tháng. 

5- Ông bà sinh ra mẹ: tang 53 tháng. 

Trọng tang gặp trọng tang 

Đang có tang cha chưa xong, không may lại bị đến mẹ thì ngay 
lúc trừ ta cha, mặc đồ trừ tang làm lễ đại trường; làm xong thì mặc 
đồ để tang mẹ. 

Nếu mẹ chết mà chưa chồng, lại bị vào nhị trường cha, thì 
không được mặc đồ trường phục; đang có tang mẹ mà bị tang cha 
cũng thế, mặc đồ phục mà sau lại gặp tang, tức là tang trước có 
trọng (tường là cát lễ, lễ chưa chôn là hung, tuần tốt khốc mới gọi 
là cát, có quàn đó cũng không được mặc đồ trường phục, chớ nên 
đang lúc hung mà làm cát lễ). 

Trọng tang gặp khinh tang 

Đang có tang cha mẹ mà gặp phải tang anh em, dẫu ba tháng 
là khinh tang; cũng nên đến mà khóc; đến lúc thành phục, thì mặc 
áo tang mà khóc, đến mồng một đầu tháng đặt bàn thờ mà khóc, 
xong rồi lại mặc đồ tang cha mẹ, nếu trừ trọng tang mà khinh tang 
chưa trừ thì lại phải mặc đồ khinh tang cho hết ngày tang kia. 

Người đi xa xứ khác, biết tin thì khóc ngay ở đó. Đến hôm sau 
vào buổi sớm, mặc ngay đồ tang người mới chết, chưa thành phục 
thì ngay sau lập bàn thờ nhà khác mà khóc, khóc xong lại phải mặc 
đồ trọng tang. 

Tang vợ, gặp tang anh, em 

Đang có tang vợ mà gặp phải tang anh em, dẫu ba tháng là nhẹ, 
cũng nên đi thăm, còn các việc khác cứ đó mà suy. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


NHỮNG CÔNG VIỆC TRƯỚC KHI ĐƯA ĐÁM 

Tang gia là một công việc lớn của tang chủ. Trong nhà có người 
qua đời có nhiều việc phải làm nhà đù đông con cháu đến đâu, nếu 
không có sự cắt đặt cộng việc cụ thể cho từng người thì cũng sẽ xảy 
ra rất lúng túng. Nhà ít con cháu việc cắt đặt công việc cho từng 
người lại càng hết sức cần thiết. 

Lập người hộ lễ (hay hộ tang) 

Đó là người thân thuộc trong họ hàng, vừa có tuổi tác, uy tín 
lại có kinh nghiệm. Hộ lễ là người thay mặt tang chủ điều hành 
công việc cần thiết những ngăy tang lễ. 

Người chấp sự: quán xuyến, hướng dẫn tang chủ thực hiện nghỉ 
lễ như: mộc dục, khâm liệm, thiết linh, thành phục, an táng... 
Thông thường chấp sự là người biết chữ Hán nên người này lo viết 
văn cúng, văn tế, bài vị, long triệu, đối trướng, cáo phó. 

Ngày nay người chấp sự có thể kiêm viết điếu văn. 

Có thể người hộ lễ làm luôn công việc chấp sự. 

Người rh¿ lễ: nên chọn người thân tín của tang chủ vì công việc 
của người thu lễ là tiếp khách, đặt lễ lên bàn thờ, báo cho thân chủ 
ra bái tạ, ghi tên tuổi, tiền lễ của những người đến phúng viếng, sau 
báo cho tang chủ biết để tạ ơn. 

Người chấp hiệu: là người chỉ huy việc đưa quan tài từ nhà ra 
xe, kiệu, việc lên kiệu, đi đứng, nâng lên hạ xuống, hạ huyệt... 
Người này cầm trong tay hai thang gỗ ngắn dùng tiếng gõ (nhiều 
khi là cả miệng) làm hiệu lệnh. 

Khi hai thanh tre phát ra những tiếng cắc, các đều đều nghĩa là 
mọi việc ổn thoả, cứ thế mà đi, khi có hai tiếng cắc các từng nhịp 
là nâng lên hoặc hạ xuống. 

“Một tiếng bỏ ải; hai tiếng rì rÌ mà lên (xuống) ”. 

Người chấp hiệu phải chỉ huy thế nào để chiếc quan tài lúc do 
người trực tiếp cầm vào khiêng hoặc lúc khiêng lên vai phải hết sức 


A/⁄⁄ đà 4ã 


thăng bằng. Ngày xưa trên nắp áo quan người ta để chén rượu hoặc 
bát nước đầy, người chấp hiệu phải chỉ đạo thế nào mà khi đi cũng 
như khi nâng lên hạ xuống rượu hoặc nước không sánh ra ngoài. 

Những việc làm khác 

Chuẩn bị cho việc an táng dân gian thường làm một số việc 
khác như: xem ngày giờ đưa đám, chọn đất an táng. 

ĐIẾU VĂN 

Ngày nay những người qua đời không chỉ các chính khách, 
quan chức... mà những người dân bình thường cũng có điếu văn. 

Điếu văn có thể đo người chấp sự, hoặc một người có hành văn 
hay thực hiện. Nội dung điếu văn nói rõ thân thế và sự nghiệp của 
người qua đời. Đọc điểu văn là người cao niên có vị thứ trong họ 
tộc với người qua đời. 

Ở cơ quan, xí nghiệp do những người có chức vụ đọc. 

Khi đọc điếu văn, thân nhân người quá cố đứng dọc hai bên quan 
tài. Mọi người đến dự đứng nghiêm hướng về người đọc điếu văn. 

THỨ TỰ MỘT ĐÁM TANG 

Thông thường thứ tự một đám tang xếp theo một “đội hình” 
như sau: 

Cờ tang 

Phướn, câu đối 

Vòng hoa 

hình xa (xưa có mình tỉnh, nhà táng) 

Nhà sư - Phật tứ lần hạt cầu kinh (nếu là Phật tử) 

Bát âm 

Kiệu, xe tạng 

Tang gia 


Người đưa tiền 


BE run võ - noUyên Hồng pương - Lê HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Chú ý: 

- Tang gia xếp hàng đi sau linh cữu theo thứ tự thân sơ, tang 
phục và gia lễ. Người con trai trưởng đi trước hoặc đi sau xe (kiệu) 
tang theo tục cha đưa, mẹ đón. 

- Quan tài người chết, bao giờ cũng để đầu ở trước. 

- Ở thành phố, thị xã do đường đi đến bãi tha ma xa nên “đội 
hình” tang lễ chỉ đi một đoạn rồi mọi người lên xe tang. Trước khi 
mọi người lên xe tang, tang chủ đứng trước linh cữu của người quá 
cố nói lời cảm ơn những người đưa tiễn. 

- Ở miền Nam, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay 
người ta ít dùng vòng hoa trước mà dùng vòng hoa kết bằng hạt 
cườm. Đây cũng là một kiểu giúp đỡ về vật chất cho tang chủ. 

- Người qua đời nếu ở trong lực lượng vũ trang được an táng 
theo nghi lễ quân đội, hoặc công an. 

- Thời xưa dọc đường đưa người quá cố ra an táng ở nghĩa địa 
người ta có thể làm một số nhà trạm để nghỉ ngơi, cũng là dịp cho 
con cháu khóc lóc tỏ lòng hiếu để. 

- Dọc đường đến nghĩa địa, trước đây ở một số nơi có tục con 
cháu nằm lăn lộn dưới đất, khóc lóc cản đường và cũng dọc đường 
đến nghĩa địa, người ta còn rắc vàng (mã) vàng thỏi. 

HẠ HUYỆT 

Ở một số nơi tận khi hạ huyệt người ta mới đọc điếu văn. 

Hạ huyệt xong, người thân và những người đi dự đi vòng quanh 
mộ, mỗi người ném một hòn đất xuống mộ. 

Đáp mộ xong đến phần nghỉ lễ thành phần, do người hộ lễ, 
người chấp sự tiến hành. 

Sách Thọ Mai gia lễ viết về nghi thức thành phần như sau: 

Tự lập, cử ai, quán tẩy, thuế cân, phần hương, cúc cung bái (2 lẻ), 
hưng, bình thân, châm tửu, quỳ, hiến tửu, giai quỳ, độc chúc, phủ 
phục, hưng bái (4 lễ) hưng. bình thân, điểm trà, phân chúc, lễ tất. 


A4 #uàsy Xã 


Tiếp theo đến đọc văn tế thành phần (xem phần Phự lực) 

Tế xong rước thần chủ (hay hồn bạch) lên xe đã rước về thì hiến 
chủ một người dẫn trước linh xa, trông về nhà mà khóc, các người 
theo sau. về đến nhà. chấp sự một người đến bên linh xa quỳ, xướng 
xin rước thần chủ (hồn bạch) vào linh toạ, các hộ lễ rước vào, rồi 
thiết nghi lễ phản khốc, nếu không làm thì các con vào lễ tạ 4 lễ 
yên vị. Xong rửa chân tay sạch sẽ đợi làm lễ tế ngu. 

LỄ TẾ NGU 

LỄ tế ngu bao gồm: sớ ngu, tái ngu, tam ngu. Ngu nghĩa là yên. 
Tế ngu là tế cho yên hồn phách. 

Sách Thọ Mai gia lễ viết: làm sớ ngu xong gặp ngày ngu (ngày 
ất, định, kỷ, tân, quý là ngày ngu) là :đi ngu, gặp ngày cưng (giáp, 
bính. mậu, canh, nhâm) là fưm ngừ. 

Lễ tế ngu dần dần về sau được giảm lược chỉ còn lễ tam ngu và 
được gọi là lễ (cúng) ba ngày. 

LỄ tam ngu được bất đầu sau ngày lễ an táng vì theo phong tục 
có nơi người chết quàn tại gia chủ tới 2-3 ngày thậm chí một tuần. 

LỄ TỐT KHỐC (HAY LỄ CÚNG CƠM 100 NGÀY) 

Tốt khốc nghĩa là thôi khóc. Có nơi chỉ làm trong 49 ngày, sau 
49 ngày làm một bữa cỗ mời anh em bà con thân thuộc đến än cơm 
thân mật. 

Người theo nghi lễ 49 ngày (lễ chung thất, hay lễ tứ cưu) giải 
thích: theo thuyết nhà Phật, ong hổn phải qua 7 lần phán xét, mỗi 
lần 7 ngày sau đó vong hồn mới được siêu thoát. 

Người theo thuyết 100 ngày giải thích: Đây là thời gian vong 
hồn vẫn còn phảng phất trong nhà gia chủ chưa đi xa. 

Trong thời gian 49 ngày, hoặc 100 ngày, hàng ngày đến bữa ăn 
gia chủ dâng lên bàn thờ một bát cơm úp, một ít thức ăn, có thể 
thêm một chén rượu (nếu người chết là đàn ông). Thắp hương, dựng 
đôi đũa vào giữa bát cơm. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Kết thúc một trăm ngày gia chủ có thể làm một bữa cỗ mời 
người thân đến tham dự. 

Sau lễ 100 ngày, người quá cố có thể được gia chủ rước vong 
linh lên chùa để "än mày cửa Phật” và “cho được mát mẻ”. 

Sách Thọ Mai gia lễ viết về nghi tiết tốt khốc như sau: 

Tự lập, xuất chủ, cử ai, ai chỉ, giáng thần, nghệ quán tây số, 
quán tẩy, thế cân, nghệ hương án tiền, quỳ. Thượng hương thù tiểu 
(rót cả vào sa mao), phủ phục, hưng, bái, hưng, bái, hưng bình thân 
phục vị, tham thần cúc cung bái (4 lễ) hưng bình thân tiến soạn 
(chủ nhân bưng canh, vợ bưng cơm) sơ hiến lễ nghệ túc trách số 
(bàn để rượu) châm cửu. nghệ linh toạ tiền, quỳ tế tửu (vái) diện 
tửu (để rượu lên) phủ phục. hưng, bái (2 lễ) hưng bình thân (lùi một 
chút sẽ đứng) quỳ, giai quỳ (các con cháu quỳ), độc chúc (đọc ở 
bên trái chủ nhân), phủ phục hưng bình thân, cả ai (khóc tất cả). Ai 
chỉ cúc cung bái (chủ nhân 2 lễ), hưng, bình thân phục vị, á hiến lễ 
nghệ trú trác sở. Châm tửu nghệ linh toạ tiền, quỳ tế tửu, diện tửu, 
phủ phục, hưng bái (2 lễ) hưng bình thân (nến đàn bà lễ thì lễ 4 lẻ, 
không phải bình thân), phục vị. Trung hiến lễ nghệ trú trác số. 
Châm tửu nghệ linh toạ tiền quỳ, tế tửu (vái), diện tửu, phủ phục, 
hưng bái (2 lễ) hưng bình thân, phục vị hựu thực (rót 3 ngoảnh tây). 
Hạp môn (chấp sự bỏ màn xuống). Chúc hy hâm (chúc ngoảnh 
hướng bắc, đặng 3 tiếng rồi chúc hy hâm sau). Khai môn chủ nhân 
để hạ phục vị (lại quay cả vào), điểm trà cáo lợi thành (chấp sự 
đứng đằng tây ngoảnh về đằng đông rồi xướng). Lợi thành từ thần 
cử ai cúc cung bái “lễ 4 lễ tất cả”, hưng, bình thân, ai chỉ. Phần 
chúc nạp chủ “dậy thần chủ lại” triệt soạn lễ tất “vái rồi ra”. 

LỄ THĂM MỘ 

Trong ba ngày đầu thân nhân của người quá cố vào buổi sớm 
ra nghĩa địa thăm mộ. Theo phong tục sau 3 ngày an táng là làm lễ 
mở cửa mả. Người thân ra thăm mộ là để sửa sang cho mộ cao ráo, 
đắp cỏ xung quanh, làm rãnh thoát nước. chặt bỏ những cây bụi 
xung quanh, sợ rễ mọc xuyên thủng áo quan. 


A“t 2«à»y 2c 


Thời kỳ chưa cải táng. phong tục đân giang kiêng việc trèo lên 
mộ, động cuốc thuổng lên mộ để phòng mồ mả bị sập (một tối ky 
của đân gian). 

NGHỊ THỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẾT LÀ TÍN ĐỔ CÔNG GIÁO 

Do quan niệm về cái chết, là sự an bài của Chúa, là chặng 
đường đầu đời người, chết được gọi là sinh thì, người chết nếu sạch 
tội, đến ngày Chúa tái lâm sẽ được sống lại cả hồn, xác và được lên 
thiên đàng, nghi thức về tiễn biệt người chết của đạo Công giáo vì 
vậy có nhiều nét khác biệt với người không theo đạo Công giáo. 

Thông thường một diễn trình được thực hiện như sau: 

Người sắp chết (hấp hối) được Cộng đoàn tín đồ đến cầu kính. 
Nội dung là thú tội, ăn năn tội. Người thân đón linh mục đến cho 
người sắp chết xưng tội. họ được chịu phép Mình thánh, lấy đó làm 
“của ăn đường”. Tiếp đó, nếu tín đồ qua đời thì cộng đoàn đọc 
kinh, cầu cho người qua đời. đọc trước giờ tẩm liệm, kinh tẩm liệm. 

Người chết được mặc áo các phép, được tẩm liệm, cho vào quan 
tài và đưa đến nhà thờ xứ. Một thánh lễ được đành cho người qua 
đời. Trước đó khi được tin có người qua đời nhà thờ rung chuông 
gọi là chuồng sầu. Chuông rung theo nhịp ba, chậm rãi, buồn tẻ. 
Đàn ông là ba hồi bảy tiếng (theo quan niệm ba hồn bảy vía), đàn 
bà ba hồi chín tiếng (theo quan niệm ba hôn chín vía). Tuy nhiên 
nhiều nơi lại rung chuông rời 7 tiếng, hoặc 9 tiếng rồi mới rung 
chuông hồi. 

Tháng lễ được cử hành tương tự như thánh lễ thường. Mở đầu 
bằng ca nhập !ế. Vì là thánh lễ cho người chết nên nội dung gồm 
ca tâm niệm, ca dâng lễ, làm phép mồ, bài ca từ biệt. 

Người chết được đưa từ nhà thờ ra bãi tha ma. Đi đầu là cờ tang 
màu đen, có thể có cờ tang của các hội đoàn mà sinh thời người quá 
cố tham dự. Quan tài được đặt lên kiệu hoặc xe tang. Trên đó có 
ghi những dòng chữ: 


EøN.: TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Xin nhớ đền tội 

Sinh ra từ cát bụi, trở về với cát bụi. 

- Tiếp theo là vòng hoa 

- Thập giá bằng gỗ ghi tên tuổi người quá cố 

- Bát âm 

- Kiệu quan tài 

- Thân nhân người quá cố 

- Những người đưa tiễn. 

Chú ý: 

- Đám tang người Công giáo chân đi trước, đầu ở phía sau. 

- Người Công giáo không có linh xa, người chết, nếu sạch tội, 
linh hồn được về nơi Chúa. Trước cộng đồng Vatican II (1962 - 
1965) đạo Công giáo không chấp nhận thờ cúng tổ tiên, không cho 
phép giáo dân lập bàn thờ tổ tiên (sau Cộng đồng Vatican II, vấn 
để trên được giáo hội La Mã cho phép). 

Người Công giáo không có tục bốc mộ (cải táng), người chết 
chôn một lần, sau đó mộ có thể được xây kiên cố. 

Vào ngày kỷ niệm người thân qua đời, người ta xin lễ ở nhà 
thờ, buổi tối gia đình tập đọc kinh, cầu cho linh hồn người quá cố. 

Ngày trước, người Công giáo còn là lễ chồng mồ ở nhà xứ để 
kỷ niệm ngày người thân qua đời. 

LỄ TRUY ĐIỆU 

Trong sự nghiệp giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc của dân 
tộc ta đã có biết bao người hy sinh anh dũng. Họ, một mặt được an 
táng ngoài mặt trận theo nghí lễ quân đội, mặt khác chính quyển 
quê quán tổ chức fễ truy điện. 

Địa điểm tiến hành thường được tổ chức ở trụ sở (hoặc hội 
trường) của xã hay Hợp tác xã, ở đó có bàn thờ Tổ quốc như cờ 
nước, ảnh (hoặc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh), lọ hoa lư hương đốt 


A“. #axg “ã‹ 


hương trầm. Tiếp theo là ảnh //¿r sĩ có viên tang đen, hương, hoa, 
oản quả. 

Thân nh:.* của liệt sĩ được mời đến đứng đối diện với bàn thờ 
Tổ quốc và ảnh liệt sĩ. 

Một ban tổ chức lễ truy điệu được thành lập. Trưởng ban điều 
hành công việc và chịu trách nhiệm chính như đọc điếu văn, đón 
tiếp, an ủi thân nhân liệt sĩ. Điếu văn phải nói được lịch sử cá nhân 
liệt sĩ, đặc biệt nói lên được hành động dũng cảm, tấm gương hy 
sinh anh dũng của liệt sĩ. 

Sau buổi truy điệu, tuỳ theo tình hình, nhiệm vụ địa phương, 
trưởng ban tổ chức có thể phát động tuần hoặc tháng hành động 
đền đáp công ơn thương binh liệt sỹ, hay phát động phong trào gây 
quỹ ủng hộ những người có công với nước. 

NGHI LỄ ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP QUA ĐỜI KHÁC 

Đối với người chết trẻ mà bố mẹ còn sống 

Sách Thọ Mai gia lễ quy định việc cha mẹ để tang con và ông bà, 
cụ ky để tang hàng cháu chất rất rõ ràng. Điều đó cho thấy trước sự 
qua đời của một người, thì thân nhân phải thể hiện rõ nghĩa tử. 

Song, ở một số nơi thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ quan niệm 
“phụ bất bái tử” (cha không lạy con). Con chết trước cha là bất 
hiếu, trốn nợ đời nên bố, mẹ không lạy con. Khi khâm liệm, người 
ta quấn trên đầu người con một vòng khăn trắng. Nếu là phụ nữ, tứ 
thân phụ mẫu còn cả, phải quấn hai vòng, nghĩa là để tang báo hiếu 
sẵn cha mẹ hiện đang còn sống. 

Người xưa kiêng không để cha mẹ đưa tang con, có thể giải 
thích sự kiêng ky này là do sợ bố mẹ thương xót con mẹ ngất xỉu 
ở bãi tha ma, thậm chí có thể qua đời đột ngột. 

Đối với những người chết đường, chết chợ 

Đó là những trường hợp chết bất đắc kỳ tử ở dọc đường, chết 
đo tai nạn xe cộ, chết đuối... Những trường hợp này thông thường 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LỰU KIẾM THANH 


chẳng những không được đưa xác chết về nhà mà còn không được 
đưa về làng. Thông thường người chết được đưa đến rìa làng rồi 
đừng ở đó. Qua thông tin qua lại, có sự phối hợp nhịp nhàng sẽ có 
xe tang hoặc kiệu tang kịp lên đón. Sau đó là làm lễ khâm liệm và 
thành phục và làm lễ an táng. Dù là chiều tối hay đêm hôm nghỉ lễ 
an táng cũng được cử hành ngay vì không thể để người qua đời 
quàn ở ngoài trời lâu được. 

Nghĩa tử là nghĩa tận, vì vậy nhiều làng quê vẫn để cho người 
chết đường, chết chợ được trở về nhà họ và mọi nghi lễ tiếp theo 
vẫn diễn ra bình thường. 

Đối với người chết vì những căn bệnh hiểm nghèo 

Thời xưa đối với người chết bằng dịch bệnh hoặc người chết 
bằng bệnh hủi người ta thường tổ chức đưa đám ngay không để lâu 
trong nhà và đưa đám vào ban đêm. Những người này, khi an táng, 
huyệt phải đào thật sâu, đổ vôi bột (đào sâu, chôn chặt) để tránh 
mầm bệnh và uế khí. 

Đối với người chết trong ngày Tết 

Phong tục dân gian kiêng phát tang vào ngày Tết. Nhà có người 
chết qua đời vào ngày 30 tết thì thân nhân thường lập tức lo việc an 
táng không để đến ngày hôm sau là mồng một tết, hoặc những ngày 
tiếp theo. Nếu chết vào ngày mồng Ï tết, đân gian kiêng không phát 
tang vào ngày này, có thể để một hai ngày sau đó. 

Đối với người chết khi con cháu chuẩn bị làm lễ cưới. 

Khi nhà có ưng chế (hiếu) tục lệ dân gian cấm ky con cháu làm 
lễ cưới (hỷ): Đại tang thường kiêng tới ba năm. Trong ba năm đó 
nếu có người qua đời tiếp thì con cháu lại tiếp tục '*chở” tang. Thời 
gian như vậy thật rầy rà với con trẻ. Đối với người con gái “cái tuổi 
đuổi cái xuân” chờ đợi tới hai ba năm là một quãng thời gian dài, 
Rồi lại có trường hợp “ăn cơm trước kẻng”. Cần phải sớm hợp lý 
hoá... thì không thể chờ lâu. 


Ak đua» 4x 


Trong những trường hợp như vậy việc hiếu tạm hoãn, đành cho 
việc hỷ, một đám cưới chạy tang được tiến hành. 
Người qua đời vẫn để nằm trên giường, đấp chăn chiếu “để 


„ 


đấy” chưa nhập quan, cũng có thể gia đình tự làm thủ tục khâm 
liệm, nhập quan nhưng chưa làm lễ thành phục. và trong nhà không 
ai được khóc. Do đó hàng xóm sẽ chưa đến viếng. 

Một đám cưới được tổ chức nhanh gọn, giản lược với một số 
thủ tục chính như xin đâu. đón dâu, vết cáo tổ tiên, lễ tơ hồng. 
Khách dự chủ yếu là người thân trong gia đình. 

Tổ chức xong đám cưới mới phát tang. Cô đâu hoặc chú rể lúc 
đó trở thành thành viên của gia đình, tuỳ mốt quan hệ mà chịu tang 
chế như mọi con cháu khác. 

Đối với người chết bị sét đánh 

Người chết bị sét đánh theo quan niệm dân gian là người chết 
không bình thường. Nghi lễ an táng đối với trường hợp này diễn ra 
bình thường như mọi người. Duy chỉ có mộ người chết thường được 
canh phòng tới ba tháng. Dân gian kể rằng, bọn đạo tặc thường tìm 
mọi cách đào trộm mả người chết bị sét đánh, chặt lấy cánh tay trái 
(nếu người chết là nam) và cánh tay phải (nếu người chết là nữ) để 
đi ăn trộm, tránh được sự phát giác của chủ nhà. 

Đối với người chết mất xác 

Đó là các trường hợp rủi ro như bị hổ báo ăn thịt, chết do đắm 
thuyền, đắm tàu ngoài biển cả, hoặc ngày nay chết do tai nạn máy 
bay rơi ngoài biển không thấy xác... Trong các trường hợp như vậy 
người ta vẫn đóng quan tài cho người quá cố. Thay vì khâm liệm 
thể xác người quá cố, ở nhiều nơi người ta làm hình nhân xương cốt 
bằng que dâu, đầu bằng gáo dừa. Tang chủ mời thày pháp về làm 
lễ “chiêu hồn nhập cốt”. Sau đó mới tiến hành nghỉ lễ khác. 

Đối với người chết ở dưới nước thày pháp còn làm cầu dẫn 
bằng một vuông vải thả từ đưới nước lên bờ rồi làm lễ chiêu “hồn” 
dưới nước lên. Khi “hồn” lên rồi, thày phải dùng kéo cắt cầu để hồn 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


hết đường về cõi âm. Đấy là những lễ thực dân gian hiện vẫn còn 
rơi rớt ở nhiều nơi. 

Đối với trường hợp chết trùng 

Quan niệm dân gian cho rằng một gia đình nào đó trong một 
thời gian ngắn có nhiều người chết là chết trùng. Đó là điềm gở. 
Tang chủ ngăn ngừa bằng cách mời thày pháp đến cúng bái, bùa 
yểm... có như vậy mới ngăn được những cái chết tiếp theo. 

THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI QUA ĐỜI 

Dân gian có câu “nghĩa tử là nghĩa tận” để nhắc nhở việc ứng 
xử của người sống với người qua đời, 

Trước khi thân nhân của người qua đời phải tỏ rõ lòng thương 
xót, hiếu thảo đối với người qua đời. Nếu người qua đời có trối trăn 
điều gì thì cố gắng thực hiện để thoả vong linh người qua đời. 

Khi tang gia bối rối phải hết sức bình tĩnh để giải quyết công 
việc, không nén cáu gắt, cãi cọ ầm ï khi phải giải quyết một công 
việc nào đó. 

Có thể làm cỗ bàn nhưng nên hạn chế số người mời, tránh ăn 
uống linh đình, tốn kém lãng phí. Tránh dựa vào cái chết của người 
thân để mời mọc bạn bè, nhận quà cáp của cấp dưới và nhân viên. 

'Thân nhân đi đưa tiễn người quá cố đi trật tự, có hàng lối. ở thành 
phố nên đi đẹp vào một bền đường phòng tránh ùn tắc giao thông. 

Bạn bè của người qua đời nên sắp đặt thời gian đến phúng viếng 
người qua đời. Nếu trước đây có cãi cọ với người quá cố cũng nên 
bỏ qua. Mọi người đến dự tang phái hết sức nghiêm túc, biểu lộ 
lòng thành kính đối với người qua đời, chia sẻ nỗi buồn biệt ly với 
tang quyến. Cần tránh những cử chỉ thiếu văn hoá ăn mặc hở hang, 
cười nói bô bô. đùa nghịch... Khi tang gia có những sơ xuất và 
thiếu sót nên cảm thông và bỏ qua với lòng bao dung. Nếu gặp đám 
tang đi ngược chiều có thể dừng lại, dất xe đi bộ, ngả mũ nón chào. 
Xe ô tô đi chậm không bóp còi. Nên nhường đường cho đám tang 
khi đi qua ngã ba, ngã tư... 


Là 


. “+ 8àsy xã 


TIỂU TƯỜNG, ĐẠI TƯỜNG 

Tiểu tường (giỗ đầu) 

Theo sách Thọ Mai gia lễ, nghi tiết, theo như nghi tiết tới khốc 
ở trên. Chấp sự xướng: tự lập cử ai, ai chỉ rồi các con cháu vào, trai 
bỏ những vải sô khâu trước ngực, sau lưng đi, mũ thì bỏ phụ bàn 
bên ngoài; gái những quần dài không đi quét đất, áo thì bỏ những 
miếng ở lưng đi, xong chiểu nghỉ tiết hành lê. 

Đại tường (giỏ đoạn) 

Cũng xướng như tiểu trường. các con vào đổi áo chàm khăn sô. 
chặt gậy. mũ áo đều bỏ cả chỉ phục đồ trắng, cũng chiểu nghỉ tiết 
hành lễ. 

Lễ 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày, tiểu trường, đại trường được xem 
là những lễ trọng. Nhà có điều kiện kinh tế thì thực hiện tất cả, làm 
cổ giỗ mời con cháu, anh em bà con thân thích, đặc biệt là những 
người lo giúp đỡ an tắng người quá cố để tạ ơn. Người không có 
điều kiện, hay điều kiện eo hẹp chỉ cần làm một bữa cỗ tạ ơn vào 
địp lễ 3 ngày hay 49 ngày là được. Các lễ sau chỉ cần hương hoa, 
oản quả dâng cúng. miễn là có tấm lòng thành. 

ĐÁM TẾ (TRỪ BỎ TANG PHỤC) 

Lễ trừ bỏ tang phục được bất đầu sau lễ đại tường 3 tháng. 
Nghĩa là 27 tháng kể từ khi để tang. Tháng ấy theo tục lệ đân gian 
chọn ngày tốt để làm lễ đàm tế. Ngày ấy cất khăn tang, hương đốt 
các thứ thuộc phần lẻ tang, rước linh vị vào bàn thờ chính, bỏ bàn 
thờ tang. thu cất các bức trướng, câu đối. Linh vị mới phải được 
chép sẵn từ trước, phủ giấy hay vải đỏ, khi đàm tế ở bàn thờ tang 
xong thì đốt linh vị cũ, băng đen phủ khung ảnh và văn tế. Sau đó 
rước linh vị, bát hương, ảnh chân dung đặt lên bàn thờ chính, đặt ở 
hàng dưới. 

Làm lễ cáo yết tiên tổ. 

ĐỐT VÀNG MÃ 

Trong thế giới tâm linh. người Việt Nam quan niệm người sống 
ở thế giới dương (dương gian) người chết ở thế giới âm (âm phủ). 


| 160 | LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Thế giới dương như thế nào thì thế giới âm cũng như vậy. Người 
chết cũng cần phải có quần áo, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc ăn, ở, chỉ 
tiêu, đi lại. 

Thời cổ đại là việc chôn cất theo người chết những vật thường 
dụng gọi là đồ tùy táng. Về sau những thứ đó mới được thay bằng 
đồ vàng mã. 

Ngày nay theo thời cuộc nhiều người đốt cả xe hơi, nhà lầu cho 
người quá cố. Thật là tốn kém. 

Đốt vàng mã được thực hiện vào tháng 7 âm lịch, theo quan 
niệm dân gian, đây là tháng xá tội vong nhân. Người ta thường đốt 
vàng mã trước ngày 14 tháng 7 âm lịch để vàng mã được kịp chở 
đến cho người ở cõi âm. 

CẢI TÁNG 

Người chết được ba năm thì thân nhân tiến hành cải táng. Có 
nhiều cách giải thích hiện tượng cải táng. Sách Thọ Mai gia lễ viết: 
đất có điều không may, cho nên mới cải táng: 

1- Mả vô cớ sụt thành đường. 

2- Mã cỏ khô héo chết; 

3- Trong nhà có đâm loạn, phong thanh mất. 

4- Trai gái hoá điên cuồng, hình hại hoả tai chết chóc. 

3- Người mất, của mất, sinh ra kiện tụng nhau mãi. Người Việt 
rất coi trọng mồ mả, cho rằng mồ mả có liên quan đến sức khoẻ, 
hạnh phúc và làm ăn của con cháu. Mộ bị sạt lở, bị sập ván thiên 
là gia đình dễ gặp bất trắc. Quan tài chôn cất người qua đời nhiều 
nhà nghèo túng thường dùng gỗ xấu, để lâu sẽ bị sập. 

Thủ tục cải táng 

Thông thường gia chủ phải chọn ngày giờ. Trước hôm cải táng 
làm lễ cáo yết tổ tiên. Đến hôm cải táng lại làm lễ khấn thổ công 
chỗ để mả mới táng. 


255) mm 


# 


Ảnh: Cải táng 
Nguồn: Ký họa Việt Nam đâu thế kỷ XX, NXB Trẻ, 1989 


Ở vùng đồng bằng Bác Bộ, nhân dân có thói quen cải táng 
trong tiết từ Tiểu hàn đến Đại hàn. Cải táng được tiến hành trước 
khi mặt trời mọc. Xương cốt được nhặt lên xếp vào tiểu sành, che 
đậy thật kín không cho ánh sáng mặt trời lọt vào. 

Trong khi cải táng nếu thấy có biểu hiện một trong ba trường 
hợp sau đây thì không nên cải táng vì đó là điểm tường thuy (tức 
mả phát tốt đẹp). 


-Ê TRUNG VŨ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


1- Thấy có con rắn sống ở mả, hay khí vật gì. 

2- Thấy tơ hồng quấn quýt ở áo quan. 

3- Thấy nước trong quan tài như sữa mà hơi ấm, hay có khí như 
sương mù, hoặc trong huyệt khô ráo không có kiến nước. 

Theo sách Thọ Mai gia lể, cải táng xong ở ngay trước mộ làm 
lễ ngu tế cũng được, thế là theo giản dị. 

LỄ GIỎ 

Lễ giỗ là để tỏ lòng hiếu đễ và thành kính biết ơn đối với người 
đã khuất. Thông thường thì lễ giỗ cha mẹ là chính. Ngày ấy theo 
phong tục mọi người tề tựu về nhà người con trai trưởng nơi đặt bài 
vị của người qua đời, để làm lễ tưởng niệm và ăn cỗ. Cỗ to nhỏ là 
tuỳ theo kinh tế của mỗi gia đình. Đây là dịp để anh em con cháu, 
chất gặp nhau, trò chuyện thân mật, thông báo cho nhau biết tình 
hình gia đình mỗi người. 

Trong ngày giỗ cần tránh: 

- Làm cễ to vượt quá khả năng kinh tế phải mắc nợ. 

- Nhân địp giỗ cha mẹ mượn chén rượu để anh em “thanh toán” 
mâu thuẫn nhau để hàng xóm chê cười. 

- Anh em, con cháu trừ điều kiện ở xa quá còn nếu có điều kiện 
thì dịp giỗ cha mẹ nên về tế tựu, hội tụ gia đình, tránh anh em ở 
gần nhau mà ngày giỗ cha mẹ mỗi người làm một nơi. 


_Ag£t Zuàng “êc 


LỄ TIẾT 


Lễ tiết, là một bộ phận văn hoá truyền thống Việt Nam, bao 
gồm việc tổ chức những nghỉ lễ, hội hè theo một khuôn mẫu nhất 
định vào những thời điểm tự nhiên quay vòng theo chu kỳ, tức là 
theo bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Là bộ phận đời sống văn hoá 
tỉnh thần quan trọng. Lễ tiết có ý nghĩa cơ bản xuyên suốt là thể 
hiện ý tưởng về trường tồn cuộc sống, khao khát của con người về 
thiên địa hài hoà ban cho vụ mùa tươi tốt, bội thu, đàn gia súc sinh 
sôi nảy nở. Trong lễ tiết ý tưởng vũ trụ, thiên nhiên và con người là 
một khối thống nhất được thể hiện rõ rệt, chu kỳ vòng quay của vũ 
trụ bao trùm lên đời sống con người qua bao thế hệ. Có thể thấy lễ 
tiết là cái mốc phân đoạn chuỗi thời gian vĩnh hằng trong đời sống 
con người. Chúng tựa như biểu tượng cho cuộc sống tái sinh lặp đi 
lặp lại trong vòng quay của vũ trụ và sự bất tận của thời gian. Lễ 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


tiết gắn liên với khái niệm thời lịch, thời tiết, thời vụ, phản ánh ý 
niệm của mỗi dân tộc về những phân đoạn thời gian đó. Và vì thế 
lề tiết phản nào trở thành bộ phận của ý thức hệ dân tộc. thể hiện 
bản sắc dân tộc sâu đậm. Hiện nay đa phần các nhà nghiên cứu đều 
coi lễ tiết Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên các tác 
giả đều cố gắng cho thấy phần nào tính Việt hoá của các lễ tiết đó. 
Đi sâu vào vấn đề này là để tài của một chuyên khảo khác nên ở 
đây chúng tôi chỉ tạm thời nhận định lễ tiết Việt Nam là kết quả 
hôn dung của hội lễ Việt Nam cổ truyền với ảnh hưởng của truyền 
thống lễ tiết Trung Quốc. Đối với người dân Đông Á nói chung và 
Việt Nam nói riêng. tháng Giêng và cả mùa xuân đượm màu lễ hội. 
Tiếng pháo đón giao thừa vừa dứt, những lời chúc tết vừa mới qua 
đi thì người ta cũng bất tay vào bao dịp khác. Mùa xuân đem tới 
cho người dân ở đây một năm mới với bao hy vọng mới vào mùa 
bội thu sắp tới. Các lê tiết mùa xuân mang đậm nét hội mùa. Ngay 
cả việc du xuân cũng không ngoài ý nghĩa đó. Trong tháng Giêng 
ngoài Tết Nguyên đán phải kể đến hàng loạt các tết khác như Động 
thổ. Khai hạ. Tịch điền (hay Hạ điển), Thượng nguyên v.v. Rồi tiếp 
theo là các tết Thanh minh, Hàn thực, Phật đản. 

Ngày lễ tiết quan trọng nhất trong năm là ngày Tết Nguyên 
đán. ngày mở đầu một năm mới đối với người đân Đông á trong đó 
có dân tộc Việt Nam. 

1. Tết Nguyên đán 

Vẻ tên gọi của ngày lễ tiết cổ truyền này các sách đều nói rằng 
nó có xuất xứ từ Trung Quốc, “Tết là nói tắt của hai chữ lễ tiết". 
“Nguyên là bất đầu. đán là buổi sớm mai”, “Tiếng Tết do chữ Tiết 
(chữ Hán) mà ra. nguyên là đâu tiên, đán là buổi sớm, Tết Nguyên 
đán bắt đầu năm mới, tà quen gọi vấn tất là “*Tết”. Dựa vào sử sách, 
nhà nghiên cứu Nhất Thanh viết: Theo từ điển Tờ Hải mục Trung 
ngoại lỊCh đạt sự niên biểu thị thì từ khởi điểm lịch Tàu là năm 
3000 trước Tây lịch kỷ nguyên. mà họ Hồng Bàng nước Việt ta bắt 
đầu vào năm Nhâm Tuất (trước Tây lịch 2879 năm) nghĩa là hơn 


A2 2+ 


100 năm sau khi có lịch Tàu; nhưng mãi đến đời nhà Hạ (2205 - 
1818 trước Tây lịch) lịch Tàu mới lấy tháng Dần làm tháng Giêng. 
Vậy ta có ăn tết theo Âm lịch hiện giờ, thì chắc chắn là không phải 
từ đời Hồng Bàng, và nếu phỏng đoán là từ khi chịu ảnh hưởng 
phong hoá của Tàu do Tích Quang và Nhâm Diêm truyền sang thì 
là từ thế kỷ I Tây lịch trở về sau, chứ không sớm hơn được”. Lần 
giờ Đại Việt sử ký toàn thư ta thấy: “Bính Ngọ, năm thứ 2 (135 
trCN) Hoài Nam vương An, dâng thư can rằng: “Đất Việt là đất ở 
ngoài, là dân cạo tóc, vẽ mình, không thể lấy pháp độ nước đội mũ 
mang đai mà trị được. Từ thời tam đại thịnh trị, đất Hồ đất Việt 
không theo lịch Trung Quốc....”. 

Như vậy tuy thật khó xác định người Việt có tục ăn Tết tự bao 
giờ. Song có thể thấy rõ tục đón năm mới chắc là phải có từ xa xưa, 
song dần dần với ảnh hưởng qua quá trình phong hoá của văn hoá 
phương Bắc người Việt tiến hành đón năm mới vào ngày Nguyên 
đán, 1 - Âm lịch hàng năm. 

Tết Nguyên đán bắt đầu từ thời gian nào đến thời gian nào? 
'Tết Nguyên đán là tiết lễ đầu tiên của năm bắt đầu từ lúc giao thừa 
với lễ trừ tịch”. Thực ra đó chỉ là thời điểm chính thức bắt đầu các 

nghỉ lễ chính thức của Tết Nguyên đán, còn thực ra công việc 
_ chuẩn bị cho Tết Nguyên đán được tiến hành từ lâu trước thời điểm 
đó. Với nhân dân Việt xưa nay vốn nghèo thì câu “Đói quanh năm 
no ba ngày Tết” quả không ngoa. Đó là vì nhiều nhà phải bòn góp 
cho cái Tết quanh năm ngày tháng. Tuy nhiên về cơ bản công việc 
lo Tết bất đầu vào khoảng từ giữa tháng Chạp. Trong thời gian này 
ngoài công việc sửa soạn nhà cửa, lo mua sắm đồ Tết người ta tiến 
hành một lễ nghi quan trọng là lễ Táo Quân, còn gọi là Chạp ông 
Công, mà người Việt có nhiều tên gọi là ông Táo, Vua Bếp, ông 
Công, Đông Thần, Đông Tài, v.v, vào ngày 23 tháng Chạp hàng 
năm. Với ý nghĩa cúng tiễn ông Táo về Trời có thể nói đây là lễ 
nghỉ tống cựu. Người Trung Hoa gọi ngày này là “Tiểu Tết”. Ngày 
“Tiểu Tết” này gia đình giàu có khá giả thì bày biện đủ thứ, nhà 
nghèo thì tuỳ theo khả năng, song ai cũng cố sắm cho ông Táo lễ 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


bộ đầy đủ áo mũ và đôi hia vàng mã cùng con cá chép sống nguyên 
để trong bát nước bày lên bàn thờ cúng ông Táo, sau khi cúng xong 

- thì vàng mã đốt đi, cá đem bỏ ra sông hồ. Người ta tin rằng ông Táo 
có quyền năng với mỗi gia đình và báo cáo hàng năm của Vua Bếp 
hết sức quan trọng đối với thịnh suy của gia chủ trong thời gian tiếp 
theo. Do vậy nên nhiều gia đình bày biện làm lễ cúng ông Táo rất 
linh đình. Có nơi còn cúng cả mật ong và bánh nếp hằng mong 
Ngài sẽ “báo cáo” ngọt ngào hơn khi yết kiến Ngọc Hoàng. Tuy 
nhiên ở một số nơi của Trung Quốc, quê hương của ngày lễ này 
người ta lại cho rằng lễ vật cúng Táo Quân ngày càng đơn giản 
càng tốt, thậm chí chỉ là cháo đậu đơn giản, vì vậy Ngọc Hoàng sẽ 
thấy được gia cảnh bần hàn của chủ lễ mà thương cho năm mới 
được nhiều phúc lộc hơn. Song dù thế nào đi nữa thì đây cũng là 
một nghỉ thức tạm gọi là khai Tết đáng giữ gìn vì nó nhắc nhở cho 
mọi người nhiều điều là cả năm nên ăn ở sao cho có phúc đức để 
năm sau, đời sau có phúc lộc nhiều hơn, là cần trân trọng cội nguồn 
cuộc sống là Thần Lửa, v.v. 

Sau ngày Tết Táo Quân không khí Tết thực sự bất đầu. Nhà nhà 
bận rộn với bao công việc sửa soạn cho ngày tết trong không khí 
tưng bừng, hoan hỉ. Vào những ngày này người ta dọn dẹp nhà cửa, 
lau rửa bàn thờ, đồ thờ. Chiều 30 bận gì cũng có nấu nước ngũ vị 
hương rấy khắp nhà để tẩy uế, tắm rửa để xua đi mọi thứ cũ kỹ 
đặng đón năm mới 

Trước Giao thừa ai ai cũng cố gắng hoàn thành một số những 
thủ tục cần thiết. Đó là việc đi biếu Tết. Việc biếu tết là tuỳ tâm, 
không có một thể thức nhất định nào. Ông bà, cha mẹ thì lo sắm 
cho con trẻ quần áo mới, hay món quà gì đó. Con chấu đáp lại cũng 
vậy tuỳ theo hoàn cảnh. Chàng rể, ngoài những lễ vật thông thường 
như rượu, bánh, v.v. hay biếu nhạc gia con gà trống thiến. Học trò 
đến lễ tết thày học để tỏ lòng biết ơn công lao dạy dỗ, bạn bè ân 
tình Tết lễ lại nhau tỏ lòng chung thuỷ v.v. Tuy nhiên việc dân biếu 
tết quan, cấp đưới tết cấp trên một cách quá đáng như hiện nay thật 
là một hủ tục và bị lạm dụng quá mức nên bỏ. Nhất là việc lấy công 


z..„. RE 


quỹ chung để biếu lẫn nhau lại càng không thể chấp nhận được. 
Nhất Thanh từng viết: “Lại còn dân biếu Tết quan, con nợ biếu tết 
chủ nợ, có lẽ khởi thuỷ là mỹ tục cảm tình ân nghĩa, nhưng dần đà 
đã biến thành tệ tục. Tham quan ô lại mấy cũng không vừa. Con nợ 
ở cảnh khốn cùng cũng cứ phải chạy vạy lo biếu Tết thì thật chua 
xót” quả là không ngoa chút nào. 


Ảnh: Thối cơm thi 
Nguồn: Kỷ họa Việt Nam dâu thế kỷ XX, NXB Trẻ, 1989 


Bận rộn nhất là những ngày giáp Tết: 28, 29 và 30 (nếu có): mổ 
lợn. làm gà, gói rồi nấu bánh chưng v.v. Nhà nào có nợ nần ai thì 
lo trả cho được trước ngày tất niên để tránh sang năm mới lại người 
ta đến đòi thì “giông” cả năm. 


BENL‡ iaune võ - noU yên 1ó bươnG - cế HónG Lý - LƯU kiểu THANH 


Cùng lắm là tới chiều 30 tết các nhà cũng phải trồng xong cây 
nêu. Thông thường nêu là cây tre đắn tới gốc, còn nguyên ngọn lá, 
đem trồng trước sân, kết ba cái lại buộc bó vàng, có khi còn thêm 
cổ mũ nhỏ, cài cái khánh bằng đất nung. Cây nêu là đấu hiệu báo 
cho biết đất có chủ và đo đó ma quỷ không được quấy phá. ở thành 
phố và nông thôn nơi chật hẹp không tiện trồng nêu thì người ta 
dùng cành đa, lá đừa cài ở cổng thay cho. Vôi thì rắc vôi bột, vẽ 
bàn cờ, cung, nỏ có tên bắn ra đằng trước và hai bên, v.v. cũng là 
nhằm mục đích trấn trừ ma quỷ như vậy. 


Ảnh: đốt pháo, dựng nêu 
Nguồn: Ký họa Việt Nam đâu thế kỷ XX, NXB Trẻ, 1989 


Cây nêu được hạ và vàng mã trên đó được đem hoá vào ngày 
mùng Bảy tháng Giêng. “Lễ Hạ nêu còn gọi là lễ khai hạ”. Mọi 
công việc thường xuyên, người ta chỉ bắt đầu sau ngày lễ này... 
“Lễ Khai hạ người Trung Hoz gọi là lễ Nhân nhật, nghĩa là ngày 
của Người... Nhân ngày Nhân nhật là ngày của giống Người nên 
người ta làm lễ cúng Trời, Đất để đánh dấu ngày đó. 

Người Việt Nam nhân dịp này, ngoài lễ giữa trời cúng giữa 
Trời, Đất, còn sửa lễ cúng gia tiên, cúng Thổ Công và cúng Thần 
Tài. Thường sau lễ này, những người buôn bán mới bắt đầu đi chợ, 
mở cửa hàng”. 


A“: đà Xc 


Ngày nay, nhất là ở thành thị người ta không còn trồng nêu nữa 
mà do đó lễ Khai hạ cũng bị bỏ luôn và kết thúc tết thông thường 
vào ngày mùng 3 để tránh lãng phí thời gian vào công việc đình 
đám hội hè. 

Chiều 30 Tết khi mọi việc sửa soạn đã xong xuôi, nhiều nơi còn 
đi viếng mộ gia tiên, có hương hoa, vàng mã đốt ở mộ để mời gia 
tiên về ăn tết, ở nhà sắp cơm cúng gia tiên trước giao thừa và đến 
giao thừa thì thôi không cúng nữa. Hiện nay nhiều nơi để giản tiện 
hoá người ta cúng tất cả vào lúc giao thừa. Cùng với lễ cúng gia 
tiên được tiến hành suốt mấy ngày tết, ngày hai buổi, hoặc một 
buổi cho tới khi hoá vàng mới thôi. 

Cỗ cúng tuỳ theo gia cảnh mà sắm. Không có quy định chặt 
chẽ. Căn bản là thành tâm, trang trọng chứ không nhất thiết cứ phải 
thật linh đình, rượu chè quá mức các cụ mới ban phúc lộc cho. 

Thời điểm quan trọng nhất của Tết Nguyên đán là đêm giao 
thừa với lễ Trừ tịch “Trừ là trao lại chức quan, tịch là ban đêm”. Lễ 
Trừ tịch cử hành lúc giao thừa là lúc cũ mới giao tiếp. Hết giờ Hợi 
sang giờ Tý vào lúc nửa đêm, là bắt đầu sang ngày khác âm lịch; 
đêm 30 tết lúc này là đón năm mới; cũ giao lại công việc, mới tiếp 
nhận. Vào thời điểm này người ta bày cỗ ra ngoài trời (ở sân, trên 
sân thượng, ở ngõ trước cửa nhà, v.v.) để cúng hai đoàn các quan 
nhà trời do một vị Hành khiển dẫn đầu ứng với mỗi năm qua lại bàn 
giao công việc dưới hạ giới. 

“Có mười hai vị Hành khiển luân phiên kể từ năm Tí đến năm 
Hợi là mười hai năm, hết lượt lại quay trở lại năm Tí với vị hành 
khiển của năm ấy. 

Hành khiển có ông thiện, ông ác. Có năm trời ra tai hạn hán lụt lội 
mất mùa đói kém, hay dịch tễ chết hại, là do sớ tấu của Hành khiển, 
trừng phạt vua quan. Không có nhân chính hay dân ăn ở càn rỡ. 

Lễ Trừ tịch tiễn và đón các vị Hành khiển Phán quan của nãm 
cũ năm mới, đồng thời cầu cúng cả bản cảnh Thành hoàng và Thổ 
địa Thần kỳ. 


| 170 || LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIỂM THANH 


Các thôn xã thiết lập hương án nơi trung thiên, ở sân đình, ở 
văn chỉ, có khi ở ngã ba trước điểm canh, vàng hương trầu rượu hoa 
quả xôi gà, tế lễ trọng thể, trống chiêng vang dậy, đêm khuya và 
pháo đốt ran, tư gia không làm riêng lễ Trừ tịch. 

Ở các tỉnh thành nhiều nhà cũng bày lễ cúng lúc giao thừa, 
trong sân hay trước cửa nhà, mâm lễ vật đặt lên, chiếc ghế đấu hoặc 
chiếc thùng gỗ, luộm thuộm không ra nghỉ lễ đối với thiên thần như 
các vị Hành khiển Phán quan. Nhiều người không có ý thức rõ rệt 
lễ Trừ tịch, họ chỉ biết có thành tâm cúng lễ, vái tứ phương, và cũng 
chẳng biết khấn Đương niên, bản cảnh Thành hoàng”. 

Đúng vậy, ý nghĩa nêu trên của lễ Trừ tịch, mà ta quen gọi là 
cúng giao thừa đã dân dần phai nhạt. Nhiều người còn nghĩ rằng 
cúng ngoài trời lúc giao thừa là cúng chúng sinh. Khi các thánh 
thần và cụ ky, gia tiên được ăn cỗ trong nhà thì ở ngoài chúng sinh, 
ma đói không biết ăn tết ở đâu, do vậy muốn được yên ổn không 
chỉ đăm ba ngày tết và cả năm mới sắp tới thì nhất thiết phải có 
mâm cô cúng chúng sinh (xem mục lễ xá tội vong nhân). Dù rằng 
ý nghĩa của việc cúng ngoài trời có biến đổi thế nào đi nữa thì tục 
lệ này cũng vẫn mang ý nghĩa triết học - nhân văn tốt đẹp, nên giữ, 
có điều đúng là “Biết thấu tâm lý của người giàu, các cụ ta đã có 
nhiều câu chuyện răn đời để người ta hiểu rằng: các quan mặc dầu 
phút bàn giao bận rộn khẩn trương nhưng vì là... người nhà trời nên 
có tài thấu hiểu ngay “ruột gan” của gia chủ. Nếu có ý cầu lợi, mua 
chuộc, đút lót, các vị chỉ nhìn dấu hiệu ở khói hương, lửa đài là biết 
ngay, và lập tức các vị dông thẳng, không thèm ngó ngàng gì đến 
vật cúng giao thừa của các nhà cầu lợi ấy. Trái lại, những nhà chân 
chất, thật thà, sống bằng lao động, ăn ở tử tế thì có khi chỉ cần chén 
rượu, nén hương (như Thổ công đánh tín hiệu qua hương đèn), các 
vị có chức trách biết ngay mà vui vẻ thưởng thức, đốc lòng phù hộ”. 

Cần sắp lễ cúng gia tiên và cúng Trừ tịch, sau đó khấn đến lúc 
giao thừa vừa tới đốt pháo mừng năm mới. Tục đốt pháo vào lúc 
này có nhiều ý nghĩa. Song đây là một việc hết sức tốn kém - lãng 


r+¬x.—~ 


phí và nhất là hại đến sức khoẻ khi mà bầu không khí ngột ngạt ở 
thành thị biện nay đã không còn đủ dưỡng khí để mà thở. Có thể 
học tập kinh nghiệm của chính người dân đã phát minh ra pháo và 
tục lệ đốt pháo vào lúc Giao thừa là ghi âm tiếng pháo nổ và đến 
lúc đó chỉ việc mở ra thôi. Quan trọng là “tín hiệu” pháo nổ, chứ 
đâu có phải là xác pháo bay khắp nơi, mùi thuốc pháo nồng nặc 
nghẹt thở. 

Văn khấn Giao thừa có thể tuỳ theo khả năng của từng người, 
căn bản vẫn là hai chữ thành tâm. Song có thể dẫn một bài khấn 
mẫu như sau theo '“Tín ngưỡng Việt Nam” của Toan Ánh. 

“Nước CHXHCN Việt Nam, năm... (tên gọi của năm theo Âm 
lịch) ngày mùng một tháng Giêng, xuân tiết”. 

Đệ tử là... (họ tên người khẩn), quán làng... huyện... Cư ngụ 
tại... cùng toàn thể gia đình cúi đầu trăm bái. 

Kính cẩn có hương đèn, vàng bạc, hoa quả, trầu rượu trà nước 
đem mọi phẩm vật dáng lên. 

Vọng bát: 

Trước bệ ngọc đức Tống Vương Hành khiển, Ngũ dạo chí đức 
tôn thân: 

Lâm Tào phán quan tại vị ở trước. 

Đức Thổ địa nơi đây tại vị ở trước. 

Đức Thành hoàng bản cảnh tại vì Ở trước 

Cầu chư vị chứng giám: ` 

Cúi đầu kêu xin 

Chư vị phù hộ cho toàn gia chúng tôi từ già đến trẻ, quanh năm 
được tăng phúc tăng thọ, người an, vật thịnh, vạn sự hạnh thông 


Cẩn cáo ”(Ù 


(1) Các bài văn khấn trích dẫn ở đây chúng tôi có thay đổi một số câu cho 
phù hợp. thành thật mong tác giả lượng thứ. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LỄ HỒNG LÝ - LƯU KIỂM THANH 


Cúng Giao thừa xong người ta phải cúng Thổ công “tức là vị 
thần cai quản trong nhà, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chủ. 
LỄ vật tương tự như lễ cúng giao thừa nghĩa là gồm trầu rượu, nước, 
đèn nhang, vàng bạc, hoa quả cùng các thực phẩm: xôi gà, bánh, 
mứt, v.v.” 

Văn mẫu cúng Thổ công có thể như sau: 

“Nước CHXHCH Việt Nam, năm... ngày mùng một tháng 
giêng, tiết xuân. 

Nay tín chủ là... quê xã... huyện... tỉnh..., ngụ tại... cùng toàn 
thể gia đình cúi đầu trăm bái. ¬ 

Kính cẩn dáng trầu rượu, trà nước vàng bạc, tiếu nhang hoa 
quả cùng mọi phẩm vật. 


Chung mời 

Đức bản gia Thổ công tại vị Ở trước 

Đức Thổ địa thân kỳ tại vị ở trước 

Xin chư thần giáng làm chứng cho lòng thành, phù hộ cho gia 
chú, từ già đến trẻ, từ dẫu năm đến cuối năm được hưởng phúc bình 
an, không tai nạn, không hạn, không ách, đắc tài sai lộc, vạn sự 
hanh thông. Thượng hưởng. 

Như đã nói tục xưa cúng gia tiên từ chiều 30, xong lúc giao 
thừa có thể cúng gia tiên nữa. Điều này không bắt buộc, xong cúng 
thêm cũng không tội vạ gì. Văn mẫu cúng gia tiên có thể như sau: 

“Nước CHXHCN Việt Nam, năm... ngày mùng một tháng 
giêng, tiết xuân. 

Nay con giữ việc phụng thờ tên là... quần tại xã... huyện... tỉnh..., 
hiện nay toàn gia cú trú tại... đồng gia quyến cúi đầu trăm bái. 

Kính cẩn có hương đèn, vàng bạc, hoa quả, cỗ bàn, rượu nước 
trầu cau cùng mọi phẩm vát dâng lên. 


Kính mời các cụ họ... ky, cụ, ông, bà, cha mẹ, chú bác, anh em, 
Cô đì, chị, em cùng về chứng giám. 


2... 


Dám mong 

Tiên tổ bảo hộ gia đình, từ già đến trẻ, hạnh phúc an khang, 
vạn sự hanh thông, HGƯỜI tăng, VÁI VHỢNG, 

Thượng hưởng. 

Như vậy qua ba bài văn mẫu trên ta thấy quan trọng là phải nêu 
rõ và đúng được: ngày tháng xuân, họ tên gia chủ, địa chỉ, đối 
tượng được dâng lễ. Mọi lời khấn vái khác có thể tuỳ theo, đài ngắn 
khác nhau v.v. 

Sau khi người gia trưởng khấn lễ xong thì các thành viên trong 
gia đình lần lượt theo thứ tự tới chấp lễ trước bàn thờ hay mâm 
cúng. Các nghỉ lễ đó kết thúc và năm mới vui vẻ hội hè bắt đầu. 
Mọi người trong gia đình chúc tụng lẫn nhau. Nhiều nhà khá giả 
còn mở rượu sâm banh theo phong tục Âu châu. Người lớn “mừng 
tuổi” cho con cháu tiền mới, con cháu cũng có thể mừng lại cha mẹ 
ông bà. Việc mừng tuổi tiền mới này chỉ là làm phép chứ không 
nhất thiết phải là tiền to, nhiều, mới có nhiều tài lộc việc mừng tuổi 
tiền còn được tiếp tục suốt mấy ngày tết. 

Cần lưu ý là tiền bạc vàng mã cần giữ y là tiền bạc nhang đèn 
suốt mấy ngày tết cho đến lễ Hoá vàng. 

Sau phần nghỉ lễ chính thức tại nhà, người ta có thể ra khỏi nhà 
đi hái lộc. Trước đó người đi hái lộc hay xem hướng giờ xuất hành. 
Tuy nhiên cũng có thể tuỳ theo hoàn cảnh. có thể vào sáng mùng 
một. Song theo quan niệm xưa tốt hơn cả là xuất hành đi lễ các đình 
chùa, miếu, điện để cầu phúc, cầu may. Sau khi lễ xong lúc trở về 
người ta hái một cành cây, nhánh lá đem về với ý là xin lộc Trời 
đất, Thần Phật. Cành cây đó gọi là cành lộc và được đem về nhà 
cắm trước bàn thờ cho tới khi tàn khô. Hái lộc là một tục lệ mang 
tính biểu trưng tốt đẹp, xong không nên quá lạm dụng làm hại tới 
cây xanh và cảnh quan đình chùa miếu mạo. Có thể thay hái lộc 
bằng cách tới chùa thắp hương khấn vái xong đem về cắm ở bàn 
thờ nhà mình cũng tốt. Hương đó gọi là hương lộc. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Người ra khỏi nhà trở về đầu tiên hay người đến thăm đầu tiên 
sau giao thừa là người xông nhà. Người ta tin rằng người xông nhà 
có vía tốt sẽ đem lại tài lộc. Do đó nên thửờng xem tuổi để chọn 
người trong nhà xông đất, xông nhà, hoặc giả nhờ ai đó trong họ 
hàng bạn hữu có vía tốt lành trong năm đó tới xông nhà họ. Còn có 
tục người xông nhà tới đốt pháo, và sau đó là chúc tụng gia chủ. 
Tục xông nhà, xông đất này là một trong những điều kiêng ngày 
Tết nhằm tránh g¡ô/:g, nghĩa là tránh những điều không may mắn 
xui xẻo có thể xảy ra trong năm mới. Do vậy trước khi tới chúc tết 
nhà khác vào đầu năm mới bản thân cũng phải xem gia chủ có 
kiêng gì không và tế nhị hơn cả là chọn thời gian thích hợp. Khi 
nhà đang có tang (xem phần tang lễ) thì tốt nhất trong ba ngày tết 
không nên tới chúc tết ai cả. Còn nhiều điều kiêng ky khác cần biết 
là trong dịp đón năm mới phải nói năng giữ gìn, không văng tục, 
không mắng mỏ lẫn nhau. đánh đập con cái, vân vân, tóm lại không 
làm điều gì bị coi là xấu là dở để tránh giông cả năm. Đó là điều 
kiêng ky tốt cần phát huy, giữ gìn. Đặc biệt là với tục kiêng quét 
nhà. Tục này là do ở trong “Sưu thần ký” có chuyện người lái buôn 
tên là Âu Minh đi qua hỏ Thanh Thảo. Thuỷ thần cho một con hầu 
tên là Như Nguyệt, đem về nhà vài năm thì giàu to. Đến sau, một 
hôm nhân ngày mồng một tết, đánh nó, nó chui vào đống rác mà 
biến mất, từ đấy nhà chàng kia lại nghèo đi. Bởi thế ta theo tục Tầu, 
kiêng không đám hết rác trong mấy ngày tết. Tuy nhiên hiện nay 
người ta chỉ còn kiêng đến hết ngày mùng một thì thôi. 

Sáng mùng một Tết thì làm cô cúng gia tiên, cúng Thổ Công, 
Táo Quân, v.v. Ngoài cô bàn ra có nhà còn dựng hai cây mía cạnh 
bàn thờ để làm gậy cho ông Sãi. Sau đó là cả nhà chúc tụng lẫn 
nhau, và đi thăm hỏi chúc tết người thân bạn bè, hàng xóm. Cứ thế 
vui vẻ suốt mấy ngày. Có nhà ăn Tết một hôm, nhà hai hôm, ba 
hôm v.v. Tuỳ theo hoàn cảnh. Có nhà theo nếp cũ tới bảy hôm cho 
tới lễ Khai hạ (hạ nêu). Xong thông thường là ba hôm thì vừa đủ. 
Cùng lắm với ai đó mùng ba không hợp thì sang ngày mùng bốn là 
làm lễ hoá vàng. Ngày này gọi là ngày cứng tiễn ông vải. Người ta 
làm cơm cúng gia tiên, rồi đem bao nhiêu vàng mã đã cúng trong 


7. S= 


ba ngày tết ra hoá. Những vàng mã dành cho người mới mất trong 
năm qua thì được hoá riêng. Khi hoá giầu sang người ta vẩy vào 
mấy giọt rượu cúng trên bàn đem xuống vì tục cho rằng có làm như 
thế mới thiêng, ở cõi âm các cụ mới nhận được vàng và vàng mã đó 
mới tiêu được ở âm phủ. Hai cây mía cũng được đem hơ trên đống 
tàn vàng. Hai cây gậy các cụ theo tín ngưỡng được coi là đòn gánh 
gánh vàng về cõi âm và là vũ khí chống lại bọn quý sứ muốn cướp 
vàng đi. Trong bữa cơm hoá vàng con cháu tề tựu đầy đủ, thân mật 
và sau đó, là chia tay, chấm dứt mấy ngày Tết. 

Về tục thăm mộ trong thời gian Tết Nguyên đán thì mỗi nơi 
mỗi khác, có nơi trước tết, có nơi sau tết. Song đây không là tục 
phổ biến (xem phần tiết Thanh minh). 

Trong dịp tết còn có tục mở đầu công việc năm mới tuỳ theo 
nghề nghiệp khác nhau có những cách thức khác nhau. Người 
buôn bán thì mở hàng người làm việc chữ nghĩa thì kh bú, quan 
lại thì &hai ấn, v.v. Ngày nay không có ấn định rõ ràng. Tuỳ người, 
tuỳ tuổi mà nhờ thày xác định cho. Có thể mùng một mở cửa hàng 
bán qua quít một lúc lấy ngày, hay viết một cái gì đó để lấy may, 
v.v. Việc là thế, nhưng lễ nghi quan trọng trong thời gian Tết 
Nguyên đán đối với cư dân nông nghiệp ở Đông Nam á lại là 
những lễ thức khác. Đó là lê Tịch điển (Hạ điển) và lễ Thượng 
nguyên (Nguyên tiêu). Và có lẽ chí với lễ Thượng nguyên tết 
Nguyên đán mới thực sự kết thúc, kết thúc tháng giêng là “tháng 
ăn chơi” đó. Lễ Tịch điền (còn gọi là lễ Hạ điển) có xuất xứ từ 
Trung Quốc và được cử hành trong một ngày hội đầu xuân. Trước 
đây ngày lễ này được triều đình tổ chức linh đình, long trọng. 
Ngày nay đường như chỉ còn lại dư âm trong các hội làng, hay các 
tục trồng cây đầu năm v.v. 

Đỉnh điểm và cũng là kết thúc của nghỉ lễ trong Tết Nguyên 
đán là lễ Thượng nguyên, tết Nguyên tiêu. Theo Toan Ánh trong bộ 
Nếp cũ thì lễ Thượng nguyên vào ngày rằm tháng Giêng. Từ triều 
đình đến dân chúng đều có lễ Phật trong ngày này. Ta có câu: 

LỄ Phật quanh năm 
Không bằng rằm tháng Giêng. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LỰU KIẾM THANH 


Anh: Chú Khách múa sư tứ 
Nguồn: Ký họa Việt Nam dâu thế kỷ XX, NXB Trẻ, 1989 


Tục ta tin rằng trong ngày rằm tháng Giêng, đức Phật giáng 
lâm tại các chùa để chứng độ lòng thành của các tín đồ Phật giáo. 
Trong dịp này, chùa nào cũng đông người tới lễ bái (...). 

Theo đạo Phật, nguồn gốc lễ Thượng nguyên như sau: ngày 
mùng một và ngày rằm mỗi tháng được coi là ngày Phật, các tín đồ 
Phật giáo trong những ngày này đều rủ nhau đi lễ chùa (...). 

Theo sách Trung Hoa, lễ Thượng nguyên không phải là ngày lễ 
Phật. 

Trước đây chính là Tết Trạng nguyên. 

Nhân địp này, nhà vua hội họp các ông trạng để thết tiệc và mời 
vào vườn thượng uyển thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ (...). 

Tết Trạng nguyên sau được đổi làm Tết Thượng nguyên. 


Tết cũng còn một tên nữa là Tết Nguyên tiêu. Nhân tết này, ban 


A1“ đuàg “B« 


đêm tại kinh thành và các thị xã có chăng đèn kết hoa. Ở các nơi như 
Giang Châu, Tô Châu gần sông nước có cuộc bơi thuyền (...). 

Dù lẻ Thượng nguyên có nguồn gốc nào cũng mặc, dân ta làm 
lễ Thượng nguyên vì lòng tôn kính đối với các chư Phật, đồng thời 
có cúng gia tiên, Thổ công và Thần tài... Những người gặp năm sao 
nặng, cũng nhân ngày lễ này làm lễ đâng sao giải hạn. 

Thật vậy lễ Thượng nguyên ở Trung Quốc thường được gọi là 
lễ Nguyên tiêu, nghĩa là đêm đầu tiên, nó thường được tiến hành 
vài ngày (từ 13 đến 17 tháng Giêng). Đặc điểm có ngày lễ này 
giống như toàn bộ nghỉ thức của thời kỳ đón năm mới là tục đốt 
đèn ở khắp mọi nơi. Có ý kiến cho rằng đó là vì do tục thờ lửa cổ 
xưa, với ý niệm biểu tượng hài hoà các cõi âm đương và ước vọng 
phồn thực. Khác với các nghi lễ khác của năm mới lễ Nguyên tiêu 
không gói gọn trong không khí gia đình mà mang tính hội hè 
chung. Trong quan hệ sản xuất lễ Nguyên tiêu biểu tượng cho một 
chu kỳ lao động mới. Người ta còn nhận thấy những nét tương đồng 
giữa lễ Nguyên tiêu với các lễ khác được tổ chức vào ngày rằm, như 
tết Trung thu chẳng hạn. Thực vậy ngày rằm đối với cư dân nông 
nghiệp Đông Á thật quan trọng: 

Muốn ăn lúa tháng năm 

Trông trăng rằm tháng tắm 

Tổ trăng mười bốn được tầm 

Tơ trăng hôm rằm thì được lúa chiêm 
Cày ruộng tháng năm, 

Xem trăng rằm tháng tám... 

Chúng tôi ngờ rằng sở dĩ lễ rằm tháng Giêng được gọi là 
Nguyên tiêu cũng vì lễ đối với cư đân cổ đại ở vùng này đêm trăng 
rằm có ý nghĩa biết bao. Đêm rằm đầu xuân có thể là dịp để họ tổ 
chức đón một năm mới, đón Tết chăng? Và cũng vì thế câu ca xưa 
là hết sức đích thực: 


Tết quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. 


BE ‹E rxunc võ - vo. xzn LónG oương - Lệ HồNG Lý - Lưu kiếm THANH 


` 


Ngày nay với lễ Thượng nguyên, miệt năm cũ chính thức qua 
đi, một năm mới bắt đầu tới với bao công việc mới. lo âu và niềm 
vui mới. 

2. Tết Thanh minh và ngày Hàn thực 

Thanh minh là lễ tiết hàng năm trong đời sống văn hoá của 
người Đông Á. Tiết Thanh minh được tổ chức vào ngày thứ 45 sau 
ngày lập xuân. 105 ngày sau ngày Đông chí. tức là vào ngày 5 
tháng 4 Dương lịch. Theo Âm lịch truyền thống Trung Hoa ngày 
này thường rơi vào những ngày đầu tháng ba. Nếu nó rơi vào ngày 
mùng 3 tháng ba thì người ta gọi đó là ngày Thanh minh đích thực. 
ở một vài vùng Trung Quốc nhân địp này người ta có tục nấu một 
quả bầu lớn cho phụ nữ ăn hằng mong có con trai. 

Tết Thanh minh là gì? “Theo đúng nghĩa đen, thanh là khí còn 
mình là sáng sủa. Thanh minh là khí trong trẻo và sáng sủa”. 

Tết Thanh minh có ý nghĩa đặc biệt với người dân Á Đông. Đó 
là ngày để nhớ về cội nguồn. nơi bắt đầu của mỗi con người như 
mỗi năm bất đầu từ mùa xuân vậy. Người Việt Nam ngày nay tuy 
không tổ chức án Tết Thanh minh, song dấu ấn của nó vẫn còn qua 
việc đi tảo mộ, và do đó ngày Thanh minh còn gọi là ngày tảo mộ. 
Đó là ngày người ta tổ chức đi thăm viếng mộ phần gia tiên dọn 
đẹp, phát quang, làm cơm cúng tại phần mộ hay tại nhà, để nhớ về 
cội rễ của mình. Phần hội hè, chơi xuân như trong câu Kiều: 

Thanh mình trong tiết tháng ba 

LỄ là tảo mộ, hội là đạp thanh. 
thì đã bị quên lãng. có thể là giờ đây người ta có quá ít thời gian, 
có quá nhiều thú vui khác hơn là tổ chức đi chơi xuân, đi “dẫm” 
(đạp) lên cỏ xanh (thanh) để tiếp xúc với thiên nhiên trường tồn, để 
hưởng hương sắc của một mùa xuân ấm áp đầy sinh lực và sức sống 


sinh sôi. _— 


¿2 (àvg Z6: 


Táo mộ là việc dọn quang các ngôi mộ. chỗ nào sụt lở thì đắp 
lại. sau đó được tháp hương, dâng đỏ lễ khấn mời về dự cô tại gia. 
Thường thường người tà đi tảo mộ từ sáng sớm và đến quãng trưa 
thì về. San khi đi viếng mộ về thì làm cơm cúng gia tiên. đồng thời 
cúng cả Thổ công như mọi dịp lễ khác. Phần lớn lễ cứng trong ngày 
Thanh minh là lễ mặn “nghĩa là làm cố, hoặc nếu không làm cỏ thì 
cũng có đĩa xôi. con sà cùng với hương hoa, trà rượu. vàng mã, 
Vàng mã đem hoá sau lễ cúng”. 

Có nhiều người tách tết Hàn thực ra khỏi tiết Thanh Minh. Song 
ngày nay tết Hàn thực “không còn mấy nhà ăn”. hơn nữa nó hết sức 
gắn Hiển với ngày Thanh minh bất nguồn từ lễ hội mùa xuân Lửa 
Mới thì phải. Ngày Lửa Mới được nhắc đến trong các văn bản cổ 
là vào thời nhà Chu ở Trung Quốc (khoảng nửa đầu Thiên niên kỉ 
I trước Công nguyên). Vào thời gian lễ tiết này người ta đập tắt hết 
bếp lửa và chỉ có ăn đồ nguội vào ngày sau đó. Rồi tiếp theo tiến 
hành lẻ đốt lửa mới. Tín ngưỡng thờ thần lửa có ở nhiều nước trên 
thế giới, song với người dân Á Đông nó có ý nghĩa đặc biệt. Đó là 
ngày mùa đốt rây mới, ngày hội mùa đầu tiên trong năm, ngày báo 
hiệu một chu kỳ nông nghiệp mới. Cũng vì ăn đồ nguội trong dịp 
này nên nó có tên gọi là Hàn thực. 

Tên gọi này cổ xưa bơn tên gọi Thanh minh. Nó được tổ chức 
vào đúng dịp tết Thanh minh (mùng 3 tháng ba) nên dần dân có ]ẽ 
vì vậy hoà nhập vào nhau chăng. Đã có thời ngày Lửa Mới từng là 
lễ hội lớn nhất trong năm đối với nhiều dân tộc phương Đông. Tuy 
truyền thuyết Trung Quốc và danh sĩ cổ của mình là Giới Tử Thôi. 
một con người tiết nghĩa đã hết lòng phò chúa trong cơn hoạn nạn, 
sau này bị thất sủng bỏ vào rừng thà chết cháy chứ không ra phò 
đấng quân vương bạc nghĩa nữa, đã làm lu mờ ý nghĩa hội mùa sơ 
khai của ngày lễ này ở nhiều dân tộc Á Đông khác, song dư âm của 


nó thì còn lại trong nhiều tập tục của cư dân nơi đây vào những 


| 150 || LÊ TRUNG VŨ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


ngày này tháng ba còn được dân ta gọi là mùa nước vì bát đầu với 
tháng ba là có bánh trôi và bánh chay. 

Tà văn thường cho răng bánh trôi và bánh chay là bất chước 
người Trung Hoa. nhưng theo các cụ bánh trôi, bánh chay ta có từ 
đời Hùng Vương, và tục làm bánh trôi nhắc lại sự tích trăm trứng 
tram con (...) 

Trước đây. ta không ăn bánh trôi, bánh chay trước ngày mỏng 
bà tháng bà. vì ngày hôm đó, bánh mới bát đầu cúng tổ tiên. cũng 
như mới cúng Thổ công. Vì lòng kính trọng đối với thân linh và tổ 
tiên, mỗi khi tới một mùa nào đó, có thực phẩm gì của mùa đó. 
người ta không ăn nếu chưa làm lễ cúng. 

Tết Thanh mình là một tập tục cổ truyền đáng trân trọng và giữ 
gìn. dù cho nó có cội nguồn thế nào đi nữa. Đó là ngày lễ nhắc ta 
nhớ tới Khởi thuỷ của mỗi kiếp người, nhắc ta sống thế nào để 
giống nòi mãi trường tồn trong vòng quay của vũ trụ bao la. 

3. Ngày Phật đản 

Người Việt Nam vào ngày rằm tháng Tư hàng năm đều có tổ 
chức ngày Phật Đản. Ông Toan Ánh viết: “Theo sách Phật thì Phật 
Mẫu nằm mẻ thấy người Vàng đầu thai rồi sinh ra ngài. Cũng có 
sách lại nói là Tĩnh Diệm đã chiêm bao thấy bạch tượng sáu ngà 
voi soi vào bụng bà và đã thụ thai trong mười tháng mới sinh ra đức 
Phật. Đức Phật ra đời theo lôi cạnh sườn bên phải của Phật Mẫu và 
có một bông hoa sen nảy ra đỡ ngài lên. Để tắm cho ngài có trăm 
con rồng phun nước và để trông nom ngài đã có bách Thần. Ngài 
đa vàng, tóc đựng ngược...”. 

Phật sinh vào ngày 15 tháng Tư trước đức chúa Giê su 64‡ năm. 

Do vậy nên ngày Phật đản còn được gợi là ngày Bụt sinh Bụt 
đẻ, Ngày nay ở Việt Nam không được coi là một lễ tiết đích thực, 


phổ biến. Vào ngày này người ta tới chùa cúng tế. dâng lễ. cùng 


nhà chùa tổ chức lễ Phật, còn ở nhà thì cúng rằm như thường lệ. 
không làm gì khác biệt. Tuy nhiên về cội nguồn ngày lễ này có ý 
nghĩa lễ tiết, và dần dần với sự phổ biến của Phật giáo nó được tô 
đậm thành một ngày lễ Phật giáo là chính. 

Ở Trung Quốc, ngày Phật đản được tố chức vào ngày 8-4. Cũng 
vào ngày đó ở Nhật Bán có lễ hội Hoa, ở Triều Tiên có ngày hội 
Đèn lồng. Vào ngày này các nhà sư và tín đồ Phật giáo Trung Quốc 
tiến hành lễ ký niệm ngày sinh của Phật tổ. Họ đem tắm rửa tượng 
Phật bằng nước thơm và rắc hoa quanh tượng. Người ta mua đủ các 
loại thuỷ sinh và đem trá trở lại hồ ao, một nghi lễ theo giáo huấn 
của Phật là “giải phóng chúng sinh”. Song không phải ở đâu cũng 
gắn sự tích ngày lễ này với sự ra đời của Đức Phật. Ở Hồ Nam có 
truyền thuyết kể lại rằng vào thời Tống (thế ký XII) có ông tướng 
họ Dương bị bỏ ngục và không được ăn gì cả. Người em gái của 
óng đã đánh lừa được cai ngục. gửi vào cho ông giỏ cơm nấu với lá 
số mun, bên dưới có giấu một thanh đao. Ngày §-4 vị tướng đã 
thoát khỏi được ngục tù. Từ ngày đó con cháu ông cứ đến ngày này 
là nấu cơm với lá sö mun cúng ông. Cùng sắn với tục ăn cơm lá gỗ 
mun ở Triết Giang có tích về một người con trai hiếu thảo đã nuôi 
mẹ bằng cơm gỗ mun, sau đó bà mất đi biến thành ma đói. Đặc biệt 
ở một số địa phương Phúc Kiến, Hồ Nam. v.v. người ta coi ngày lễ 
này là ngày sinh của trâu. Người ta thả trâu ăn cỏ tự do trước vụ 
cày bừa vào ngày này như ngày Đoan Ngọ với việc treo trước cổng 
nhà những là bùa yếm trừ sâu bọ. Người Tứ Xuyên cũng vậy. Còn 
người Vân Nam thì rắc tro vào góc nhà. Tính chất lễ tiết này còn 
được thể hiện rõ nét trong cách tổ chức ngày 8-4 của người Triều 
Tiên. L.ễ tiết này ở Triều Tiên thể hiện mong ước của người dân cho 
mầm cây có sinh lực mới. không bị sâu bị chim chóc tàn phá. Về 
lẻ hội Đèn lồng của Triều Tiên một người Nhật thế kỷ XVIII tên 
Otano Kigoro mô tả như sau: 


mx LÊ TRUNG VŨ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


ặt 


Sử 3 by Me At ấh 
KT lay 2<. 


8y 
# 
R 


# 
Ác 


Ảnh: Nhà sư rước ¡ước 
Nguồn: Ký họa Việt Nam đầu thế kỷ XX, NXB Trể, 989 


“Ngày 8-4 người đân thủ đô (Seoul) đi đạo chơi núi non. sông 
hồ. Đêm đến trước mỗi nhà có đốt đèn lỏng... Những chiếc đèn 
được treo cao trên sào tre dài cắm trước cổng mỗi nhà”. Người ta 
đua nhau khoe đèn. trẻ em ăn mặc đẹp và đốt pháo khắp nơi. Suốt 
đêm người ta vưi chơi. hội hè trong không khí tưng bừng không 
kém øì Tết. Với thời gian nghị thức Phật giáo mới được đưa thêm 
vào. Ở các chùa chiên người ta tổ chức tắm rửa cho Đức Thích Ca 
Mâu Ni. nhất là bức tượng Đức Phật Hài Nhi. Đồng thời các cuộc 
diễu hành với đèn lỏng. đuốc lửa. cờ xí được tiến hành trọng thể. 
tưng bừng. Trên sân khấu dân gian trình diễn vở Vø hạc. Đó là cảnh 
một bỏng sen nở, từ trong đó bước ra những con hạc đen và trắng 
đang dường như tranh nhau mổ lá và hạt sen. Khác với quan niệm 
truyền thống coi hạc là biểu tượng của trường thọ và phồn vinh. hạc 


trong trường hợp này biểu tượng cho loài chim phá hoại, còn bông 


AZz đua X&x 


sen là biểu tượng của cuộc sông muôn loài. Rõ ràng là tính chất lễ 
tiết. hội mùa còn để lại đấu ấn đậm nét trong ngày lễ tôn giáo này. 
Ở Nhật Bản. ngày lễ này còn thể hiện tính chất tôn giáo mờ nhạt 
hơn nữa và ngày nay nó được coi như ngày lễ của trẻ em. vì phần 
lớn các nghi lễ do trẻ em thực hiện. Đó là một ngày lễ hội toàn dân 
tưng bừng. đẩy mầu sắc hội hè. và được coi là ngày Hoa lễ. 

Cũng vì tính chất tôn giáo hiện nay của ngày lễ Phật đản nên 
các sách viết về lễ tiết của Việt Nam không kể đến ngày lễ này. 
Song như đã thấy ở trên. chúng tôi cũng dẫn ngày lễ này ra trong 
chương này để tiện tham khảo. 

Lẻ Phảt đản kết thúc một mùa xuân đầy không khí lễ hội. 
Tháng Tư ở phương Nam là tháng chuyển sang hè. Thông thường 
ngày L.ập hạ (sang hè) rơi vào ngày mùng Š hoặc 6 tháng 5 Dương 
lịch. tức là vào khoảng mùng 3 hoặc mùng 4 tháng 4 Âm lịch. 


4. Tết Đoan ngọ 


Mùa hè cũng giống như đầu năm mới, troae quan niệm của 
người phương Đông, là thời kỳ giao thời. chuyển tiếp của sinh thực 
khí. thời gian luận đối âm dương, Do đó những lễ tiết mùa hè đều thể 
hiện ý nguyện căn bằng những lực lượng thiên nhiên đó, xua đi 
những gì bệnh tật. chết chóc, hướng tới một vụ mùa gặt hái bội thu. 

tgày lề tiết đầu tiên và quan trọng của mùa hè là ngày tết Đoan Ngọ. 

Theo sách ong hổ ký thì Tết Đoạn ngọ còn được gọi là Tết 
Đoan dương. Đoan nghĩa là mở đầu, ngọ là giữa trưa. Đoan nạọ là 
bắt đầu lúc giữa trưa: còn đương là mật trời. là khí dương. Đoan 
đương nghĩa là bát đầu lúc khí đương đang thịnh. 

Tết Đoàn ngọ ấn vào ngày mùng Š tháng Năm âm lịch. 

Nhiều sách của ta đẫn tích về Khuất Nguyên, một vị trung thần 
nước Sở. vì can ngăn vua Hoài Vương không được đã ôm đá trầm 


mình xuống sông Mịch La tự vẫn vào ngày 5 tháng 5Š. và do đó 


BEENLLE Trunc vụ - nGUyễn HoNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


ngày 5 tháng Š là ngày lê giỗ vị trung thần này. Rồi lại truyền 
thuyết về Lưu Thần. Nguyễn Triệu đời nhà Tấn rủ nhau vào núi hái 
thuốc nhân Tết Đoan dương. gặp tiên ở lại kết duyên. và giờ đây 
ngày Đoan dương có tục hái lá. Tuy nhiên tất cả đều nhất trí là ngày 
Đoan ngọ ở Việt Nam không hẻ dính líu hay nhắc nhở gì đến vị 
trung thần Khuất Nguyên kia của Trung Quốc. 

Người Việt Nam thường gọi ngày Tết Đoan ngọ một cách dân 
đã là ngày Giết sáu bọ. Vì sao lại giết sâu bọ? Ông Toan Ánh viết: 
'*Theo quan niệm của ta xưa, trong người, nhất là trong bộ phận 
tiều hoá, thường có sâu bọ. Sâu bọ này nếu không trừ đi sẽ sinh sản 
ngày một nhiều và gây tai hại cho người, nhưng giết sâu bọ không 
phải là chuyện để đàng và không phải là bất cứ lúc nào giết chúng 
cũng được. Quanh năm chúng ẩn sâu trong bụng, duy chỉ có ngày 
5 tháng năm là chúng ngoi lên. Nhân địp chúng ngoi lên người ta 
cần giết chúng”. 

Đó là cách lý giải dân gian của một ý tưởng triết học nhân văn 
sâu xa tiềm ẩn trong một nghỉ lễ của ngày lễ tiết quan trọng này mà 
giờ đây nhiều người khó thấy và lý giải được. 

Vấn đề là về phương diện thiên văn học ngày Đoan ngọ trùng 
với ngày Hạ Chí. là thời gian giao tiếp của hai nửa năm, là thời kỳ 
chuyển tiếp của mùa xuân đâm chồi nẩy lộc với mùa thu héo tàn. 
Như đã nói ở trên Đoan ngọ có nghĩa là lúc giữa trưa. hay Thiên 
trung tiết. tiết trời ở cực thịnh. nhưng đồng thời cho thấy dương 
cũng bắt đầu suy trước âm. Đó là thời gian của mùa hè ơi ả, nóng 
nực đến cực độ. hoa trái chín mọng đỏ, nhưng cũng là lúc sâu bọ 
bệnh tật sinh sôi nảy nở, lan truyền mạnh nhất và cuộc sống như 
héo lụi đần cho đến khi rõ nhất là sang thu. Và cư dân vùng Á 
Đông này rất dễ nhận ra điều đó và tiến hành những nghi thức 
nhằm tránh những hậu quả không cần thiết của lúc giao thời này, 
những nghi thức đó dần dân trở thành tập tục và còn lại trong bao 
tục lệ, lễ nghi của tết Đoan ngọ. 


A“ #uà» 4 


Người Việt Nam ngày nay tuy không làm lễ linh đình trong dịp 
tết Đoan ngọ. hầu như quên đi nhiều tập tục nhân tết này như 
nhuộm móng chân. móng tay, đeo bùa tai bùa túi, tắm nước lá mùi. 
khảo cây lấy thuốc. hái thuốc, đi sêu, v,v. Song vào ngày này sáng 
Ta người ta ai cũng ăn một bát rượu nếp. sau đó có thể thêm bát 
thạch. rồi sau đó suốt ngày ăn các loại trái cây lai rai. ở một số nơi 
còn tö chức cúng bái như các ngày Tết khác, nhưng hiếm hơn. 

Tuy nhiên tập tục nhân tết Đoan ngọ giờ đây íL người còn thco. 
song chúng tôi cũng dẫn ra đây các trích đoạn về chúng được mô 
tả trong bộ Wếp cñ của Toan Ánh để bạn đọc tham khảo. 

Nhườm móng chân móng tay 

... Xưa ở nhà quê. mỗi khi ngày Tết Đoan ngọ tới, người ta vẫn 
nhuộm móng chân móng tay cho các trẻ em. Người ta không cần 
phải mua thuốc kén màu gì cả, chỉ cần hái một nắm lá gọi là lá 
nhuộm móng tay đem giã nhỏ rồi lấy lá vông bọc lệ đầu ngón chân 
ngón tay cho các em từ tối hôm trước, sáng hôm sau tháo ra, các 
móng chân. móng tay đều được nhuộm đỏ... 

[làng năm. sản đến ngày tết mồng 5 tháng năm có người đi hái 
rồi mang ra chợ bán. Nhuộm bằng lá này, móng chân móng tay có 
màu đỏ tươi như son. mầu đỏ ăn loang ra cả đầu ngón tay. 

Sở đi có tục nhuộm móng chân móng tay cho các trẻ em là cốt 
để trừ ma. cũng như cho các em đeo bùa, cùng một tác dụng như 
khi các em đeo bùa tai, bùa túi. Người xưa còn cho rằng tính chất 
của lá nhuộm móng tay, khi nhuộm vào. giúp các em không bị ảnh 
hưởng nếu sâu bọ quấy rối. 

Nhuộôm móng chân móng tay, ngón tay chỏ được chừa ra, ngón 
này là thân chỉ không đem nhuộm được. 

Bùa tai bùa túi 

Đây là thứ bùa ngũ sắc đco cho trẻ em trong ngày mồng Š 


tháng năm để diệt ma quỷ và rắn rết. 


NHI -£ rrune vũ - noUvên LồnG pươnG - LÊ HỎNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Dùng vải và chỉ ngũ sắc để may bùa. Bùa khâu thành hình 
những trái cây rồi buộc túm với nhau bằng chỉ ngũ sắc cho các em 
đeo. Một túm bùa thường gồm: 

- Một cục hỏng hoàng có tính chất ky rắn rết; 

- Một túi hạt mùi hình vuông. một gói buộc chỉ ngũ sắc và một 
hạt bóng màu. 

Hạt mùi rất thơm có tính chất ky gió. 

5. Lễ Thất tịch 

Lẻ Thất tịch tuy không phải là lễ tiết chính ở ta và ít được tổ 
chức ở ta. song không phải vì thế mà không có trong tiềm thức dân 
ta. Dân gian ta gọi ngày này là ngày Ông Ngâu gặp bà Ngâu hay 
đơn giản hơn là lễ Ngâu. Đó là ngày mùng 7 tháng 7. 

Tháng bảy mưa ngâu chuồn chuồn bay thì bào 

Lễ Thất tịch thường được gắn liền với truyền thuyết về Ngưu 
Lang Chức Nữ. Thiên điểm tình của đôi trai gái bất hạnh này với 
nhiều biến thể. theo ý kiến các nhà nghiên cứu thì đó là biểu hiện 
cho sự giao kết của khởi thuy đương và âm của vũ trụ và kiến tạo 
nên cuộc sống. 

Ở Trung Quốc. quê hương của ngày lễ tiết này. ý nghĩa sâu xa 
của lề Thất tịch có cội nguồn từ đời sống. lao động sản xuất của 
người dân nơi đây. Đó là thời vụ gặt hái. hoa trái chín mọng. thu 
hoạch tơ tầm và chuyển đàn gia súc từ đồng có về những nơi trú 
động. Hình ảnh bầu trời đêm của tiết sang thu, dòng sông (ngăn 
cách Ngưu Lang và Chức Nữ) và bản thân Chức Nữ, cũng như toàn 
bộ mùa thu theo quan niệm của người Trung Hoa. là thuộc về khởi 
thuỷ âm. Cũng từ những hình dung đó mà ở Trung Quốc nhân ngày 
Thất tịch có biết bao tập tục khác nhau. Đó là một ngày lễ đáng kể 
trong đời sống văn hoá tinh thần của người Trung Hoa. Còn ở tà 


nay ít người tô chức lẻ tết này. Người ta chỉ còn chú ý nếu đêm ấy 


A£ #ay 4c 


có mưa (mà thông thường là có mưa) thì bảo nhau: Đó là ỏng Ngáu 
gặp bà Ngâu, mừng mừng tủi tủi, khóc than và làm thành mưa rơi 
xuống đất. 

6. Tết Trung nguyên 

Ngày rằm tháng Bảy âm lịch ta có tổ chức tết Trung nguyên, 
mà đân gian quen gọi là ngày Xá tội vong nhân hay ngày Cúng cô 
hồn, Giới tầng ni phật từ thì gọi là ngày lễ Vụ Lan. Lễ Vu Lan bắt 
nguồn từ tích vẻ đức Phật Mục Liên mà trong đân gian ta vẫn còn 
được lưu truyền đậm nét. 


* Theo tín ngưỡng. ta thường cho ngày rắm tháng Bảy là ngày 


xá tội vong nhân. nghĩa là bao nhiêu tội nhân dưới âm phú. ngày 
hôm đó đều được tha tội. Bởi vậy. trên đương thế mọi gia đình đều 
làm cổ bàn cúng gia tiên và đồng thời có đốt vàng mã. Những gia. 
đình có người mới mất cũng nhân dịp này mời tăng nỉ tới làm chay 
tụng kinh và đốt vàng mã”, 

®Nhiều người bày lễ cúng chúng sinh ngoài sân trước thêm nhà. 
tìa đường phố, cúng cô hồn, ma đói, dùng lễ vật sơ sài như bánh đa. 
bánh bóng. ngô bắp. khoai lang. trứng luộc... hậu hĩ có xôi chè, và 
thế nào cũng có một nồi cháo hoa. vàng mã cúng chúng sinh thường 
là những xấp giấy cát hình áo... ít khi cúng vàng hồ, vàng thoi... 

Những nhà có người mới chết trong vòng một hai năm thường 
đốt mã, làm chay ngày Trung nguyên”. 

Ngày này tục này vẫn phổ biến, thậm chí tục đốt mã còn được 
hiện đại hoá rất nhiều cùng với tiến trình thời gian như làm mã nhà 
cửa. Ô tô, xe máy, tì vị v.v. rất tốn kém. Xét ra đó đã chắc là tốt hay 
chưa? Có lẽ nên làm thế nào thể hiện tốt tâm ý của mình nhớ về 
cội nguồn là được. chứ lãng phí vô ích thì các cụ chắc cũng chẳng 
bằng lòng. 

Thực ra lễ Thất tịch và Trung nguyên đã là khí tiết sang thu. Và 


việc đưa chúng vào lễ tiết mùa hạ chỉ là tạm quy ước. Đó là thời kỳ 


| LÊ TRUNG VŨ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LẺ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


giao điểm từ hạ qua thu để tới một lễ tiết không kém quan trọng 
trong năm đó là tết Trung thu. 

7. Tết Trung thu 

Tết Trung thu được tổ chức vào ngày rằm tháng Tám. Đối với 
trẻ em Việt Nam thì đây là thời gian lễ hội đầy mong ước, mong 
ước hơn cả đón tết. Đó là ngày Tết của thiếu nhi Việt Nam, dù cội 
nguồn xuất xứ của ngày tết này đâu có phải như vậy. 

Cả mấy tuần trước Tết Trung thu người ta náo nức chuẩn bị, 
sắm sanh. Đâu đâu cũng rực rỡ màu sắc của những cỗ đèn ông sao, 
con thỏ, v.v. bánh nướng bánh đẻo bày bán khắp nơi. Mấy ngày 
trước Tết những đám múa sư tử, trống phách rầm rộ trên đường 
phố. ngõ làng. 

“Thco sách cổ thì Tết Trung thu bắt đầu từ đời nhà Đường. thời 
vua Duệ Tôn, niên hiệu Văn Minh”. Thật ra có lẽ không hẳn như vậy. 

Cội nguồn cửa lễ tiết này có lẽ sâu xa hơn nhiều, nó chứa đựng 
trong mình những dấu vết tích của những nghỉ lễ hội mùa. ý nghĩa 
thời lịch của nó là vào dịp xuân phân khi bắt đầu của thời kỳ thu 
đông. ở Trung Quốc cổ tại đây là thời gian tế lễ sức mạnh siêu 
nhiên tạo nên mùa màng của đất đai. Mới ở cuối thế kỷ trước và 
ngày nay người ta còn cúng Thổ Địa, nơi thì cúng Táo Quân. Nhiều 
tập tục ở các vùng khác nhau của Trung Quốc nhân ngày Trung thu 
cho thấy nó không hoàn toàn là tết của trẻ em. Trong quan niệm 
của người Trung Quốc và nhiều dân tộc phương Đông khác mặt 
trăng là biểu tượng của khởi thủy sinh khí âm trong vũ trụ, và vào 
ngày trăng tròn tháng Tám người ta làm lễ để tôn thờ điều đó. ở 
nhiều nơi còn phổ biến những nghi thức cúng lễ chứng tỏ cho điều 
này. Việc cúng trăng và gia tiên vào đêm Trung thu phải do phụ nữ 
đảm nhận. "Đàn ông không cúng trăng. đàn bà không lay vua bếp” 
- Người Trung Hoa có câu như vậy. Vào ngày này người ta cúng gia 
tiên từ sáng, còn cúng trăng thì để tới chiều tối lúc trăng lên. 


4... . |REB 


Vẻ bánh Trung thu thì người Trung Quốc có truyền thuyết cho 
rằng chiếc bánh Trung thu có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử của 
họ vì nó đã gián cho họ thoát khỏi ách thống trị của quan Mông Cổ 
vào thế kỷ XIV. Truyện kể rằng quan lại Mông Cổ cai trị nhằm 
chống lại sự phản kháng của dân địa phương đã cài người của mình 
ở từng gia đình Hán để kiểm soát từng hành vi của họ. Người Hán 
mãi không sao có cách nào hoạt động qua mắt được quân Mông 
Cổ. Tuy nhiên cuối cùng thì họ cũng nghĩ ra được một cách là pắn 
những lời kêu gọi khởi nghĩa vào chiếc bánh Trung thu và chuyển 
đến cho nhau như là món quà ngày tết này. Và năm ấy vào đêm 
Trung thu cả nước đã đồng lòng đứng lên đánh đuổi được quân thù. 
Truyền thuyết là vậy. nhưng chiếc bánh Trung thu chắc là có gốc 
rễ từ sâu xa hơn, đó là sản phẩm của ngày hội mùa được tổ chức 
vào đêm ràm Trung thu, một ngày lễ hội không nhất thiết là có 
nguồn gốc Trung Hoa thuần khiết, mà chắc chắn là từng được tổ 
chức từ xa xưa ở nhiều dân tộc khác trong khu vực dưới hình thức 
nào đó và với tên gọi nào đó mà giờ đây tạm thời chúng ta mới hình 
dung được một cách rất khái lược. 

Cày ruộng thắng năm, xem trăng rằm tháng tám 

Rõ ràng là trăng rằm tháng Tám có ý nghĩa thật quan trọng 
trong đời sống của dân cư nông nghiệp trong vùng. Tuy nhiên trải 
bao thăng trầm của lịch sử ý nghĩa sơ khai ban đầu của ngày lễ tiết 
này đã bị lu mờ đi. 

Dù sao đi nữa thì với Việt Nam ngày nay đây vẫn là ngày Tết 
đầy sức cuốn hút. Tuy tục múa sư tử, thi cô, thi đèn, hát trống quân 
giờ đây ít được chú ý hơn, song không vì thế nó kém phần háo hức 
và náo nhiệt. 

8. Tết Trùng cửu 

Tết Trùng cửu được tổ chức vào ngày 9 tháng chín (Trùng cửu 
nghĩa là hai con chín). Tết này còn có tên gọi là Tết Trùng dương, 
bởi lễ người Trung Hoa coi số 9 là biểu tượng của khởi thủy dương. 


BE rrunc vớ - nguyễn LónG pươnG - L HồnNG Lý - LƯU kiếM THANH 


Theo Phan Kế Bính: “Nguyên từ đời nhà Hán, có người Hoàn 
Cảnh theo học người Phí Tràng Phòng. Tràng Phòng một bữa bảo 
Hoàn Cảnh rằng. mồng chín tháng chín nhà anh có nạn to. nên cho 
người nhà mỗi người may một cái túi lụa, đựng hoa thù du. buộc 
trên cánh tay. rồi lên chỗ nào cao mà uống rượu cúc, thì mới tiêu 
được nạn ấy. Hoàn Cảnh nghe lời thầy, quả nhiên bữa đó người 
không việc gì mà gà chó ở nhà thì chết cả. Tàu vì thế cứ đến ngày 
ấy thì hái hoa thù du, lên cao uống rượu. Tà thỉnh thoảng có người 
cao hứng cũng uống rượu cúc, gọi là thưởng tết Trùng dương". 

Trước đây “các văn nhân. thi sĩ luyến tiếc mùa thu lên núi cao 
ngắm cảnh, do đó người xưa có câu trùng cửu đăng cao”. Người 
Việt Nam giờ đây nói chung là không tổ chức lễ Trùng cửu và gần 
như nó bị lãng quên. 

Tục lên núi thưởng ngoạn và uống rượu cúc vào ngày Trùng 
cứu không hẳn là xuất hiện muộn như vậy. Có thể đó là tập tục có 
cội nguồn rất xa xưa, khi người ta đã coi rằng vào tiết này khi một 
chu kỳ nông nghiệp kết thúc, lúc mà khởi thuỷ dương chợt được 
nhân bội lên vào lúc khởi thuỷ âm đang mới bắt đầu. thì đó là lúc 
cần phải tìm nơi để tránh những ảnh hưởng xấu của sự giao tranh 
sinh thực khí như vậy. Địa điểm lý tưởng nhất cho việc này là núi 
cao, đồi xanh, nơi có bao không khí trong lành. Còn hoa cúc thì vào 
thời điểm này, lúc thu muộn là nở rộ và có nhiều được tính tốt chữa 
bệnh và tăng cường tuổi thọ cho con người. nên mới hay được dùng 
để chế rượu mà thưởng ngoạn vào địp này. Ở nhiều vùng của Trung 
Quốc coi ngày Trùng cửu là ngày lễ mừng ngày mùa. Người ta 
cúng tổ tiên, cúng thần đất, thần ruộng đồng đủ loại, có khi còn đi 
tảo mộ, làm đủ các loại bánh trái, tổ chức hội hè, đi lại thăm hỏi 
lẫn nhau. Tuy ở Việt Nam ngày Trùng cửu không có ý nghĩa lễ tiết 
như vậy trong dân gian. song trong tiểm thức của mình ngày này 
không phải không có ý nghĩa gì cả. trái lại: 


A£ Zvàng 4E< 


Mồng chín tháng chín có mưa 

Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn 

Mông chín tháng chín không mưa 

Thì con bán cđ cày bừa đi buôn. 
9. Tết Trùng thập 
Tết Trùng thập có tên gọi như vậy là vì được tổ chức vào ngày 
- mùng I0 tháng Mười. Tết này còn gọi là Hạ nguyên để đối với 
Thượng nguyên (ngày l5 tháng Giêng) theo tục lệ nhà Phật. 

Cũng theo Phan Kế Bính, “Tết ấy (tức 10-10) phần nhiều là các 
nhà đồng cốt và nhà thầy thuốc mới ăn thôi. Nhưng về nhà quê 
cũng nhiều nơi ăn, có nơi ăn to lắm. như ở vùng phủ Hoài thì làm 
bánh dầy. nấu chè kho, trước cúng thần, cúng gia tiên rồi đem biếu 
những nhà quen thuộc. 

Các nhà thầy thuốc thì vì thu lễ thu tiền mà ăn tết một là để 
cung cấp, hai là để khoản đãi các đệ tử và các bạn hàng”. 

Nói chung Tết này là của ông Đồng, bà Cốt, họ làm cỗ bàn linh 
đình. Còn đối với dân gian nói chung thì có nhà vào ngày này chỉ 
sửa soạn lễ cúng gia tiên mà thôi. Giờ đây nhiều nhà không làm lễ 
cúng gia tiên vào ngày này, mà để sang ngày rằm. Có nơi gộp ngày 
lễ cơm mới vào lễ này. Nói chung đây là một ngày lễ tiết không 
mấy sôi nổi trong dân gian. Nó không được tổ chức ở các nước 
đồng văn khác. 

Như vậy. trên phong cảnh nghỉ lễ đời người lễ tiết là một bộ 
phận đời sống văn hoá quan trọng của người Việt. Thông qua các 
lễ tiết người ta gắn mình với thiên nhiên, vũ trụ; giữ gìn mối liên 
hệ với quá khứ, dòng dõi và liên kết với nhau để hướng tới những 
chu kì tiếp theo của vòng quay vũ trụ luân hồi. Cội nguồn sâu xa 
của lễ tiết Việt Nam dù nó mang tên gọi gì đi nữa, gắn với bao 


truyền thuyết nào đó, chứa đựng bao tập tục vay mượn, cải biên 


RĐ|Lc£ tRune võ - veUyên công pUơnG - LẺ HồNG Lý - LƯU KiếM THANH 


sáng tạo hay dưới ảnh hưởng bên ngoài, thì phần lớn vẫn là bắt rễ 
từ cuộc sống lao động và sáng tạo của cư đân nông nghiệp lúa 
nước từ bao đời nay sinh sống trên đất nước này. Người ta không 
thể chỉ có lao động vất vả quanh năm, mà còn phải vui chơi giải 
trí. phải thoả mãn những nhu cầu về thế giới tâm linh của mình. 
Và trong lĩnh vực này lẻ tiết có ý nghĩa to lớn và là một bộ phận 
hữu cơ không thể thiếu của đời sống văn hoá tỉnh thần con người 
Việt Nam. 


3 em— 


VĂN KHẤN 
(LIÊN QUAN ĐẾN NGHI LỄ ĐỜI NGƯỜI) 


Bài I 
VĂN CÚNG NGÀY 1 VÀ NGÀY 15 HÀNG THÁNG 
(TẠI NHÀ) 


Con lạy Đông trù tư mệnh, táo chủ thần quân, long mạch tôn 
thần, cập thổ chư vị thần tài. 


Con lạy chúa bà bản cảnh xứ (nơi ở)... 
Nay nhân ngày mồng... 

Họ tên:.., 

Vợ chồng con 

Địa chỉ:... 

Thành tâm sắm lễ, tuân theo quy luật, tục lệ thời gian. 
Vật phẩm hoa đăng 

Lên trước linh đài 

Kính cẩn lạy dâng Tôn thần, tổ tiên 
Cúi xin phù hộ 

Cứu khổ trừ tai 

Tiến lộc, tiến tài 

Cháu con hiếu thảo 


ID XI LẺ TRUNG VŨ - NGUYÊN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Vợ chồng hoàn hảo 

Vận đáo danh thông 

Sắc sắc không không 

Âm phù, đương trợ 

Dốc lòng cầu khấn 

Cúi xin soi tận 

Ý thật tâm thành 

Muôn đội tôi linh 

Nam mô ÀA đi đà Phật (3 lần). 


Bài 2 
KHẤN TẠ MỘ 
(THANH MINH HOẶC THĂM MỘ) 


Nam mô A di đà Phật (3 lần) 

Nay nhân ngày Thanh Minh 

Thành Hoàng bản thổ nơi đây 

Đất lành chím đậu, đức dày thanh cao 

Gửi lành hoạ phúc công lao 

Có kết, có phát nhờ vào thần quan 

Tôn thần long mạch cao sang 

Nhị thập tứ hướng - nhị thập tứ sơn quanh vùng 
Chọn đây an táng mộ phần 

Thoả yên muôn thuở, hồng ân đời đời. 

Gia ân mãi mãi không thôi 

Chúng con xin có vài lời cầu xin 

Bái tạ thủ mộ thần quan 

Cho chân linh dưỡng, cho hài cốt nguyên vẹn toàn 


— 


4Z..„. | 


Phù hộ con cháu trần gian 

An khang mạnh khoẻ ăn làm gặp may 
Sộng có nước. rừng có cây 

Nhớ ngày giỏ tết hương bay ngạt ngào 
Lòng thành lễ mọn thỉnh chào 

Tuỳ theo ngôi thứ, thấp cao tôn thờ 
Nay nhân ngày Thanh Minh 

Họ tên vợ chồng... Địa chỉ... 

Đằng, kỳ vị vong linh: Họ tên (người chết)... 
Tạ thế ngày... tháng... năm... 

Phần mộ ký táng tại... 

Cung thỉnh thần linh chấp kỳ lễ bạc 
Chứng minh công đức 


(Khăn ba lần rồi đốt vàng, tiền). 


Bài 3 
KHẤN CÚNG GIỖ GIÁ TIÊN 
(NGÀY GIỎ BỐ, MẸ, ÔNG, BÀ, ANH, CHỊ, CHÚ, BÁC) 


Nam mô A di đà Phật (3 lần) 

Duy Việt Nam tuế thứ... ngày... thắng... năm... 

Tiến chủ: 

Sinh quán: 

Trú quán: 

Toàn bộ gia quyến cung nhất tâm cúi lạy thành hoàng bản thổ đại 
vương, đông trù tư mệnh táo phủ thần quân, long mạch chính thần. 

Chắp tay vái trước bàn thờ, kính dâng lễ bạc, hưởng hoa đủ màu. 

Tam sinh phẩm vật trầu cau 


IEN[L¿ rrunc võ - ncUyên cónG cương - LẺ HồnG Lý - Lưu kiểu THANH 


Lòng thành tâm nguyện thỉnh cầu gia tiên 
Cao tăng tổ khảo đôi bên 

Cao tầng tổ tỷ dưới trên từng người. 

Cô dì tỷ muội kính mời 

Trúc bá huynh đệ qua đời đã lâu 

Ở đời có trước có sau 

Nay nghe con cháu thỉnh cầu về đây. 

Âm đương đoàn tụ sum vây 

Lai lâm hiến hưởng từ nay phù trì 

Điều lành mang đến, dữ mang đi 

Cháu con mạnh khoẻ có đi có về 

Làm ăn may mắn mọi bề 

Gia đình yên ấm thuận hoà an khang 

Cần cáo 

Cũng thỉnh vong linh (người chết) 

- Họ tên 

Tạ thế ngày 

Phần mộ ký táng tại 

Nay nhân ngày chúng nhật chứng minh công đức 
Nam mô A di đà phật (3 lần) 


Bài 4 
KHẨN CÚNG RẰM THÁNG BẢY 
(TRONG NHÀ) 


Nam mô A đi đà Phật (3 lần) 

Tín chủ con tên là:... 

Vợ chồng con, con trai, con gái ở tại số nhà... đường phố... 
Quận, huyện... thôn, xã... tỉnh... 


Nay nhân ngày xá tội vong nhân 


A¿ #uàxy 4c 


Cúi xin Thổ địa thần linh xứ nhà 

Ngời cao, xét rộng, trông xa 

Cho các vong linh trong họ được vào nhà tự nhiên 
Tam sinh lễ vật dâng lên 

Cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ hai bên thuận hoà 
Hiển tỷ, hiển khảo (mẹ cha) 

Con tỷ, muội cùng là huynh đệ 

Kể cả hữu vị không thành kiếp nhân 

Cùng về hiến hưởng cơm canh 

Đăng trà quả thực lòng thành nén hương 

áo quần vải lụa kim ngân 

Tiện ngày xá tội vong nhân được về 

Trần gian tâm niệm một bề 

Cúi xin tiên tổ phù trì chầu con 

Toàn gia mạnh khoẻ an khang 

Duyên sinh phúc lợi ăn làm gặp may 

Những điều vạ gió tai bay 

Quý nhân che chở hàng ngày bình yên 

Biết ơn Trời, Phật, Gia tiên 

Cháu con có đức gia tiên thuận hoà 

Có cành, có quả, có hoa. 

Âm dương trọn vẹn, một nhà yên vui 

Nam mô A di đà Phật 

Khấn 3 lần xong đốt vàng, tiển, quần áo (chia thành nhiều 


đóng hoặc ghỉ tên tuổi từng vong linh cụ, ông, bà, bố, mẹ anh em) 
rồi khấn. 


Con xin thiêu hoá kim ngân 
Vải lụa quần áo 

Thỉnh dầu mọi phần 

Kính cáo tôn thần 


Rước tiểu vong linh lại về âm giới. 


RE: nuoc vụ - xoyšn hôn uống - Lê hồnG Lý - Lưu Kiếu THANH 


Bài 5 
KHẤN CÚNG CHÚNG SINH 
(NGOÀI TRỜI) 


Nam mô A di đà Phật (3 lần) 

Con lạy Đức Phật Di đà 

Con lạy Đức Phật Thích ca giáng trần 

Con lạy Bồ Tát Quan âm 

Con lạy Táo phủ thần quân chính thần. 

Tiết tháng Bảy sắp thu phân 

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà 

Âm cung mở cửa ngục ra 

Vong linh không cửa không nhà bơ vơ 

Đại Thánh khả giáo - An nan đà Tôn giả nam mô 
Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương. 
Gốc cây xó chợ đầu đường 

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang 
Quanh đói rét cơ hàn 

Không manh áo mỏng, che làn heo may. 

Cô hồn Nam, Bắc, Đông, Tây. 

Trẻ già, trai gái về đây hợp đoàn 

Dù rằng: chết uống, chết oan 

Chết vì nghiện hút, chết tham làm giàu 

Chết tai nạn, chết ốm đau 

Chết đâm, chết chém, đánh nhau tiền tình 

Chết bom đạn, chết đao binh 

Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi. 


Chết vì sét đánh giữa trời. 


Ak đườy 4 


Nay nghe tín chủ thỉnh mời 

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau 
Cơm canh cháo nẻ trầu cau 

Tiền vàng, quần áo đủ màu đỏ xanh 
Gạo muối quá thực hoa đăng 

Mang theo một chút để dành ngày mai 
Phù hộ tín chủ lộc tài 

An khang thịnh vượng hài hoà gia trung 
Nhớ ngày xá tội vong nhân 

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời 
Đây giờ nhân hưởng xong rồi 

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần 

Tiến chủ thiêu hoá kim ngân 

Cùng với áo quần đã được phân chia 
Kính cáo tôn thân 

Chứng minh công đức 

Cho tín chủ con 


Tên là: 


Con trai: 

Con gái: 

Ngụ tại số nhà... đường phố... 

Quận, huyện... phường, xã... tỉnh thành... 
Nam mô A di đà Phật 


Khi đốt vàng, tiền, quân áo đứng vải gạo muối ra 5 phương 
4 hướng. 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Bài 6 
KHẤN CÚNG 23 THÁNG CHẠP 
(ÔNG TÁO VỀ TRỜI 


Nam mô A đi đà Phật 

Nay nhân ngày 23 tháng chạp 

Lòng chúng con dào dạt mênh mông 

Toàn gia quyến đốc một lòng 

Sám lề mọn dâng lên linh toa 

Đã nhất tâm một lòng, một dạ 

Thắp hương thơm lễ tạ chư thần 

Đông trù tư mệnh, 

Táo phủ thần quân 

Ngài là chủ ngũ tại chư thần xét soi 

Người trần phạm tục phạm sai 

Cúi xin nhận lễ: các ngài gia ân 

Ban lộc, ban phúc, ban phần 

Công bằng hợp lý mười phân vẹn mười 

Hôm nay ngài sắp về Trời 

Lồng con tâm niệm vài lời cầu xin 

Cầu cho trăm họ bình yên 

Cầu cho gia sự ấm yên thuận hoà 

Xanh như lá, đẹp như hoa 

Bước sang xuân mới trẻ già yên vui 

Họ tên... số nhà... đường phố... 

Cùng nhất tâm cẩn cáo 

Nam mô A di đà Phật 

(Khẩn xong ba lần rồi đốt vàng, tiên. Nếu cúng cá chép sống 
thì đem thả ra Sông). 


„zz2z2) 


Bài 7 
KHẨN CÚNG SAO 
(NGOÀI TRỜI 


San khi nghỉ lỄ xong, kẹp một nén hương vái bốn phương trời. 
Rồi quay về hướng cúng sao. 


Nam mô A đi đà Phật (3 lần) 

Con lạy 9 phương trời L0 phương đất, 
Chư Phật 10 phương 

Con lạy Đương niên thiên quan... 
Đệ tử con tên là... tuổi... 

Ngụ tại số nhà... 

Đường phố... 

Quận huyện... 

Tỉnh... 

Hôm nay gặp sao chiếu mệnh... 
Hạn thấu... 

Thành tâm thiết lễ 

Giải nạn nhân tỉnh 

Lòng thành cúi lạy 

Trung thiên tỉnh chủ 

Bắc cự tử vi 

Đại đế ngọc Bệ hạ 

Giáng trần soi xét 

Cầu cha mẹ khương tính trường thọ 
Phật thánh biển phù hộ cháu con 
Trong nhà đều hạnh phúc đăng long 
Lớn nhỏ thảy đêu hoan lạc 

Nguyện thí quân hạn thần chiếu lạc 
Giải hạn, bệnh tật, trừ thanh 


` 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Dứt là hung lòng thành khấn tấu 

Ñam mô A đi đà Phật (3 lần) 

Nam mô thiên tai giáng cát trường Bồ Tát (13 lần) 
Nam mô chủ trinh quân chủ hạn thần (21 tần). 


Bài 8 
KHẨN CẦU HÔN 


Con lạy bà Nguyệt, ông Tơ 

Con lạy ông Hoàng Bảy, Hoàng Ba. Hoàng Mười 
Tuổi con nay đã cao rồi : 

Mà không tìm được một người kết duyên. 
Tâm tư mang nặng ưu phiền 

Lồng con buồn tủi triển miên tháng ngày 
Con còn lầm lỗi chi đây 

Cúi xin nguyện lão từ đây độ trì 

Tơ hồng lưỡng tính xung kỳ 

Quê loan cầm sắt yến đi khan thường 
Thiên tiên nguyệt lão rủ thương 

Rất công rất chính chẳng thiên bên nào 
Có gương ngọc kính soi vào 

Tơ hồng giao kết lẽ nào lẻ loi 

Trước theo nhạn có rong chơi 

Sau là phân định lứa đôi hợp hoà 

Có cây có quả, có hoa 

Mong được duyên đẹp một nhà sống chung 
Trăm này lạy Đức tiên ông 

Tơ hồng nguyệt lão rủ lòng xét soi 

Cho con có lứa có đôi 

Sống cho trọn vẹn kiếp người trần gian. 


A“: #uayg X&‹ 


Bài 9 
KHẤN TƠ HỒNG 
‹KHI CƯỚI VỢ HOẶC CHỒNG) 


Nam. mô A đi đà Phật (3 lần) 

Hôm nay ngày tốt, tháng lành 

Đẹp duyên, đẹp phận đã thành phu thê 
Thiếp chàng hạnh phúc phòng khuê 
Trăm năm gửi trọn lời thể thủy chung 
Lòng thành lễ mọn xin dâng 

Thiên tiên nguyệt lão tơ hồng đã se 
Chấp kỳ lễ bạc trai nghỉ 

Chứng tâm sám hối phù trì cho con 
Trước linh hoa gia tiên 

Con xm cúi lạy 

Phúc tổ Di lai 

Sinh trai có vợ 

Sinh gái có chồng 

Lễ mọn kính dâng 

Duyên lành gặp,gỡ 

Giao lão trăm năm 

Vững bền hai họ 

Nghi thất, nghi gia 

Có con có của 

Cầm sắt giao hoà 

Trông chờ phúc tổ 

Nam mô A di đà Phật 


IEDc nunc võ - xo yến Hồng ương - Lê hông Lý - LƯU kiếM THANG: 


Bài 10 
KHẨN CÚNG GIAO THỪA 
(NGOÀI TRỜI) 


Con lạy 9 phương trời. 10 phương đất. 

Chư Phật mười phương 

Con lạy đương niên thiên quan... năm... 

Con lạy: 

Đông phương Thanh đế ` 

Bắc phương Hắc đế 

Nam phương Bạch đế 

Tây phương Hồng đế 

Con lạy Đông trù tư mệnh, Táo phủ thần quân, Long mạch, thổ 
thần, cập thổ chư vị thần tài mớ bái. Tín chủ con tên là... 

Chồng... tuổi... 

Vợ... tuổi... 

Con trai (nam tử)...tuổi... 

Gái (nữ tử)... tuổi... 

Ngụ tại số nhà... đường... phường... 

Quận... 

Tỉnh... (nếu ở quê: Thôn, xã, huyện, tỉnh). 

Lòng thành săm lê 

Hương đăng hoa quả 

Tiền vàng cánh sớ 

Nhân ngày: 

- Phút thiêng liêng giao thừa đã tới 

- Pháo vang lừng đón buổi đầu xuân 

Cầu mong vạn tượng canh tân 

Tam dương khai thác cung trần lễ nghí 


Nguyện tôn thần phù trì bảo hộ 


A/( 6 sàsy AB 


Cầu anh linh tiên tổ lưu ân 

Ban cho con cháu hạ trần 

Anh lính khang khai, muôn phần tốt tươi 
Thiểu quang chiếu rọi sáng ngời 

Đầu năm chí cuối mọi người đều an 
Có được sức khoẻ lâu bền 

Tu tâm tích đức để lên danh phần. 
Bốn mùa thu, hạ, đông, xuân. 

Làm ăn phú quý bớt phần nguy nan. 
Những điều tai vạ trái ngang 

Ơn trời phù hộ tiêu tan tức thì 

Điều lành mang đến. điều dữ mang đi 
Chúng con sám hối bù trừ cho con 
Một lòng theo đạo sắt son 

Sống trên dương thế con còn tu tâm 
Nam mô A di đà Phật 

(Khấn ba lần rồi đốt vàng, hương). 


Bài 11 
KHẤN CÚNG GIÁO THỪA 
(GIA TIÊN TRONG NHÀ) 


Nam mô A đỉ đà Phật (3 lần) 
Trước bàn thờ gia tiên tiền tổ 
Nhờ thổ công, thổ địa trong ngoài 
Nay theo quy luật lâu đài 

Đông qua, xuân lại tái lai trở về 


Lồng con cháu một bề tưởng niệm 


LÊ TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


Cùng cung thỉnh ông bà nội ngoại 
Tam tứ đại tổ tiên. 

LÊ nghỉ vật phẩm vàng tiên 

Hương đăng hoa quả đâng lên lòng thành 
Chấp tay thỉnh cáo tiên linh 

Cùng về hiến hưởng gia đình vui xuân 
Cúi xin bày tỏ lòng trần 

Cúi xin tạ tượng tâm lính phù trì 

Điều lành mang đến, dữ mang đi 

Gia đình yên ấm mọi bề an khang 
Đầu năm chí cuối bình an 

Có tài, có lộc ơn ban đức đầy 

Lòng con tu niệm từ đây 

Cây kia có cội, suối kia có nguồn 
Một lòng theo đạo sắt son 

Sống trên dương thế con còn tu tâm 
Nam mô A di đà Phật (3 lần). 


Bài 12 
KHẤN CÚNG HOÁ VÀNG 
(HẾT TẾT) 


Nam mô A di đà Phật (3 lần) 
Nay nhân ngày lành tháng tốt 
Ngày tốt tháng lành 

Hoa nở trên cành 

Đã sang xuân mới 

Tiết xuân đã vợi 

Lễ ta kính trình 


Rước tiên vong linh 


Lại về âm giới ` 
Toàn gia mong đợi 
Lưu phúc. lưu ân 
Kính cáo tôn thần 
Phù trì phù hộ 
Dương cờ âm mộ 
Mọi chỗ tốt lành 
Con chấu an ninh 
Vận hành khang khai 
Lòng thành cúng vái 
Thiêu hoá kim ngân 
Thính đều mọi phần 


Chứng minh công đức. 


12 quan đương niên làm việc các năm 


(Năm nào thì khẩn danh hiệu của quan năm đó) 


1. Năm Ty: Quan Chu Vương hành khiển, thiên ôn hành bình 
thần ly tào phán quan. 

2. Năm Sửu: Quan Triệu Vương hành khiển, tam thập lục 
phương hành binh chi thần. 

3. Năm Dân: Quan Nguy Vương hành khiển, mộc tỉnh chỉ thần 
tiêu tào phán quan. 

4. Năm Mão: Quan Trịnh Vương hành khiển, thạch tỉnh chỉ 
thần liễu tào phán quan. 

3. Năm Thìn: Quan Sở Vương hành khiển, hảo tinh chi thần 
biểu tào phán quan. 

6. Năm Ty: Quan Ngô Vương hành khiển, thiên bi chỉ thần, hứa 
tào phán quan. 


IEEI ‹¿ thung võ - xo yễn nóng pươnG - LỄ bồnG Lý - LƯU Kiểu THANH 


7. Năm Ngọ: Quan Tần Vương hành khiến. thiên hào chi thần 
nhãn tào phán quan. 

8. Năm Mùi: Quan Tống Vương hành khiển, ngũ đạo chi thần 
lam tào phán quan, 

9. Năm Thân: Quan Tế Vương hành khiển, ngũ miếu chi thần 
tổng tào phán quan. 

L0, Năm Dậu: Quan Lỗ Vương hành khiển. ngũ nhạc chi thần 
cự tào phán quan. 

11. Năm Tuất: Quan Việt Vương hành khiển, ngũ ôn chỉ thần 
nguyễn tào phán quan. 

12. Năm Hợi: Quan Lưu Vương hành khiển, ngũ ôn chi thần 
nguyễn tào phán quan. 

Chú thích: 12 vị đại vương hành khiển. mỗi vị đều có một vị 
phán quan giúp việc. 


Bài 13 
VĂN THIẾT LINH SÀNG 


Năm... tháng... ngày, cô tử tên gì, vì nay đặt linh sàng. kính 
dâng cơi trầu. nằm rượu vào cáo vu cố phu, tước chức... họ tên... 
phủ quan. Vị tiền viết: 

Than ơi! 

Thân phụ (mẹ viết là thân mẫu) đi đâu. bỏ nơi tỷ ly cây lặng 
gió lay: đau đớn nhẽ một phút hi tàn, tên còn người mất; sót xa thay 
đôi đường chia rẽ. Thế mới biết thay đổi. cơ giới, mênh mông trần 
thế. chút tình con thơ, cháu dại. chỉ thấy chung phảng phất hồn 
mây. đến công bể ái, nguồn âm. gọi là thiết linh sàng một lễ tế cho 
phải phép: tuản theo thói tục đặt bày, mất cũng như còn; đau đâu 
tấc lòng lũ trẻ. 


A/K: Z.ảyy “at 


Bài 14 
VĂN THÀNH PHỤC 


Than ôi! 

Cây thung (mẹ là huyện) sưng phủ, núi hể (mẹ là dì) mây che. 
làm chi độc địa hời giới: cha ơi! Hơn một ngày không ở, đành rằng 
tử sinh có mệnh. cha ơi! Kém một ngày không đi, dưới thềm hoè 
khẩn lượt đổi khăn sô; lũ cháu đàn con, chín khúc ruột tằm bối rối. 
trước linh toạ áo thâm thay áo trắng: kêu giời vạch đất; hai hàng 
giọt lệ đầm đìa, thang phục nay đã sắm đủ. kính bày thành phục lễ 
nghi, nhờ đức cù lao: trước linh hoạ khóc than kể lể, chúng lòng lũ 
trẻ; tình cha con đau đớn biệt ly. 

Năm, thắng. ngày. 


(Những chữ cha. nếu mẹ chết đối là mẹ) 


Bài I1§ 
VĂN TẾ CHIÊU TỊCH DIỆN 


Năm... tháng... ngày... cô tử... (mẹ ai tử) vì lễ chiêu diện (tịch 
điện) cần sửa trầu rượu (cổ thì viết là củ soạn) mọi vật lòng thành 
đâng lên cố phụ (cố mẫu) phụ quân (mẹ là nhu nhân) linh toa rằng: 

Than ôi: Thân phụ (mẫu) đi đâu. cõi trần vắng mặt. sớm tối 
thăm nom; tìm đâu thấy giọng cười tiếng nói, ngày đêm khuê khóc; 
còn đâu là vật lạ miếng ngon. Cha (me) ơi nay đã sáng (tối) rồi, là 
tuần chiêu điện (tịch điện) gọi là chay bữa nhạt thường, chứng cho 
chút tình lũ trẻ. 


# 


BE ‹¿ thun võ - nGUyễn Hồng pương - LẺ HỎNG Ly - LƯU KIẾM THANH 


Bài L6 
VĂN TẾ CHUNG THẤT 
(49 VÀ 100 NGÀY) 


Năm... tháng... ngày... cô tử (ai tử) tên mô., vì đến tuần chung 
nhất (hay 100 ngày) kính sửa trầu rượu cễ bàn mọi vật dâng lên cố 
phu (mẫu) mổ mỗ,.. phủ quân vị tiên. 

Than ôi! Thân phụ (mẫu) đi đâu, vội vàng chỉ mấy. giời cao có 
thấu. thảm thiết muôn phần thương thay! Người đời giấc mộng, hình 
ảnh phù vân. ngày tựa chim bay, tiết vừa bốn chín (trăm ngày là tiết 
khối) thoi đưa thấm thoát; nay đã bảy tuần (trăm ngày), cây lặng gió 
lay. khóc làm sao được, lưng cơm đĩa muối, gợi chút đền ân. 


Bài 17 
VĂN TẾ HẬU THỔ NGHỊ TIẾT 


Mỗ tính... phủ... huyện... xã... tế chủ tên... kính lấy mỗ vật... 
cáo chung. 

Hậu thổ thị chủ thần vị tiền. Ngay cha mỗ quan... Mỗ danh 
hiệu... xa lánh cõi trần. Vậy đem táng ở mỗ xứ. 

Trộm nghĩ. Đất có đữ lành, sự do phúc hoạ, dẫu rằng kết phát 
nhờ chưng thần lực, nhưng theo ý muốn còn ở nhân mưu, đó thực 
thường tình. xiết bao cơm cách nay đã mồ yên mả đẹp, lễ bạc lòng 
thành, trông ơn đại đức, thấu nôi ngu tình, khiến cho vong được 
hợp thân. yên ấm ở nơi chín suối, phù hộ họ hàng con cháu, lâu dài 


an hưởng trăm năm. 


“ 


A4 8à Zà‹ 


Bài 18 
VĂN ĐỀ CHỦ 


Cáo vụ Hiển khảo mỗ mô (mẹ là Hiển tỷ) ví tiền. than rằng: 

Bóng thỏ mờ sưng, chồi chung (mẹ là Huyện) đượm tuyết, trời 
già độc địa. khôn đem tất cỏ đền bồi, giọt lệ chứa chan; cam chịu 
thần hơn biếng nhác. Nay đã mồ yên mả đẹp, cõi trần hoàn khôn 
thấy hình dung, mượn mầu son đỏ, mực đen: đề thần chủ để ghi tên 
họ; thôi từ đây âm dương xa cách cõi trần, muôn thuở tìm đâu thấy 
mặt, thụy hiệu rước về tỷ lý, trăm năm chứng giám tấc lòng. 


Bài 19 
VĂN TẾ THÀNH PHẦN 


Năm... tháng... ngày... cổ tử (mẹt hì ai tử) vì đã thành phần, 
kính dâng lễ bạc, cáo cùng hiển khảo... phủ quản (mẹ thì hiển tỷ 
mô thị nhu nhân) trước mộ khóc mà than rằng: 

Mây che núi hỗ (mẹ là di) xót xa thay con tạo đa đoan bể thám 
thành cồn; ngao ngán nhẽ hoá cơ thay đổi, thương ơi! Kém một 
ngày không đi; muôn năm giấc mộng; để âm dương chia rẽ đôi 
đường: hơn một ngày không ở; ba thước đào sâu; biết bao giờ cha 
con gặp lại. Mừng thay sống trọn, thác toàn, nay đã mồ yên mả 
đẹp, tuy cùng trôn đất cỏ vàng; cũng bởi trời cho trọn hiếu. gọi là 
dâng nén hương đài rượu; trước mồ xin hãy thấu tình. 


Bài 20 
VĂN TẾ PHẢN KHỐC NGHI TIẾT 


Than ơi! Thân phụ đi đâu bỏ nơi trần thế. mồ yên mả đẹp. Di 
hài đã tìm được chốn đất lành, sống khôn, chết thiếng: bài vị xin 
rước về nơi tỷ lý, hôm mai thăm viếng chốn từ đường đâu dám trễ 
lòng, công đức cao đầy; trên linh toạ chứng cho bạc lễ. 


SG ni võ - nouyšn Hôn pương - Lế nồnG Lý - LƯU kiếm ranh 


Bài 21 
VĂN TẾ TỔ 


Năm... thắng... ngày... tự tôn là... vì có ngu tế phu thân (mẫu 
thân) kính đem lễ bạc... mọi vật dâng cúng hiển tổ khảo mỗ... hiển 
tổ tý... tầng tổ khảo... tăng tổ tỷ... cao tổ khảo... cao tổ tỷ... chư 
tiên lĩnh... 


Vật gốc chưng trời, người do ở tổ. xét vì thân phụ (mẹ là mẫu) 
quyên trân, kính đặt sơ ngu lễ sổ, xin chư linh giám cách lòng 
thành, hộ con cháu hưởng thêm phúc tộ, kính cập. Cô đì chú bác 
anh em chị em. ở gần. ở xa; xin cùng chiếu cố! 


Bài 22 
VĂN TẾ NGU 


Năm... tháng... ngày... cô tử (mẹ thì ai tử) nay vì sơ ngu tế sự 
(tái, tam thì đổi chữ sơ) kính sửa trầu rượu cụ soạn mọi vật dâng 
lên hiển khảo... mỗ quan tuý mô... phủ quân (mụ thì hiển tỷ mỗ 
công chính thất hay trắc thất. họ gì nhu nhân) trước linh toạ khóc 
mà than rằng: 

Than ơi! Vật đối sao đời, mây bay, trăng khuyết, khá trách thay 
tạo hoá đa đoan, chị đến nỗi đàn con đau đớn, nhớ cha xưa; tính 
nết thảo hiền, đưới những trên kính, ngoài làng trong họ, kẻ mến 
người ngày yêu tưởng cảnh tượng đoàn viên, trời cho sống tròn tám 
chín mười mươi tuổi: để đến công ba năm bú mớm; sẻ ngọt chia 
bùi tưởng một nhà sum họp; trời cho sống đủ ba vạn sáu nghìn 
ngày; để đến ơn 9 tháng cưu mang; đẻ đau mang nặng. Thương ơi! 
Tóc tơ chưa báo. công đức chưa đến, bỗng đâu một phút hơi tàn, 
âm cung llạ cách muôn năm giấc mộng, chia rẽ Bắc Nam, đành 
rằng phách lạc bơ vơ, tàng hiểm đã yên một giấc, hồn bay phảng 
phất, biết đâu định sở và về. Dẫu khóc vắn, than dài, tìm đâu cho 


A: đa ‹ 


thấy. đấu tối kêu sớm gọi, khôn nỗi đò la. Thôi thì thôi! Hơn một 
ngày không ở, kém một ngày không đi; không còn sớm tối trông 
nom, khuyên răn iñ cháu. Sống mỗi người một nết, chết mỗi người 
một chứng: không còn người ngày đêm dạy bảo, săn sóc đàn con. 
Nay sơ ngu tế (tái. tam thì đối chữ sơ) dâng chút lòng thành. đĩa 
muối lưng cơm, chén canh đài rượu. Công đức cao dầy: trên linh 
toạ chứng tình chay nhạt. khóc than kể lể: dưới suối vàng thoả chí 
vẫy vùng. 


Bài 23 
VĂN TẾ TỐT KHỐC 


Ngày tháng thoi đưa, tới tuần tốt khốc, cây lạng gió lay, khóc 
làm sao được, lưng cơm, đĩa muối, gọi chút đến ơn, cha (me) từ 
khuất mặt, tưởng. linh hồn như ở linh sàng. Con khó có lòng, thờ 
lúc chết như thờ lúc sống. 


Bài 24 
VĂN TẾ TIỂU TƯỜNG, ĐẠI TƯỜNG 


Năm... tháng...ngày... cô tử... cùng cả họ, vì nay đến ngày 
tiểu (đại) tường kính đâng chay nhạt. mọi (lễ cáo chung hiển khảo 
(fÿ) tiền (chức tước) họ... quý công tự... thụy... phủ quân (mẹ thì 
mổ công chính hay trắc thất mổ quý thự hiệu từ (Diệu) mổ nhu 
nhân. trước linh toạ khóc mà than rằng: 

Than ôi! Chỏi thung (huyện) tuyết phủ, núi hổ (Dữ) mây che 
làm chỉ sớm độc địa hối trời; hơn một ngày không ở. Đành tử sinh 
có mệnh; kém một ngày không đi. Nhờ những lúc một nhà sum 
họp: cha trước (mẹ) em sau. Bỗng từ đâu hai ngả chia phôi; kẻ còn 
người khuất. Thương ôi! Công đức chưa đến. Đau đớn như chứa 
chan giọt lệ. Âm cung xa cách. Xót xa thay bối rối ruột tằm. Tính 
đốt ngón tay; kể tháng đã hai năm 13 tháng, tiểu tường tế duyên, 
chưa kho hàng lệ: tính ngày vừa ba trăm sáu mốt ngày giở đầu điện 


IHNL‹¿ raonc vỏ - lcuyn cóc uốn -L£ nóng ý - Lưu kiếu THANH 


lễ. (Đại tường thì đối hai câu này: tính đốt ngón tay: Đã bảy trăm 
hai mươi mốt ngày: Là tuần giở đoạn) chay nhạt đâng lên; dưới 
chín suối cha (mẹ) già chứng giám. Khóc than kể lể: trước linh 
sàng con trẻ khấu đầu: cúi xin hâm hưởng. 


Bài 25 
VĂN TẾ TRỪ BỎ TANG PHỤC 
(ĐÀM TẾ) 


Năm... tháng... ngày... tự tử (con thờ tự) tên... cùng cả họ vì 
đến tuần Đàm tế, kính sửa lễ bạc mọi thứ cáo cùng hiểm khảo (mẹ 
là tý) (chức tước cha) mồ công tự... thuy... phủ quân (mẹ thì đổi 
như trên đại tường văn) vị tiền. 

Than ôi! Thân phụ (mẫu) đi đâu, cõi trần vắng mật Irời cao có 
thấu, thảm thiết trong lòng. mở mất trông chờ. Thung -(mẹ là 
huyện) là rụng; giọt lệ chứa chan. Ngoảnh đầu non núi hỗ (me là 
ty) mây che: mạch sầu thốn thức. Kể từ khi cười hạc linh cõi thần; 
kể tháng đã ba năm hai sáu tháng: qua tiết đại tường. Kể từ lúc 
bóng câu qua cửa số: tính ngày vừa bảy trăm tám mươi ngày; là 
tuần đàm tế. Thôi từ đây: tang sự hết rồi. Lễ hung thành cát. Đạo 
con phụng sự. Lòng hiếu vấn thành. Trên linh toạ một tuần chay 
nhạt. dưới suối vàng cha (mẹ) hãy chứng tình. 


Bài 26 
VĂN TẾ CÁT KY 
(NGÀY GIỎ) 


Cõi trần lâu xa vắng, tiếng tâm để từ xưa, năm tháng tự thoi 
đưa. ngày huý nay đã đến. công đức đã nhớ mến thương xót biết 
bao người, lễ bạc kính dâng rồi. lòng thành xin xét tới, kính mời 
cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, thúc bá, đệ huynh, cô đì tỷ muội. 

Kính thỉnh bản gia đông trù, tư mệnh táo phủ thần quân. đồng 
lai cách thực. thượng hưởng. 


A⁄ #u2„x ‹ |RBRM 


Bài 27 
VĂN TẾ CẢI TÁNG 


Than ôi! Cha (mẹ) bỏ cõi trần, tiếng tăm còn lại, sự cửa nhà 
thuở vẫn được yên. ngôi mồ mả vẫn còn chưa hợp, nay tìm đất tối, 
Xin rời sang yên ổn năm xương, tâm sửa lễ nghỉ; xin chứng lấy tiến 
thành một chút từ nay được chỗ; cầu hồn phách tạm yên, không 
ngại về sau cháu. con vui vẻ. cẩn cáo. 


Bài 28 
VĂN KHẨN THỔ CÔNG 
(HOẶC CÁC VIỆC KHÁC) 


Duy... niên tháng... ngày... tín chủ... nay có việc kính dâng lễ 
bạc. Trước bàn thờ xin đức bản gia, đông trù tư mệnh, táo phủ 
thần quản. 

Chứng giám cho rằng. Hôm nay ngày giỗ tổ tiên (hay tết 
thượng nguyên. trung nguyên. hạ nguyên hay việc gì thì đổi đi mà 
khấn) gọi chút kính đâng lễ vật, xin ngài soi xét lòng thành, phù hộ 
cả nhà thịnh vượng. trăm năm hương hoả phụng thờ, tấc dạ kính 
thành sau trước. 


Cần cốc. 


IBBlLG rRune võ - xou yến LónG pươngG - cê hónG Lý - Lưu kiểu THANH 


BẰNG LIỆT KÊ KHÁI NIỆM 


A 
an táng 
áo các phép 
áo dấu 
áo quan 
áo sô 


ăn hỏi âm phù 


B 
bà đỡ 
bà mai bà mối 
bà mụ 
bà ngâu 


bạn tang lễ 


C 
ca dâng lẻ 
ca nhập lễ 
ca từ biệt 
canh giữ hung thần 


cành lộc 


bàn đào chúc thọ 
bàn khoán 

bài ca từ biệt 
bài cáo 

bánh phu thê 
báo hỷ 

nảo thọ 

bát âm 

bắt khoán 

bất xuất 

bình thân 

bùa tai bùa túi 
buộc chân tay 
buồng cưới 
bụt sinh bụt đẻ 


cái chết 

cái khém 

cải táng 

cáo từ đường 
cát lễ 

cầm tỉnh 

cầu kinh 


cầu tự 


4 2„x„‹ ||Bb 


chạm mặt 

chạm ngõ 

chấp chưởng 
chấp hiệu 

chấp sự 

cơi trầu chạm ngõ 
cơi trầu xin đâu 
cheo 

cheo ngoại 

cheo nội 

chết trùng 

chi họ 

chiêu hồn nhập cốt 
chiếu nhất 
chiếu nhì 

chính danh 
chọn đất an táng 
chơi ngói 
chung thất 
chuông sầu 
chuông tử 

chúc thực 

chủ hôn 

chữ hy 

chửa trâu 

cô hồn 


cỏ đồng hạng 


cổ một 

cơ phục 

cung long 
cung từ 

cúng cô hồn 
cúng đầy tháng 
cúng mụ 

cúng sao 


cúng tiễn ông vải 


cưới chạy tang 
cướp đò 


cửu công 


D 
dạ đề 
dạm vợ 
đi chúc 
dông 
dưỡng bà 
dưỡng nhi 


đưỡng thai 


II trunc vụ - xouyễn nồng pươnG 


` 


- LỆ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


ĐÐĐ 
đại liệm 
đại tường 
đàm tế 
đám cưới 
đánh tráo người 
đất an táng 
đầu ngũ luân 
đầy ngũ luân 
đầy tuổi tôi 
đêm hợp cần 
điểu văn đoan ngọ 
đọc điếu văn 
đồ mừng 
đốt vàng mã 


đốt vía 


giáp 

giấy báo tử 

giấy mừng thọ 

giỏ đầu 

giỏ đoạn 

giờ đưa đám 

giờ "thiết kim tồn” 


giờ 


quan sát” gọi hồn 


hạ cheo 
hạ điền 
hái lộc 
hàn thực 
hiếu tửu 
họ 

hộ tang 
hội bảo thọ 
hồn bạch 
hợp cần 
hớt vía 

hú vía 
huyền cân 
húy 


hương lộc 


K 
khai ấn 
khai bút 
khai tâm 
khăn sô 


khâm liệm 


r7 


L lễ thất tịch 


lại quả lễ thôi nôi 

làm phép mồ lễ thử 

lão chính lễ thượng nguyên 
lâm bồn lễ triêu tịch diện 
lão thọ lễ trọng 

lập người hộ lễ lễ truy điệu 

lễ ăn hỏi lễ tứ cửu 

lễ cáo từ đường lễ tứ hi 

lễ chạm ngõ lễ vu lan 

lão thọ lên lão 

lễ cúng sao liệm 

lễ cưới liệt sĩ 

lễ đạm vợ linh bạch 

lễ đầy năm linh cữu 

lễ giỗ linh sàng 

lễ hạ nêu linh tọa 

lễ khai hạ lộng ngõa 

lễ khai tâm 

lễ khao thọ M 

lễ lại mặt mà phát 

lễ mộc dục mâm cơm bố mẹ chồng 
lễ mừng thượng thọ : mệnh 

lề nhập phòng mệnh tiễn 

lễ nhị hỷ mở hàng 

lễ phạm hàm mộc dục 

lễ sống mùa trôi nước 

lễ tế ngu mừng thọ 


IW|L‡ rrone vụ - neuyšn hồng pương - Lê hồng Lý -LưU Kiểu THANH 


N P 


nam tả nữ hữu phép minh thánh 
nàng hầu phong long 

nạp cát phương thuật 

nạp lệ phù dâu 

nạp thái phù rể 

nằm bếp phạm hàm phạm húy 
ngày cưới phạm phòng 

ngày cương phật đán 


neày nhu 


ngày hàn thực Q, 

ngày xá tội vong nhân quả son 

nghĩa tử quan lão quan tài 
nguyên tiêu quỷ nhập tràng 
người hộ lễ quyên sinh 


nhà đám 


nhập cốt R 
nhập quan ra lão 
nh} trường rước lão 


nhuộm móng chân móng tay _ rước nhập quan 
nộp cho nuôi con 
nước ngũ vị hương S 


sạch bụi 


O sêu tết 

ông mai ông mối Số tỪ vi 

ông ngâu sổ gấu 
số họ 


sơ phạm hàm 


Sơ thọ sớ ngu 


A& @ xảy 44x 


T tiểu công tiểu liệm tiểu sành 


tái lâm tái ngu tiểu tường 

tái phạm hàm tuần chay gái đẻ 
tam bất xuất tục “cướp đò" 
tam ngu tục kiêng tên 
tam tòng tục lạ 

tang chế tứ đức 

tang chủ tự lập ' 
tang gia tường thụy 

Tảo hôn ty ma 

tảo mộ tỉnh gia đình dòng họ và quê hương 
tắm gội tính tuổi 

tế tơ hồng tộc bạ 

tên bộ tộc phá 

tên cúng cơm tốt khốc 

tên hèm thạch cưới 

tên húy thai giáo 

tên tục tháng ngâu 

tết đoan ngọ thành nghênh 
tết hạ nguyên thăm mộ 

tết nguyên đán thất xuất 

tết thanh minh thầy cỗ thầy lễ 
tết trung thu thụy 

tết trùng cứu thọ 

tết trùng dương thọ tịch 

tết trùng thập thôi sinh 

tịch điển thôi khốc 

tiên chỉ tiên thôi nôi 

tiền “lan nhai” thu lễ 


EBN..: TRUNG VŨ - NGUYỄN HỒNG DƯƠNG - LÊ HỒNG LÝ - LƯU KIẾM THANH 


thú tội 

thủv thai 

thứ chỉ 

thượng thọ 
thượng thượng thọ 
thẻ mộ 

thiếp báo hỷ 
thinh kỳ 

trung thọ 

trừ bỏ tang phục 
trừ tịch 


trả nợ miệng 


V 
vái đáp lại 
vào họ 
vào nóc 
vỏ lửa 
vong hồn 
vợ lẽ 


vụ quy 


xông pha 


xung phong 
xung khắc 


xưng tội 


yến lão 


A2 say 1a | RE 


23 


MỤC LỤC 


Dẫn đề 


- Chương ï: Nghĩ lễ với cuộc sống phôi thai..........................s.s. 


- Chương II: Từ hài nhì đến tuổi đi học 
- Chương III: Hôn lễ 


II cê raunc võ - xcux£n cónG nương - LẺ hồng cý - LưU Kiếu THANH 


_ VĂN KHẤN 
- TRUYÊN THÔNG : 
. CỦA NGƯỜI VIỆT - 


HÑjJ HÀ xuất BẢN HÀ Nội 


sminhlam@gmail.com 


